TINH HOA NIKAYA 


THIÊN ĐƯỜNG NIKÃYA 


@ 


TINH HOA NIKAYA 


TỲ KHEO NI THÍCH NỮ TOÀN LIÊN 
(PHƯỚC CHƠN TÍN TOÀN) 


DL: 2022 - PL: 2566 


H 


NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


MỤC LỤC 


1/18/8#81919 E101. 1n .....ố..ẽ..ẽ | 
VÀI NHẬN XÉT VỀ TẬP SÁCH TINH HOA NIKÃYA 
`." 'ẻẻẻẽốẽ I1 
1 NIKÄYA CHINH PHỤC THÊ GIỚI..................... 17 
1.1 Nikãya truy sát Vô Minh như thế nào?........... 17 
1.2 Nikãya triệt hạ Kiết Sử như thế nào?.............. 24 
127,]' --K 1C SU lì 6T) 2292 t0tpb2a6p01áeeboosluat 24 

1.2.2 Vì sao thành tựu Chánh kiến, phá được 
ba hạ phần kiết sử?............................--- 26 


1.2.3 Vì sao diệt được Năm hạ phân kiệt sử, 
khi mạng chung không quay lại đời 
H/ PP i5: 7502A120ei00//6i0pxoaEis#Tnhitftayses 28 


1.3. Nikãya triệt phá Năm Thủ Uẫn như thế nào?.32 


1.4 Nikãya triệt tiêu Tham, Sân, S1, Bản ngã như thê 
TÍN ha 42114À1641 k6 tà laAbni06isoxpltolnatiiktbsidlset 34 


1.5 Nikãya diệt tận Lậu Hoặc như thế nào?.......... 37 


1.6 Nikãya cắt đứt Luân hồi sanh tử như thế nào? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


1.7 Pháp Tám Đúng trong Nikãya là vị cứu tỉnh của 


THỂ B101oca 1á 0096221A061610w80lnoylitulftiusuii 43 
18 Tối Thượng Thừa trong đạo Phật.................... 45 
1.8.1 Kinh Bà-la-môn (Tương V, 13).......... 45 
1.8.2 Tám Đúng - Cỗ xe vô thượng chinh 
BHHDTENG DIỢ1 2 8252x2680s610 y0 2x9a1ai16/4aul2 48 
2 __ NIKÄYA TINH HOA PHẬT TRÍ....................... - ĐR) 
2.1 Pháp Tám Đúng và Bốn Thánh Quả............... 55 


2.1.1 Vì sao vào cửa chánh kiên thì chứng 
Thánh quả thứ nhât?............................ -- hủ 


2.1.2 Vì sao bậc Dự lưu chỉ sanh tử tối đa bảy 
lần, giữa chư Thiên và loài người, 
không sanh vào cảnh giới thấp?......... 57 
2.2_ Sự thâm sâu thần diệu của Pháp Tám Đúng... 59 


00251, T1 HATÌH Q1 ae o2 eecoskaveeeleoadolteestkduSvaevsi 59 
2n. 1H HIDR1Đ54045i862tàdiAlaxoAáeáeo 60 
2.2.3. Thánh phát minh............................... -- 63 
2.2.4 Thánh châu báu ................................- 64 


“ÁN 0a) hánh d 66 
.2. LINH: O2 240020001661200010100 0y site 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


2.0 lIhánh THăHH |OD¿(¡¡xiscseavvasaaodyuvii 71 
2.0.7! han ĐA T199 15509/60/LA00112ã0 68 72 
22,0: “1 111110H:1TUĐ Ef)2y62xavv/o3)22vy i6 xsaae 76 
2.20: “THANH TfT TUỆ+¿xostsusntakidiisbsbdasai 71 
22-117“ :Ttanili:SHW đc cassssceaeteiaaessgese 71 
32-11 Thánh chân | s(224221402426xa402 79 
2.2.12. Thánh hiền pháp ..............................--- 80 

5-3.' Tình ?Hoà Phật THÍ csx soát ôdtlfsitsoae 81 
2.4. Phật đạo - Phật thừa - Tối thượng thừa........... 86 
2.4.1 Kinh Thành Ấp (Tương II, 185)......... §6 
2.4.2 Điều mà Đức Phật đã giác ngộ........... 91 
2.4.3 Đường lối tu của chư Phật ba đời....... 97 
2.4.4 Thánh chuông đánh thức nhân gian 102 

2.5 Kệ đảnh lễ Phật đạo vô thượng..................... 109 
3. GIỚI ĐỊNH TUỆ TRONG NIKÃÄYA................... 117 
3.1 Pháp Tám Đúng được Giới Định Tuệ thâu nhiếp 


S6 


Thế nào là Giới Định Tuệ trong Đạo Phật?.. 17 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


3.3. Năm nguy hiểm cho người phạm giới.......... 119 
3.4 Dòng chảy của Giới Định Tuệ.......................... 122 
3.4.1 Kinh Sở Y (7ãng IV, 24I)................ 122 


3.4.2 Kinh Có Lợi Ích Gì (Tăng IV, 645) .124 
3.5. Dòng chảy của Chánh niệm và Giới Định Tuệ 


linnfoioTnnbitftrcbitboighioirdrdirdfdtteooireboithisifiia sai 126 

3.6 Giới Định Tuệ - Ba việc cân làm của người tu 
nã" ẽnx..ẽ 9U an 9 vn 128 

3.7 Ta cũng là con bò - Kính Sa-môn (Tăng L, 415) 
HT NA. Nnẽn "xanh nh Cố san 131 

3.8. VỊ trí và tâm quan trọng của Giới Định Tuệ trong 
080D TT s12 v62 dai Bidnntlce fiesseekeebegitneednEMiei 132 

3.0 Mục đích của Giới Định Tuệ......................... -. 136 
3.10 Tam Pháp Ân trong đạo Phật.......................... 140 
4 _ GIẢI THÍCH MỘT SỐ TƯ HÁN VIẸT............... 145 
4.1 Dục thủ, Kiên thủ, Giới câm thủ, Ngã luận thủ 
S5 th tsiesElatk6itioieskot1iontosiertlo mi soi g0101:n6 ti 145 

4.2 Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu..................... 146 


4.3. Noãn sanh, Thai sanh, Thấp sanh, hóa sanh.147 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


S21, fÌÌ5U/HĐd01/04129 550260608 0m52 18M 009x182, 272vs6 148 
15-- N GTHỊHRix223922160601000s66i68k00024ci taontfnnsi(6 149 
N1AjNH n8... .ố. 153 
4.6.1 Niết-bàn là gì?.............................----- 153 
4.6.2 Hữu dư y Niết-bàn............................ 157 
4.6.3 Vô dư y Niết-bàn...........................---- 158 
4.6.4. Kinh Không Có Dư Y (7ăng IV,103) 
` ` 'ẻẻéẻẻẽ 159 
4.6.5 Kinh Tissa (7ăng II, 379)................ 162 
4.6.6 Kinh Sanh Thú Của Loài Người (Tăng 
8:78... ẽ 169 
5 MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT TRONG NIKÂYA....... 177 
5.1 Mục đích đạo Phật là gì?............................--- 177 
5.1.1 Kinh Với Mục Đích Gì (Tương V, 16) 
na cố ẻẽẽ ẽ hs 177 
5.1.2 Kinh Ly Tham (Tương V, 41).......... 178 
5.1.3. Kinh Kiết Sử (Tương V, 48) 
(SamyoJanam)) ............................------- 150 


s14 Kinh Không Chấp Thủ (7ương V, 49) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


ho 0009 1016015 0801000260200200010A06 181 
5.1.5 Kinh Sa-Môn Hạnh I (7ơng V, 45)183 
5.1.6 Kính Sa-Môn Hạnh 2 (7ơng V, 45)183 
5.1.7 Kinh Devadaha (7ương II, 16) 184 
5.1.6 Kính Phạm Hạnh (Tăng I, 597) 189 
5.1.9 Kinh Tôn Giả Mahàkotthtta (Tăng IV, 
)0)) 09 85 nh. ng 190 
5.1.10 Kinh Trạm Xe (Rathavivutasutta) (Trung I, 
Bà 24) 22x Á000Á62s6 9/650 t0 6na nhnh 195 
5.1.11 Kinh Bất Tử (Tương V, 65).............. 205 
5.1.12 Kinh Các VỊ A-La-Hán (7ơng II, 
hi ý“... 6h g6 207 
5.1.13 Giải mã các mục đích trên................ 210 
5.2 Truy tìm nguồn cội mục đích đạo Phật......... 214 
5.2.1 Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia vì mục đích 
T1) xa 000i9a1i6ss2i012s6s6e'd5aeeiSdt2sasfta dd sao 214 
5.2.2 Vì sao có sự trầm luân trong sanh tử? 
Sa 068 20à 20 e2 inic8161616n8a1 800 narnf sex 215 
5.2.3. Bốn sự thật về Sanh tử...................... 220 
5.2.4 Mục đích đạo Phật.......................... -. 225 


6 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


CHÁNH PHÁP TRONG NIKÄYA ..................... 22/8) 
B:1L: CHanH DA? TH D1 2x s2 663x044062022880i33 z0 4i 221 
6.2_ Định nghĩa Chánh pháp trong kinh Nikãya.. 233 
6.3. Đức Phật đã trao truyền Chánh pháp gì?...... 241 
6.3.1 Kinh Nghĩ Như Thế Nào (Trưng II, bài 
2300 195190... nh 241 
6.3.2 Kinh Làng Sama (7rung II, bài 104) 
"1... 243 
6.3.3. Kinh Đại Bát Niết-Bàn (7rường I, bài 
38.7... ẽ. 248 
6.3.4. Kinh Anurädha (7ương II, 210)......250 
6.3.5 Kinh Ví Dụ Con Rắn (Trưng L bài 22) 
"man ẽẽhẽẽ ẽẻẽ.ẽ th. 253 
6.3.6 Kinh Thế Giới (7ăng L, 592)............ 257 
BT .71/100011694i 06 300/iey 96000001 só7 259 
6.4. Ngũ uẫn và Ba mươi bảy Bồ-đề phân........... 261 
6.5 Sự phối hợp các pháp trong Ba mươi bảy Bồ-đề 


hâ 263 
HH u10 2212s 14s sa 3io0sse Ôuài2idbxos spaaglglM30xA 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


6.6 Có thể thêm bớt gì trong Chánh pháp không? 


6.7 


...... 


6.6.3 


Thấy mà không thấy......................--- 273 


Vì sao không thê thêm bớt giáo pháp 
CŨ ĐỨC PHấ xxx seideoa 274 


Trường hợp không thể thâm nhập Chánh pháp 


¬....Ố 


Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp I 
#70185)... .ố 284 


Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp 2 
(Tăng II, 596) .......................... 2-7-5: 285 


Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp 3 
(0H: TT: 9010 sàyÁcà 4x2 xá vat 2a xa 286 


Kinh Không Ưa Nghe (7ăng IH, 252) 


Kinh Chướng Ngại (7ãng IH, 250) ..289 
Kinh Nghiệp Chướng (Tăng II, 251) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


6.8 


6.9 


6.7.7 Kinh Không Có Cung Kính 1 (7ãng H, 


22). ".mố.ẽ 291 
6.7.8 Kinh Không Có Cung Kính 2 (7ãng H, 
ST xo 1 ..‹a. 293 
6.7.9. Kinh Vô Thường (7ăng III, 259)...... 294 
6.7.10 Kinh Khổ (7ăng III, 260)................. 295 
6.7.11 Kinh Vô Ngã (7ăng III, 260)............ 295 
6.7.12_ Kinh Niết-bàn (7ăng III, 260).......... 296 
67.13: 11016 1C siá0/8x8006scy0 000 5A4 0 di 297 
Phân biệt Tà Pháp và Chánh pháp................ 299 
6.8.1 Kinh Che Giấu (Tăng I, 516)............ 299 
6.8.2 Kinh Pháp Tóm Tắt (7ăng II, 660) .300 
6.8.3. Kinh Thông Điệp (Tăng II, 479)..... 302 
6.8.4 Kinh Bệnh (Tương V, 237)............... 303 
®. 85:0 18 nẽn.ố.ẽ 305 


Pháp truyền thống của các Đức Phật là gì? ..308 
6.9.1 Kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường L bài 


6.9.2 Truyên thông tu tập của các bậc Chánh 
E)J 0117 CỊRAG 1 ¿i26 5 kneita a0 4siasdii sa kslet 312 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 MỤC LỤC 


h 
6.10 Hôi hưó 317 
: 171D FEEorxpv70usrflviofiÊ0006006Gixxbthedauld 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 II 


VÀI NHẬN XÉT VỀ TẬP SÁCH 
TINH HOA NIKÄYA 


Trước hết, tôi thành tâm cảm ơn sâu sắc đến đạo hữu 
Chơn Tín Toàn, tác giả tập sách này, đưa cho tôi đọc và 
nhận xét. Điều này đã cho tôi có một cái nhìn rõ nét về 
Tĩnh Hoa của Kinh tạng Nikãya. 


Sau khi tốt nghiệp Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam 
Cơ Sở II, khóa I, tôi có duyên lành đi giảng dạy các trường 
Phật học. Những gì được học về Kinh tạng Nikaya do Hòa 
thượng - Giáo sư Thích Minh Châu trao truyền, tôi tiếp tục 
nghiên cứu và giảng dạy từ đó. Từ việc học lý cho đếnthực 
nghiệm bản thân đã mang đến cho tôi niềm pháp lạc,niềm 
tin và hướng đi của mình. Tôi thấy rằng được sống với 
những đạo lý chân truyền của Đức Phật là điều hạnh phúc 
nhất trong cuộc đời tu hành. 


Điều khó khăn để hiểu và hành trì là không năm bắt 
được hệ thống tư tưởng của Phật qua Kinh Nikãya; khó 
khăn hơn nữa là sự phân loại cụ thể trong vô vàn những bài 
kinh trong năm bộ Nikãya. Qua nhiều năm giảng dạy 
nghiên cứu, tôi dần nhận ra những phần cốt lõi trong Kinh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 12 


Nikãya, mỗi lần hiểu ra một vấn đề, ngộ được thêm một 
nghĩa là một lần hạnh phúc tràn ngập trong tâm. 


Khi đọc tập sách Tĩnh Hoa Nikãya của Chơn Tín Toàn, 
tôi cảm động vô cùng vì nhìn thấy quá trình tư duy, khao 
khát tìm kiếm chân lý của mình trong đó. Đặc biệt, những 
vấn đề tôi thấy chưa rõ thì tập sách này đã nói đến rất rõ, 
những điều mình chưa tập trung cao độ thì tập sách này cho 
mình một hướng nhìn tập trung hơn, nhờ đó, thấy biếtđược 
rõ hơn con đường Thánh đạo. 


1. Vấn đề cốt tủy của Nikãya 


Căn cứ vào lời Phật dạy, tác giả đã cho ta cái nhìn rộng 
và xác định mục tiêu xuyên suốt của Đức Phật: “Chư Tỷ- 
kheo, xưa cũng như nay ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt 
khổ” và sự khổ ẫây được tập chú vảo cái căn bản nhất: “Sự 
chấp thủ đối với năm uân là khổ”. Điều đó, theo tác giả của 
tập sách, có nghĩa là “Trước kia và nay, Đức Phật chỉ tuyên 
bố về Năm thủ uẫn và con đường diệt tận Năm thủ uẫn”. 
Nhận định này cho ta thấy rõ nỗi khổ của cuộc đời chính là 
chấp thủ năm uân chứ không phải cuộc đời là khổ như mọi 
người thường nghĩ. Điều này rất quan trọng vì khi biếtrõ cái 
khổ là gì, do cái gì tạo nên thì sự thực hành diệt khôổmới 
khả thi. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 13 


Ngoài ra, tác giả chỉ cho ta rằng, sự thấy biết, sự phân 
tích, tư duy về năm uẫn tuần tự từ thô đến tế, từ thân tâm 
cho đến thế giới - Đó là trí tuệ đề diệt tận khổ đau, trí tuệ 
ấy được gọi là Trí về Ngũ uân. Nhờ vậy, hành giả không bị 
lạc vào định nghĩa về trí tuệ một cách chung chung. Tácgiả 
kết luận rằng: “Tinh thần chính của Nikãya là Trí về Ngũ 
uân, và đó là Trí mà Đức Phật đã chứng ngộ và trao truyền 
cho chúng sanh. Khi biết rõ như vậy Trí tuệ của hành giả 
sẽ không bị tản mác, không bị phân tán, không bilạc lối 
trong rừng Kinh Nikãya”. Quả thực là điều khám phá quý 
báu. 


2. Vẫn đề Chánh pháp 


Chánh pháp là gì? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời 
thỏa đáng cho mọi người. Nếu không xác định Chánh pháp 
là gì thì con đường tu hành sẽ có nhiều ngã ba đường và 
không thê đi đến mục đích. Tác giả dựa vào Kinh Nikãya 
để định nghĩa về Chánh pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian (có hiệu quả 
tức thời), đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu”. Tác giả đã phân tích rõ về 
định nghĩa Chánh pháp này và kết luận: “Pháp mà Đức 
Phật đã chứng ngộ, đã giảng dạy với thượng trí của Ngài 
đó chính là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy bồ đề phần và Tám thánh đạo 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 14 


phần”. “Ngay cả đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập 
Niết-bàn, Đức Phật vẫn khẳng định lại rằng Ba mươi bảy 
bồ đề phần là những pháp mà ngài đã chứng ngộ và giảng 
dạy lại cho đệ tử của Ngài. Ngài còn căn dặn đệ tử phải 
khéo học hỏi, khéo tu tập, khéo thực chứng và khéo truyền 
rộng Thánh pháp này để con đường chân chánh này được 
trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. 


Đó là Chánh pháp vì đây là con đường diệt khổ mà Đức 
Phật đã khẳng định: “Trước sau gì Ngài cũng chỉ giảng nói 
về Khổ và Con đường diệt khổ”. Con đường diệt khổ ở đây 
là Ba mươi bảy bồ đề phần, không có con đường nào khác. 
Tác giả cũng dựa vào tuyên bố trong Kinh tạng Nikãya để 
xác định thêm Chánh pháp là những gì Đức Phật đã chứng 
ngộ và đã giảng thuyết nên không thể tự tiện thêm bớt gì. 
Bắt cứ một sự thêm bớt nào đều có thể làm loãng hoặc sai 
lệch Chánh pháp này, đó là lời cảnh giác cần thiết cho các 
hành giả thời đại. 


3. Tiến trình thành tựu Thánh đạo 


Vấn đề mà tôi tâm đắc ở đây là sự thực tập hành trì. Bậc 
Đạo Sư đã có, con đường đã được thiết lập, đệ tử tu hành 
cũng có nhưng sự thành tựu đạo quả thì kẻ có người không, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 15 


thậm chí không nhiều hơn có... Tại sao? Tại vì sự tu tập ẫây 
không rõ ràng, không biết bắt đầu như thế nào hoặc ngay 
từ khi bắt đầu đã bị sai nên không có kết quả tốt đẹp. 


Tác giả đã phân tích từng bước, có bốn bước được phân 
tích sâu để hành giả có thể thực tập, quán chiếu: Tu tập 
chánh kiến, Thể nhập chánh kiến, Như lý tác ý và Chánh 
tư duy, cuối cùng là các pháp còn lại trong Bát chánh đạo. 
Tác giả tập chú vào Chánh kiến và Chánh tư duy rất chỉ tiết 
và thuyết phục, rồi kết luận: “Phần trên là một số phương 
cách thiện xảo, khéo nhận diện, khéo như lý tác ý,khéo vận 
dụng Chánh tri kiến, Chánh tư duy đề chế ngự, nhiếp phục 
và đảo thải hoàn toàn khỏi nội tâm những cặn bã, những 
rác bân, những cầu uẽ. Khi đã bước vào được cánh cửa của 
Chánh tri kiến, thì cái nhìn, cái thấy của hànhgiả sẽ sâu sắc, 
thiện xảo, tỉnh tế, uyễn chuyên trong sự vậndụng Chánh tư 
duy và vận dụng Như lý tác ý”. Tôi cho rằng điều này là 
đúng hướng như Đức Phật dạy trong Đại Kinh Bốn Mươi 
Pháp: “Chánh kiến đi hàng đầu trong mọipháp môn”. Đồng 
thời lối tu này thể hiện sự thấy, sự biết rõ, khách quan và 
khoa học rất phù hợp cho lối tư duy hiệnđại. 


Bước thứ tư các pháp còn lại gồm Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và 
Chánh định. Trên cở sở thành tựu Chánh kiến và Chánh tư 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 16 


duy, các pháp còn lại được soi chiếu giữa chánh tà, đúng 
sai, các mức độ sâu cạn từng bước thành tựu, kế cả con 
đường Chánh định, các trạng thái tâm chứng cũng mô tả rõ. 
Tôi cho rằng rất lợi ích và tạo nhiều cảm xúc tích cực cho 
những người yêu mến con đường Thánh đạo này. 

Tóm lại, với vài nhận định như trên không thể nào đầy 
đủ được, nhưng với tắm lòng của người khao khát Chánh 
pháp, tôi rất tùy hỷ, đồng tình và tán đương việc làm đây ý 
nghĩa của tác giả. Với tập sách này Tôi cho rằng đây chính 
là Tỉnh Hoa của Nikãya. 

Kính mong tập sách này sẽ sớm là câm nang cho những 
người con Phật đang trên con đường tu tập hướng về đạt 
thành các Thánh quả. 

Chùa Từ Tân, Sài Gòn, mùa An cư 


PL.2563 — DL.2019 


Tỳ-kheo Thích Viên Giác 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 17 


I1  NIKÄYA CHINH PHỤC THẺ GIỚI 


Đề biết rõ Nikãya chinh phục thế giới như thế nào, sau đây 
chúng ta sẽ cùng khảo sát sự hoàn hảo, sự tỉnh tế, sự thần 
diệu của Pháp Tám Đúng trong Vô Thượng Pháp Luân 
trong Nikãya. 


1.1 Nikãya truy sát Vô Minh như thế nào? 

Vô minh là trạng thái tâm bị vẫn đục, tâm không trong sáng, 
không thấy biết rõ những øì đang vận hành, đang hoạt động 
trong nội tâm. Tâm không trong sáng, không thấy biết rõ 
những thọ, tưởng, hành, thức trong nội tâm; không thấy biết 
rõ những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu; không thấy biết rõ 
những dục, ái, tham, sân, si, bản ngã trong tâm; không thấy 
biết rõ những cấu uế, rác bắn trong tâm; không thấy biết rõ 
những pháp bắt thiện đang khống chế tâm, đang áp bức tâm 
như thế nào. Tâm vẫn đục, tâm không trong sáng, không 
thấy biết rõ những gì đang có mặt, đangvận hành, đang dẫn 
dắt tâm, đang chi phối tâm, đó gọi là vô minh. 

Chúng sanh với tâm bị vô minh che đậy, bị vô minh phong 

tỏa, không thấy biết rõ trạng thái nội tâm của mình, không 

thấy biết rõ những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, 

lậu hoặc trong nội tâm nên chúng sanh nói trong vô minh, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 18 


làm trong vô minh, suy nghĩ trong vô minh. Chúng sanh 
sông trong vô minh, sống trong si ám mà không hay không 
biết. Chúng sanh cho mình tài giỏi, cho mình thông minh 
nhưng chúng sanh không biết rằng sự tài giỏi, sự thông 
minh của mình cũng chỉ nằm trong vô minh, trong lậu hoặc, 
trong dục, ái, tham, sân, si. Chúng sanh tài giỏi, thông minh, 
biết sự đời việc này việc kia nhưng không biết rõ nội tâm 
của mình, không biết rõ những gì đang vận hành đang hoạt 
động trong nội tâm, không biết rõ những gì đang khống chế 
tâm, đang dẫn dắt tâm, đang chi phối tâm. 


Chúng sanh thông minh, tài giỏi có thê đọc chữ, đọc sách, 
đọc được nhiều thứ tiếng, đọc nhiều tài liệu khoa học, đọc 
ý nghĩa trong lời nói của những người xung quanh, đọc ý 
nghĩa trong những hình vẽ, trong những bộ phim, trong 
những tập sách... Chúng sanh thông minh, tài giỏi có thể 
đọc được nhiều thứ bên ngoài nội tâm nhưng lại không đọc 
được những thứ đang có bên trong nội tâm của mình. 
Chúng sanh không đọc được, không giải mã được lòng dục 
trong mình. Chúng sanh không đọc được, không giải mã 
được lòng ái trong mình. Chúng sanh không đọc được, 
không giải mã lòng sân hận, hờn giận, hơn thua, ích kỷ, 
hẹp hỏi, bản ngã, độc ác, xảo trá, ngụy biện, giả dối trong 
mình. Đó gọi là vô minh. 


Tóm lại, vô minh là trạng thái tâm không trong sáng, không 
thấy biết rõ những gì đang có mặt trong nội tâm, không 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 19 


thấy biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm, không thành 
tựu trí tuệ về tự thân, không nhìn ra được những dục, ái, 
tham, sân, s1, bản ngã trong tự thân, không chế ngự được, 
không nhiếp phục được những pháp ác bắt thiện trong nội 
tâm, không thấy biết rõ cái gì đang dẫn mình đi trong luân 
hồi sanh tử. 


Với một trạng thái tâm vô minh, vô trí sâu dày như vậy, 

nên chúng sanh không thoát khỏi sanh tử, không thoát khỏi 

phiền não, không thoát khỏi khô đau. 

Nhưng đối với bậc Thánh đệ tử, đói với vị đệ tử chân chánh 
của Đức Phật, sau khi được nghe những lời dạy chân chánh 
của Ngài về vô minh, về dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vị 
nảy khéo tiếp nhận lời dạy này, vị này thành tựu đức hạnh 
của một người tu. Với đức hạnh chân chánh của người tu, 
vị này khéo như lý tác ý, khéo tác động tâm ý của mình 
hướng đến thể nhập vào trí tuệ, thể nhập vào sự thực chứng, 
thực thấy biết các sự thật mà Đức Phật đã chỉ dạy. Cuối 
cùng, vị này với tự thân đã thực giác, thực chứng, thực thấy, 
thực biết những sự thật, những trí tuệ mà Đức Phật đã 
truyền trao. Vô minh được vị này thấy biết rõ, bản ngã được 
vị này thấy biết rõ, dục, ái, tham, sân, sỉ được vị này thấy 
biết rõ. Vị này thấy biết rõ nội tâm cấu uế của mình. Vị này 
có thể đọc được, có thê giải mã được tất cả những gì đang 
có mặt, đang diễn ra trong nội tâm vô minh, lậu 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 20 


hoặc của mình. VỊ này được gọi là bậc đã thành tựu Chánh 
tri kiến. 

Với bậc đã thành tựu chánh kiến thì chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh 
niệm, chánh định dần đi đến thành tựu. Tức là, với vị có sự 
thấy biết đúng, thấy biết chân chánh về tự thân và cuộc 
sống thì thân khẩu ý của vị này dần điều chỉnh theo sự suy 
nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, 
siêng đúng việc, quán đúng chỗ, định đúng cách. Những 
vô minh trong thân khẩu ý của vị này được nhìn thấy, và 
dần được nhiếp phục, dần được diệt tận dưới ánh sáng của 
chánh tri kiến, của sự thấy biết đúng. 


Pháp hành Tám Đúng là một pháp hành thực tế, một đường 
lỗi tu thực tế rõ ràng, có kết quả thiết thực ngay trong đời 
sống hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Nhân 
và quả của pháp hành này là ngay trong lòng bàn tay, không 
có gì là hư vọng, hão huyền, không rõ ràng, không minh 
bạch, không có thể xác chứng được ngay trong hiện tại. Kết 
quả tu tập trong pháp hành Tám Đúng là minh bạch,trong 
sáng, rạch ròi, được những người trí tu tập trong Thánh 
pháp này tự thân thấy biết rõ, không phải nương tựa vào 
người khác. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 21 


Phương Pháp Tám Đúng là một phương pháp tu thần diệu, 
thiện xảo và hoàn hảo trong việc đâm thủng vô minh, diệt 
tận vô minh, diệt tận tham sân sI, tây sạch hoàn toàn những 


rác bân trong nội tâm. 


Chánh Tri Kiến hay Thấy Biết Đúng trong Pháp 
Tám Đúng dùng để phá bỏ cái nhìn, cái thấy sai về 
thân tâm, khai sáng Bốn sự thật về Ngũ uân trong 
thân tâm. Diệt tận vô minh trong khía cạnh cái nhìn, 
cái thấy của người tu về thân tâm và thế giới. 
Chánh Tư Duy hay Suy Nghĩ Đúng trong Pháp Tám 
Đúng dùng để phá bỏ những tư duy, những suy nghĩ 
sai quấy có chất chứa tham sân si ra khỏi tâm. Diệt 
tận vô minh trong khía cạnh ý hành của người tu. 
Chánh Ngữ hay Nói Lời Đúng trong Pháp Tám 
Đúng dùng để phá bỏ những thói quen nói trong vô 
minh si ám. Diệt tận vô minh trong khía cạnh khẩu 
hành của người tu. 

Chánh Nghiệp hay Hành Động Đúng trong Pháp 
Tám Đúng dùng để phá bỏ những hành động sai 
quấy, bất thiện do vô minh si ám dắt dẫn. Diệt tận 
vô minh trong khía cạnh thân hành của người tu. 
Chánh Mạng hay Nuôi Mạụng Đúng trong Pháp Tám 
Đúng dùng để phá bỏ những cách kiếm sống sai 
quấy trong vô minh si ám. Diệt tận vô minh trong 
khía cạnh kiếm sống, nuôi mạng sống của người tu. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 s2, 


— Chánh Tinh Tấn hay Siêng Đúng Việc trong Pháp 
Tám Đúng dùng để phá bỏ những siêng năng sai 
trong sự tu đạo. Diệt tận vô minh trong khía cạnh 
siêng năng, tinh tấn của người tu. 

— Chánh Niệm hay Quán Đúng Chỗ trong Pháp Tám 
Đúng dùng để phá bỏ sự quán sát sai chỗ, nhớ biết 
sai chỗ trong sự tu đạo. Diệt tận vô minh trong khía 
cạnh nhớ nghĩ, quán niệm, quán sát của người tu. 

— Chánh Định hay Định Đúng Cách trong Pháp Tám 
Đúng dùng để phá bỏ những cách định tâm sai của 
người tu. Diệt tận vô minh trong phương diện thiền 
định, phương diện định tâm. 


Vô minh ẩn nấp trong mọi phương diện của đời sống. Vô 
minh ấn nấp trong mọi phương diện của sự tu. Nếu tu mà 
không thấy biết rõ vô minh thì sẽ tu trong vô minh. Nếu tu 
trong vô minh thì sẽ không thể nảo thoát ra khỏi vô minh, 
không thể nào thành tựu trí tuệ về tự thân, không thể nào 
diệt tận hoàn toàn tất cả những cấu uế lậu hoặc trong nội 
tâm. Và như vậy, nếu tu trong vô minh thì sẽ không thể nào 
và không bao giờ chấm dứt được khổ, không bao giờ chấm 
dứt được trầm luân sanh tử. 

Vì vậy, cần phải biết rõ vô minh, cần phải biết rõ những 
chỗ ấn nấp của vô minh, cần phải biết rõ những hình thức 
thô tế của vô minh, cần phải biết rõ những hoạt động của 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 22 


vô minh, cần phải biết rõ những góc độ, những khía cạnh 
của vô minh, cần phải biết rõ nhân duyên vô minh sanh 
khởi, nhân duyên vô minh diệt tận, cần phải biết rõ đạo lộ 
tu tập, phương pháp tu tập để đi đến diệt tận vô minh một 
cách hoàn toàn. 


Vô minh ân nấp trong sự thấy biết, vô minh ân nấp trong 
sự suy nghĩ, vô minh ân nấp trong lời nói, vô minh ấn nấp 
trong hành động, vô minh ân nấp trong cách kiếm sống, vô 
minh ấn nấp trong sự nhớ biết, quán niệm, vô minh ần nấp 
trong cách định tâm. Đây là tám chỗ trú ấn của vô minh 
trong cuộc sống. Đây cũng là tám góc độ, tám khía cạnh, 
tám chỗ hoạt động của vô minh. 


Với trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh Giác thì tất cả 
những chỗ trú ân của vô minh đã bị phơi bày, bị vạch trần, 
bị chỉ rõ. Đức Phật đã phát giác, phát hiện tất cả những chỗ 
trú ân của vô minh, tất cả những khía cạnh của vô minh và 
Ngài đã dùng những pháp thích hợp và thiện xảo để triệt 
phá chúng. Những pháp thích hợp đó chính là Pháp Tám 
Đúng. 

Với Pháp Tám Đúng thì vô minh đã bị thấy biết hoàn toàn 
và bị diệt tận một cách hoàn toàn. Không có một góc độ 
nào, một khía cạnh nào, một hình thức thô tế nào của Vô 
minh và Khát ái trong đời sống của người tu mà có thê 
thoát khỏi trí tuệ của Đức Phật. Với trí tuệ của bậc Chánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 24 


Đăng Chánh Giác thì vô minh đã bị thấy biết một cách hoàn 
toàn và bị diệt tận hoàn toàn bởi Phương Pháp Tám Đúng. 


Phương pháp Tám Đúng đã truy sát vô minh và diệt tận vô 
minh một cách hoàn toàn. 


1⁄2 Nikãya triệt hạ Kiết Sử như thế nào? 
1.2.1  Kiết sử là gì? 


Kiết sử là sự trói buộc và sai sử. Có năm sự trói buộc tâm 
ở dạng thô và năm sự trói buộc tâm ở dạng vi tế. Năm sự 
trói buộc tâm dạng thô gọi là Năm hạ phần kiết sử. Năm sự 
trói buộc tâm dạng tế nhị, vi tế gọi là Năm thượng phần 
kiết sử. Vì tâm bị mười sự trói buộc này, bị mười kiết sử 
nảy mà tâm phải ở trong cái rọ của Ngũ uẩẫn; không thoát 
khỏi ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới; không thoát 
khỏi cảnh sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, chìm 
nổi trong biển sanh tử trầm luân trong phiền não và khổ 
đau. 
Năm hạ phần kiết sử là: Thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, 
dục tham và sân. 
- _ Thân kiến: sự nhìn nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức này 
là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Đây là sợi dây 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 25 


vô minh đầu tiên trói buộc tâm lùng nhùng trong sanh 
tử. 

- Hoài nghỉ: sự nghi ngờ, bất an, dao động, nghi ngờ Tam 
bảo, nghi ngờ không biết mình là ai, hay ai là mìnhtrong 
những đời sông trước. Đây là sợi dây vô minh thứhai trói 
buộc tâm chìm nỗi trong sanh tử. 

-_ Giới cấm thủ: sự tuân thủ, sự cố chấp, sự thực hành 
theo các giới cấm nhưng không biết rõ nhân quả của 
việc làm này. Đây là sợi dây vô minh thứ ba trói buộc 
tâm trầm luân trong sanh tử. 

- Dục tham: lòng tham dục, tham muốn, thèm muốn, 
khao khát, khát ái, ái luyến, quyến luyến, thương yêu, 
thích muốn đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc của thế 
gian, của cõi dục giới này. Đây là sợi dây vô minh thứ 
tư trói buộc tâm trong trầm luân sanh tử. 

- Sân: sự sân hận, bực bội, tức giận, thù hận, oán hận, 
chim gút, dính mắc đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc 
của cõi dục giới này. Đây là sợi dây vô minh thứ năm 
trói buộc tâm trong các cõi dục giới và sắc giới. 

Năm thượng phần kiết sử (năm sự trói buộc tâm dạng v1 tế) 

gồm: Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 

- Sắc ái: Yêu thích cảnh giới của chư Thiên có hình 
tướng như chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập 
Tam Thiên, Dạ-ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Hóa Lạc 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 26 


Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên... Đây là sự trói buộc tâm 
thứ nhất, đạng vi tế. 

-_ Vô sắc ái: Yêu thích cảnh giới của chư Thiên không 
hình tướng như chư Thiên ở Không vô biên xứ Thiên, 
Thức vô biên xứ Thiên, Vô sở hữu xứ Thiên, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ Thiên. Đây là sự trói buộc tâm thứ hai, 
dạng vi tế. 

- Mạn: Ngã mạn, bản ngã. Đây là sự trói buộc tâm thứ 
ba, dạng vi tế. Đối với bậc Bất lai thì chỉ còn chút tàn 
dư ngã mạn “Tôi là” (tôi kém, tôi bằng, tôi hơn). 

-_ Trạo cử: Tâm dao động. Đây là sự trói buộc tâm thứ tư, 
dạng vi tế. Đối với bậc Bắt lai thì tâm chỉ còn dao động 
chút ít. 

-_ Vô mỉnh: Tâm không trong sáng. Đây là sự trói buộc 
tâm thứ năm, dạng vi tế. Đối với bậc Bắt lai thì tâm chỉ 
còn vài lúc không trong sáng hoàn toàn. 


Như vậy, tông cộng có mười kiệt sử, mười sự trói buộc tâm 
dạng thô và dạng vi tê. 


1.2.2 Vì sao thành tựu Chánh kiến, phá được ba hạ 
phần kiết sử? 


Khi thành tựu chánh kiến, thành tựu sự thấy biết rõ sự vận 
hành của Ngũ uân trong tự thân, không còn lầm chấp cho 
rằng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là mình, là của mình, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 4Ÿ \ 


là tự ngã của mình, nên diệt được thân kiên, phá được thân 
kiên, phá được sợi dây vô minh đâu tiên trói buộc tâm trong 
cái rọ của Ngũ uân. 


Khi Ngũ uẫn được nhìn thấy rõ, vị ấy không còn hoài nghi, 
không còn nghỉ ngờ về đời trước mình có mặt hay không. 
Vị này biết rõ rằng: những đời sống trước cũng chỉ là 
những hình thức vầy khác của Ngũ uẫn do tâm vô minh và 
tham ái đối với Ngũ uấn tạo ra. Nhờ thấy biết rõ như vậy 
nên diệt được hoài nghi, phá được hoài nghị, phá bỏ sợi 
dây vô minh thứ hai trói buộc tâm trong cái rọ của Ngũ uần. 


Khi Ngũ uấn được nhìn thấy rõ trong tự thân, nên không 
còn si mê vô minh chấp thủ, tuân thủ theo các giới cắm, vị 
này tu tập theo con đường của Giới Định Tuệ, vị này gìn 
giữ những giới hạnh trong sạch, thanh cao với trí tuệ biết 
rõ nhân quả của việc giữ giới, biết rõ mục đích của việc giữ 
giới. Vị này giữ giới không phải vì sự ép uống của ai hay 
vì sợ ai quở trách, trừng phạt, mà vị này giữ các giới hạnh 
cao đẹp, hiền thiện của một người tu chân chánh, tránh 
không để Ngũ uân làm những hành động sai quấy đưa đến 
nghiệp báo đau khổ cho mình ở hiện tại và tương lai. Nhờ 
thấy biết rõ nhân quả trong việc gìn giữ giới đức nên vị này 
diệt được giới cấm thủ, phá được giới cấm thủ, phá bỏ sợi 
dây vô minh thứ ba trói buộc tâm trong cái rọ của Ngũ uần. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 28 


Như vậy, vào được cánh cửa đầu tiên của Phương Pháp 
Tám Đúng, thành tựu sự Thấy biết đúng, thấy biết rõ Ngũ 
uẩn và những rác bần trong nội tâm, là đã phá bỏ được ba 
sợi dây vô minh đầu tiên trói buộc tâm trong trầm luân sanh 
tử - tức là đã phá được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài 
nghỉ, giới cắm thủ. Đây gọi là bậc Dự lưu. 


Lại nữa, với chánh kiến dẫn dắt, vị này tiếp tục tu tập sáu 
pháp đúng còn lại và dần thành tựu sáu pháp đúng này là: 
Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, 
quán đúng. Với bảy pháp chân chánh này thì thân hành, 
khẩu hành, ý hành của vị này dần được điều chỉnh theo 
chiều hướng nhiếp phục dục tham và sân. Khi dục tham và 
sân đối với dục giới được giảm thiểu và nguội lạnh thì vị 
này chỉ còn quay lại đời này một lần nữa rồi sẽ chấm dứt 
sanh tử, đây gọi là vị Nhất lai. Khi dục tham và sân đối với 
dục giới được diệt tận một cách hoàn toàn thì vị này không 
còn quay lại đời này nữa, đây gọi là vị Bất lai. Vị này sẽ 
hóa sanh tại Tịnh Cư Thiên, khi hết thọ mạng thì nhập Niết- 
bàn tại đấy. 


1.2.3 Vì sao diệt được Năm hạ phần kiết sử, khi mạng 
chung không quay lại đời này? 


-.. Lòng tham dục, tham ái, tham muôn đôi với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc ở cõi dục giới là sự dính mặc trói buộc 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 29 


với dục giới, đó là nguyên nhân thứ nhất sanh lại trong 
dục gIới. 

- Lòng sân hận, bực bội, tức giận, hiềm hận, thù hận đối 
với sắc, thanh, hương, vị, xúc ở cõi dục giới cũng là sự 
dính mắc trói buộc với dục giới, đó là nguyên nhân thứ 
hai sanh lại trong dục giới. 


Khi Ngũ uân được nhìn thấy, thân kiến được trừ diệt, hành 
giả không còn cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức là mình, hành 
giả tu tập quán từ bỏ đối với Ngũ uân, diệt được lòng dục, 
lòng tham và lòng sân hận đối với sắc, thanh, hương, vị, 
xúc của trần gian, của cõi dục nên những nguyên nhân, 
những nhân duyên khiến sanh lại đời này, sanh lại dục giới 
không còn nữa. Vì vậy, sau khi thân hoại mạng chung, vị 
nảy chắc chắn không sanh lại đời này nữa. Đó là lý do vì 
sao Đức Phật tuyên bố vị diệt được năm hạ phần kiết sử, 
được gọi là vị Bất lai, khi thân hoại mạng chung, không 
quay lại đời này mà sẽ hóa sanh ở Tịnh Cư Thiên. 


Tịnh Cư Thiên là nơi ở của những vị đã có tâm tuy chưa 
hoàn toàn lậu tận, nhưng đã thanh tịnh trong sự không còn 
dục tham và sân, thấy biết rõ Ngũ uân, chỉ còn lại chút tàn 
dư cuối cùng của năm thượng phân kiết sử. Vì đây là nơi ở 
của những vị thành tựu chánh kiến và tâm đã thanh tịnh 
trong sạch trong vấn đề diệt dục tham và sân, nên nơi này 
được gọi là Tịnh Cư Thiên. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 30 


Như vậy, với sự phối hợp của bảy pháp đúng đầu tiên trong 
Phương Pháp Tám Đúng thì năm hạ phần kiết sử, năm sự 
trói buộc tâm dạng thô được triệt phá một cách hoàn toàn. 


Lại nữa, với bảy pháp đúng được thành tựu là: Thấy đúng, 
nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, 
quán đúng, hành giả bước vào tu tập cái đúng thứ tám đó 
là định đúng cách. Hành giả khéo an trú trong cách định 
tâm chân chánh này. Với cách định tâm đúng này, hành giả 
khéo quán chiếu nhận diện Ngũ uân, nhận diện những tàn 
dư uế nhiễm còn sót lại trong nội tâm thông qua những 
hành tướng của Ngũ uân, nhận diện năm sự trói buộc tâm 
dạng vi tế còn sót lại thông qua những biểu hiện của Ngũ 
uân, hành giả quán diệt tận những trói buộc vi tế này, quán 
từ bỏ đối với Ngũ uấn, tây sạch những tàn dư lậu hoặc trong 
tâm, thê nhập quả lậu tận, thể nhập A-la-hán quả. 


Như vậy, với sự phối hợp hoàn hảo, thiện xảo của Phương 
Pháp Tám Đúng, với sự thực hành trọn vẹn và thành tựu 
trọn vẹn Phương Pháp Tám Đúng thì mười kiết sử, mười sự 
trói buộc tâm được tháo gỡ, được phá bỏ, được triệt phá, 
được diệt tận một cách hoàn toàn. Tâm được hoàn toàn giải 
thoát khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tâm được hoàn 
toàn giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Tâm được hoàn toàn giải thoát khỏi địa ngục, súc sanh, 
ngạ quỷ, người, chư Thiên, được giải thoát khỏi những đời 
sống lang thang rày đây mai đó ở các cõi, giải thoát khỏi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 3l 


những cảnh sống vô thường, tạm bợ, mông lung, bắt an, 


đầy sợ hãi, đầy lo lắng, đầy phiền não và khổ đau. Tâm 
được giải thoát khỏi những cảnh cùi, hủi, ghẻ, lở, ung thư, 
ung nhọt, ăn xin, cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng... Như 
vậy, Phương Pháp Tám Đúng đã đưa đến sự diệt tận hoàn 
toàn mười kiết sử, tháo gỡ hoàn toàn mười sợi dây ác 


nghiệt của vô minh đã trói buộc tâm phải trâm luân trong 
vô lượng lân sanh tử và phiên não vừa qua. 


Chúng con vô lượng cung kính tri ân Phương Pháp Tám 
Đúng. 

Chúng con vô lượng cung kính tri ân con đường Bát 
Chánh Đạo. 

Chúng con vô lượng cung kính tri ân Đức Thế Tôn, Bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Chánh Giác, Ngài đã kéo chúng 
con ra khỏi vực thăm của vô minh, Ngài đã đưa chúng 
con đến với ánh sáng của trí tuệ chánh giác mà Ngài đã 
giác ngộ, Ngài đã tặng cho chúng con một chiếc thuyền 
Bát nhã tối thượng thần diệu để vượt thoát khỏi biển 
trầm luân trong sanh tử và phiền não này. Chúng con vô 
lượng thành kính cung kính cúi đầu cảm tạ Ngài. Chúng 
con vô lượng thành kính cung kính cúi đầu tri ân Ngài. 
Chúng con vô lượng thành kính cung kính cúiđầu đảnh 
lễ Ngài, đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 32 


13 Nikãya triệt phá Năm Thủ Uẫn như thế nào? 


Ngũ uân là cái mà tâm này đang mê mãi đeo bám, đang mê 
mãi chạy theo, đang mê mãi nắm giữ. Chính vì tâm hôn mê, 
dính mắc, chấp thủ, ám ảnh, trói buộc đối với Ngũ uân mà 
tâm này đã phải bị chết chìm trong dòng sanh tử phiền não 
và khổ đau này. Phương Pháp Tám Đúng là con đường 
chân chánh, là phương pháp chân chánh để diệt tận những 
hôn mê, tham đắm, chấp thủ, dính mắc, trói buộc đối với 
Ngũ uần. Phương Pháp Tám Đúng đã giúp tâm mê lần lượt 
phá tan những hôn mê, chấp thủ đối với Ngũ uấn. 


Tiến trình Pháp Tám Đúng triệt phá Năm thủ uân như sau: 


-_ Thông qua Văn Tư Tu Trí về Ngũ uần, hành giả thành 
tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết đúng về Ngũ 
uân trong tự thân, hành giả thấy biết rõ Ngũ uẫn nhưng 
chưa thoát khỏi sự khống chế, sự chi phối của Ngũ uấn, 
chưa kiểm soát hết Ngũ uần. Đây gọi là hành giả đã thê 
nhập được Thánh trí tuệ, hành giả là bậc Dự lưu. Với trí 
tuệ này, trong bảy lần sanh tử tối đa, hành giả sẽ đi đến 
sự diệt trừ hoàn toàn tất cả những cầu uẽ, uễ nhiễm, dính 
mắc đối với Ngũ uẫn. 

- Sau đó, khi đã thành tựu sự thấy biết đúng và thấy biết 
đầy đủ về Ngũ uấn, về tự thân, hành giả điều chỉnh thân 
khâu ý theo suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động 
đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 33 


định đúng cách. Với đời sống chân chánh này, hành giả 
tiếp tục làm giảm thiểu dục tham và sân đối với Ngũ 
uẩn. Cho đến khi hành giả đã chế ngự và nhiếp phục 
được khá nhiều dục tham và sân, làm cho dục tham và 
sân dù chưa hết hắn nhưng đã nguội lạnh hoàn toàn. Với 
dục tham và sân đã hoàn toàn nguội lạnh như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, hành giả chỉ quay lại đời này 
một lần nữa rồi hoàn toàn chấm dứt sanh tử. Đây gọi là 
hành giả đã thể nhập vào Nhất lai quả. 

- _ Tiếp tục an trú thân tâm trong sự tu tập Pháp Tám Đúng, 
hành giả tiếp tục diệt tận những dục tham và sân cuối 
cùng đối với Ngũ uẫn. Với một trạng thái thân tâm hết 
sạch dục tham và sân đối với sắc thân nảy và đối với 
dục giới, sau khi thân hoại mạng chung, hành giả không 
quay lại cõi đời này nữa. Vì dục tham và sân hận là hai 
nguyên nhân đưa hành giả quay lại đời này, nhưng hành 
giả đã diệt tận hai nguyên nhân này nên hành giả không 
còn phải bị quay lại cõi đời phàm tục đầy tham dục và 
sân hận này. Đây gọi là hành giả thể nhập được Bắt lai 
quả, nhưng còn lại chút lậu hoặc tàn dư là Năm thượng 
phần kiết sử. 

-. Và khi hành giả thành tựu trọn vẹn đời sống Tám Đúng, 
thân khẩu ý thuần an trú trong Tám Đúng, diệt tận dục 
tham và sân đối với Ngũ uân, diệt tận hoàn toàn Năm 
thượng phần kiết sử còn sót lại trong tâm, diệt tận tất cả 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 34 


những tàn dư lậu hoặc cuối cùng trong Ngũ uẫn, là bậc 
A-la-hán, hành giả được tâm hoàn toàn trong sạch thanh 
tịnh và không còn chút hoạt động ngoài luồng tàn dư 
nào của Ngũ uân. Tâm không còn một lầm chấp nào về 
Ngũ uẫn, Ngũ uẫn hoàn toàn không còn một hoạt động 
bộc phát nào nữa, Ngũ uân hoàn toàn được chế ngự, 
được nhiếp phục và được làm cho thanh tịnh. Sau khi 
thân hoại mạng chung, tâm đạt tịch tịnh Niết-bàn,không 
còn bị trói buộc vảo một Ngũ uân nào khác nữa. 


Như vậy, khi Pháp Tám Đúng được tu tập một cách đúng 
pháp sẽ đưa đến thành tựu sự chế nØỰ, Sự nhiếp phục Ngũ 
uân một cách hoàn toàn, diệt tận hoàn toàn những dục, ái, 
tham, sân, s1, bản ngã đối với Ngũ uân, tâm được hoàn toàn 
giải thoát khỏi mọi hình thức chấp thủ, dính mắc, trói buộc 
đối với Ngũ uấn. Pháp Tám Đúng đã triệt phá Năm Thủ 
Uần một cách hoàn toàn. Đó là sự thần diệu của Pháp Tám 
Đúng trong Nikaya. 


1.4 Nikäya triệt tiêu Tham, Sân, Sĩ, Bản ngã như 
thê nào? 


Tham, sân, si, bản ngã là những rác bân, những cấu uế 
trong nội tâm. Vì tham, vì sân, vì si, vì bản ngã mà chúng 
sanh làm các ác nghiệp về thân, về lời, về ý rồi sau đó phải 
gánh chịu những nhân quả, những hậu quả, những nghiệp 
chướng đây đau khổ, đầy cay nghiệt, đầy nước mắt. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 35 


Tham, sân, s1, bản ngã là răn độc, là sâu bọ, là yêu tinh quỷ 
quyệt trong nội tâm. Chúng sanh đã bị những con rắn độc 
này sát hại, tàn hại, giết hại không biết bao nhiêu lần trong 
dòng sanh tử trầm luân này. Pháp Tám Đúng đã giúp chúng 
sanh nhìn thấy rõ chân tướng của tham, sân, s1, bản ngã. 
Pháp Tám Đúng đã vạch mặt, vạch trần bản chất thâm độc, 
tàn hại của những con rắn độc này. 


Tiến trình Pháp Tám Đúng triệt tiêu Tham, sân, si, bản ngã 
như sau: 


-_ Thông qua Văn Tư Tu Trí về Ngũ uần, hành giả thành 
tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết đúng về Ngũ 
uân trong tự thân, hành giả thấy biết rõ tham, sân, sỉ, 
bản ngã và những rác bắn, những pháp ác bất thiện đang 
trà trộn, lần trốn trong Ngũ uân. Đây là giai đoạn hành 
giả chỉ mới vừa nhìn thấy những pháp bắt thiện, những 
cấu uế trong nội tâm nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự 
khống chế của chúng, chưa thoát khỏi sự chi phối của 
Ngũ uân, của tham, sân, si, bản ngã, chưa nhiếp phục 
được những pháp ác bắt thiện trong tự thân. Ở giai đoạn 
này, hành giả được gọi là bậc Dự lưu, chỉ sanh tử tôi đa 
bảy lần. Trong bảy lần này, hành giả sẽ đảo thải sạch 
khỏi nội tâm những tham, sân, s1, bản ngã còn tàn dư 
trong nội tâm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 36 


- Sau khi thành tựu sự thấy biết đúng, thấy biết rõ về tự 
thân và những tham, sân, s1, bản ngã trong tự thân, hành 
giả điều chỉnh thân khẩu ý theo suy nghĩ đúng, nói lời 
đúng, hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng 
việc, quán đúng chỗ, định đúng cách. Với đời sông chân 
chánh này, hành giả làm giảm thiêu dục tham và sân đối 
với Ngũ uân, giảm thiểu tham, sân, si, bản ngã, giảm 
thiểu những pháp ác bất thiện trong tự thân, hành giả là 
bậc Nhất lai, đã chế ngự và nhiếp phục được tham, sân, 
si, bản ngã khá nhiều. 

- _ Tiếp tục an trú thân tâm trong sự tu tập Pháp Tám Đúng, 
hành giả diệt tận dục tham và sân đối với Ngũ uần, là 
bậc Bắt lai, chế ngự và nhiếp phục hoàn toàn dục tham 
và sân, nhưng còn lại chút lậu hoặc tàn dư là Năm 
thượng phần kiết sử. 

-.. Và khi hành giả thành tựu trọn vẹn đời sống Tám Đúng, 
thân khẩu ý thuần an trú trong Tám Đúng, diệt tận dục 
tham và sân đối với Ngũ uân, diệt tận những tàn dư lậu 
hoặc cuối cùng trong Ngũ uấn, là bậc A-la-hán, hành 
giả được tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh và không 
còn chút tàn dư nào của tham, sân, si, bản ngã. 


Như vậy, Pháp Tám Đúng khi được tu tập một cách đúng 
pháp sẽ đưa đến thành tựu sự chế ngự, nhiếp phục và diệt 
tận hoàn toản những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã đối với 
Ngũ uấn, tâm được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả những 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 37 


pháp bất thiện này. Pháp Tám Đúng đã triệt tiêu tham, sân, 
si, bản ngã một cách hoàn toàn. Đó là sự vi diệu của Pháp 
Tám Đúng trong Nikãya. 


1.5 Nikãya diệt tận Lậu Hoặc như thế nào? 


Lậu hoặc là những rò rỉ, những rỉ chảy, những hoạt động 
lén lút qua mặt trong nội tâm. Có ba lậu hoặc: dục lậu, hữu 
lậu, vô minh lậu. 


-. Dục lén lút hoạt động trong nội tâm, âm thầm hoạt động 
trong nội tâm, ngắm ngầm hoạt động trong nội tâm 
nhưng tâm không thấy, không biết, đó gọi là dục lậu. 

- Sắc, thọ, tưởng, hành, thức lén lút sanh diệt, hiện hữu 
liên tục trong nội tâm; lén lút đưa vào trong tâm những 
dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã; rồi lại lén lút tuôn ra 
ngoài những cấu uế này nhưng tâm không thấy, không 
biết, đó gọi là hữu lậu. 

- _ Vô minh âm thầm hoạt động trong nội tâm, trạng thái sĩ 
ám ngắm ngầm hoạt động trong nội tâm nhưng tâm 
không thấy, không biết, đó gọi là vô minh lậu. 


Ba lậu hoặc này, ba sự lén lút hoạt động này trong tâm làm 
cho tâm bị hôn trầm, vọng tưởng, phóng dật, buông lung, 
mê mờ, làm cho tâm bị đau khổ, bị chìm nổi triền miên 
trong sanh tử, làm cho tâm không dừng lại được những đời 
sống vô thường, tạm bợ, mong manh, bất an, sợ hãi. Pháp 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 38 


Tám Đúng đã giúp tâm nhìn thấy rõ những lậu hoặc trong 
nội tâm, và giúp tâm đi đến sự diệt tận, sự tiêu diệt, sự đào 
thải hết tất cả những lậu hoặc, những cấu uế này khỏi nội 
tâm. Pháp Tám Đúng đã thanh lọc tâm hết sạch những cấu 
uế, lậu hoặc, làm cho tâm trong sạch, thanh tịnh, vượt khỏi 
sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. 

Tiến trình Pháp Tám Đúng diệt tận các Lậu hoặc như sau: 


-_ Thông qua Văn Tư Tu Trí về Ngũ uấn, hành giả thành 
tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết đúng về Ngũ 
uân trong tự thân, thành tựu bốn trí về những cầu uề lậu 
hoặc trong nội tâm, nhưng chỉ mới thấy biết thôi chứ 
chưa đào thải những lậu hoặc này khỏi nội tâm. Ở giai 
đoạn này, hành giả được gọi là bậc Dự lưu, chỉ sanh tử 
tối đa bảy lần. Trong bảy lần này, hành giả sẽ đào thải 
sạch khỏi nội tâm những lậu hoặc còn tàn dư trong nội 
tâm. 

- _ Sau khi thành tựu sự thấy biết đúng về tự thân, hành giả 
điều chỉnh thân khâu ý theo suy nghĩ đúng, nói lời đúng, 
hành động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, 
quán đúng chỗ, định đúng cách, làm giảm thiểu dục 
tham và sân đối với Ngũ uân, làm giảm thiểu các lậu 
hoặc, hành giả là bậc Nhất lai. Hành giả đã đào thải khá 
nhiều những lậu hoặc trong nội tâm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 39 


- Tiếp tục an trú thân tâm trong sự tu tập Tám cái đúng, 
diệt tận dục tham và sân đối với Ngũ uân, hành giả là 
bậc Bắt lai. Hành giả đã đào thải thêm một số lậu hoặc 
thô còn lại trong nội tâm, chỉ còn lại các lậu hoặc vi tế. 

-_ Và khi hành giả thành tựu trọn vẹn đời sống Tám đúng, 
thân khẩu ý an trú thuần trong Tám đúng, diệt tận dục 
tham và sân đối với Ngũ uân, diệt tận những tàn dư lậu 
hoặc cuối cùng về Ngũ uẩn, hành giả là bậc A-la-hán. 
Hành giả được tâm hoàn toàn trong sạch thanh tịnh và 
không còn chút lậu hoặc nhiễm ô nào trong tâm. Sau 
khi thân hoại mạng chung, tâm đạt tịch tịnh Niết-bàn, 
không còn tàn dư lậu hoặc nào đưa đến sự sanh tử tiếp 
theo trong tương lai. 


Như vậy, Pháp Tám Đúng khi được tu tập một cách đúng 
pháp sẽ đưa đến thành tựu trí về lậu hoặc, thành tựu sự chế 
ngự, nhiếp phục và diệt tận hoàn toàn tất cả những lậu hoặc, 
những cấu uễ trong nội tâm, tâm được hoàn toàn giải thoát 
khỏi dục lậu, giải thoát khỏi hữu lậu, giải thoát khỏi vô minh 
lậu. Tâm được trong sạch, thanh tịnh, không lậu hoặc, không 
uế nhiễm. Tóm lại, Pháp Tám Đúng là một pháp tu chân 
chánh, thần diệu, thiết thực ở hiện tại, không cần có thời 
gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng diệt tận tất cả các 
lậu hoặc, các uễ nhiễm trong tâm một cách hoàn toàn. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 40 


1.6  Nikãya cắt đứt Luân hồi sanh tử như thế nào? 


Luân hồi sanh tử mang lại đau khổ triền miên cho các 
chúng sanh. Chúng sanh đã trải qua không biết bao nhiêu 
là những thân phận súc vật, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục... 
Chúng sanh đã trải qua không biết bao nhiêu cảnh sanh ly 
tử biệt. Nước mắt của chúng sanh trong dòng luân hồi sanh 
tử này là nhiều hơn nước ở bốn biển. 

Vì chán ngán trước cảnh sanh, già, bệnh, chết của chúng 
sanh, vì buồn chán trước cảnh sẽ phải bị giả, bị bệnh, bị 
chết của tự thân nên Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ ngai vàng, 
địa vỊ, lòng dục, lòng ái đối với người thân để đi tìm sự thật 
về sanh tử và phương pháp thoát khỏi sanh tử. Và Pháp 
Tám Đúng là con đường tu tập, là phương pháp tu tập, là 
cách thức tu tập đề thoát ra khỏi biển trầm luân sanh tử mà 
Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm ra được, đã phát giác phát hiện 
ra được. Ngài đã giác ngộ ra Phương Pháp Tám Đúng là 
con đường đưa đến sự chấm dứt luân hồi sanh tử, chấm dứt 
sự bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Ngài đã cắt được sợi dây 
sanh tử, Ngài đã thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi mọi phiền 
não, khổ đau do sanh tử đem lại. Và Ngài đã truyềntrao lại 
cho cuộc sống này, cho thế giới này Phương Pháp Tám 
Đúng, một pháp tu hoàn hảo và thiện xảo đề đi đến sự chấm 
dứt luân hồi sanh tử, phiền não và khổ đau. 


Tiên trình châm dứt luân hôi sanh tử như sau: 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 4I 


-_ Thông qua Văn Tư Tu Trí về Ngũ uần, hành giả thành 
tựu chánh tri kiến, thành tựu sự thấy biết chân chánh về 
Ngũ uấn trong tự thân, hành giả thấy biết rõ tâm chấp 
thủ Ngũ uân và những dục ái đối với Ngũ uẫn đưa đến 
luân hỏi, sanh tử, phiền não, khổ đau. Sự thấy biết này 
giúp hành giả phá tan những hôn mê, sỉ ám về luân hồi 
sanh tử, hành giả giải mã được vấn đề sanh tử. Vấn đề 
sanh tử không còn là một màn đêm đen tối trước đôi 
mắt trí tuệ của hành giả. Hành giả biết rõ cái gì là sanh 
tử, cái gì đang sanh tử, vì sao sanh tử có mặt, khi nào 
sanh tử chấm dứt, pháp tu đưa đến chấm dứt sanh tử. 
Hành giả biết rõ chân tướng của sanh tử, bản chất của 
sanh tử, cách thức hoạt động của sanh tử. Đây gọi là 
hành giả thành tựu trí tuệ về sanh tử. Khi đó hành giả 
được gọi là vị Dự lưu, vị đã tham dự vào dòng trí tuệ 
đưa đến chấm dứt sanh tử, và hành giả chỉ còn sanh tử 
tối đa bảy lần giữa chư Thiên và loài người. 

- _ Sau khi thành tựu trí tuệ về sanh tử, hành giả điều chỉnh 
thân khẩu ý theo đạo lộ Tám sự chân Chánh để nhiếp 
phục dục, ái, tham, sân, s1 đối với sanh tử, làm giảm 
thiểu dục tham và sân đối với Ngũ uân, hành giả là bậc 
Nhất lai, chỉ quay lại đời này một lần nữa rồi chấm dứt 
luân hồi sanh tử. 

ˆ Tiếp tục an trú thân tâm trong đạo lộ Tám đúng, hành 
giả đi đến sự diệt tận dục tham và sân đối với Ngũ uấn, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 42 


hành giả là bậc Bắt lai, được vãng sanh ở đời này, chấm 
dứt sanh ở cõi dục giới, không quay lại dục giới nữa, 
hóa sanh tại Tịnh Cư Thiên, sau khi hết thọ mạng ở đó 
thì nhập Niết-bàn. 

-_ Khi hành giả thành tựu trọn vẹn đời sống Tám đúng, 
thân khâu ý thuần an trú trong Tám đúng, diệt tận dục 
tham và sân đối với Ngũ uân, diệt tận năm sự trói buộc 
tâm cuối cùng, những tàn dư của các lậu hoặc được dứt 
sạch, hành giả là bậc A-la-hán. Hành giả được tâm hoàn 
toàn trong sạch, thanh tịnh, không còn một lầm chấp 
nảo về Ngũ uẫn, bản ngã đối với Ngũ uấn được hoàn 
toàn diệt tận, tâm hoàn toàn lắng dịu không chạy theo 
Ngũ uân. Khi thân hoại mạng chung, tâm đạt tịch tịnh 
lặng yên, không còn bị trói buộc vào một Ngũ uẫn nào 
nữa, không chạy theo một Ngũ uân nào nữa, luân hồi 
sanh tử được chấm dứt hoàn toàn. 


Như vậy, Pháp Tám Đúng khi được tu tập một cách chân 
chánh, đúng pháp sẽ đưa đến thành tựu Trí về luân hồi sanh 
tử. Với trí tuệ này, hành giả biết rõ luân hồi sanh tử là gì, 
biết rõ nguyên nhân đưa đến luân hồi sanh tử sanh khởi và 
diệt tận, biết rõ phương pháp tu tập chân chánh đưa đến 
chấm dứt luân hồi sanh tử. Khi luân hồi sanh tử được thấy 
biết trọn vẹn và hành giả lại khéo an trú trong đạo lộ Tám 
Chánh để tiêu diệt những mầm mống đưa đến luân hồi sanh 
tử thì chắc chắn luân hồi sanh tử sẽ bị cắt đứt, bị chấm dứt 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 43 


một cách hoàn toàn. Đó là sự vi diệu, sự thần diệu của Pháp 
Tám Đúng. Pháp Tám Đúng đã chính phục sanh tử, đã làm 
cho sanh tử được dừng lại, đã chặn đứng dòng sanh tử, đã 
cắt đứt dòng sanh tử. 


Nếu không có Pháp tu Tám Đúng thì luân hồi sanh tử sẽ 
không bao giờ được dừng lại, không bao giờ được chấm 
dứt, chúng sanh sẽ mãi trầm luân trong sanh tử, mãi triền 
miên trong biển khổ mà không có ngày cùng, không có lối 
thoát. 


1.7 — Pháp Tám Đúng trong Nikäya là vị cứu tỉnh của 
thê giới 

Tóm lại, Pháp tu Tám Đúng đã cứu thế giới này thoát khỏi 

màn đêm đen tối của vô minh, thoát khỏi màn đêm đen tối 

của khổ, phiền não và nước mắt. 


Pháp tu Tám Đúng đã cứu chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, 
đã làm cho những dòng nước mắt của chúng sanh được 
dừng lại, những nỗi thống khổ trong phiền não và nước mắt 
của chúng sanh được chấm dứt. 


Pháp Tám Đúng là chiếc thuyền Bát nhã cứu cuộc đời này, 
cứu thế giới này thoát khỏi những trận cuồng phong của 
lòng dục, những trận cuồng phong của lòng ái, những trận 
cuồng phong của lòng sân, những trận cuồng phong của 
buồn, vui, thương, ghét, được, mất, hơn, thua. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 44 


Pháp Tám Đúng là cứu tinh của thế giới, cứu tinh của loài 
người, cứu tỉnh của những ai đang mong cầu, đang ngóng 
trông một đạo lộ tu tập chân chánh, một pháp tu chân chánh, 
một pháp hành chân chánh đưa đến sự chấm dứt tất cả 
những phiền phức, rắc rối, rối ren của cuộc đời, chấm dứt 
tất cả những đời sống trong mệt mỏi, bắt an, vô thường, tạm 
bợ, rỗng không, vô nghĩa. 


Tóm lại, Pháp Tám Đúng trong Nikãya đã chinh phục thế 
giới của vô minh; chinh phục thế giới của các kiết sử; chinh 
phục thế giới của năm thủ uân; chinh phục thế giới của 
tham, sân, s1, bản ngã; chinh phục thế giới của các lậu hoặc; 
chinh phục thế giới của luân hồi sanh tử; chỉnh phục thế 
giới của phiền não, khổ đau và nước mắt. 

Pháp Tám Đúng đã chinh phục thế giới, đã chiến thăng thế 
giới, đã thoát khỏi sự phong tỏa, sự kìm kẹp, sự khống chế, 
sự áp bức của thế giới vô minh, thế giới tham dục, thế giới 
tham ái, thế giới tham sân s1, bản ngã và lậu hoặc. 


Pháp Tám Đúng chính là tính hoa của ánh sáng trí tuệ, tinh 
hoa của Nikãya, tinh hoa của những lời dạy chân chánh của 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Và khi nói Pháp Tám Đúng 
đã thật sự chinh phục thế giới, tức là “NÑikãya chỉnh phục 
thế giới”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 45 


1.8 Tối Thượng Thừa trong đạo Phật 
1.8.1 Kinh Bà-la-môn (Tương V, 13) 


1) Nhân duyên ở Savdattl1. 


2) Tôn giả Ẩnanda, vào buổi sáng, đắp y, cẩm y bát, đi vào 
Savatthï để khát thực. 


3) Rồi Tôn giả Ẩnanda thấy Bà-la-môn Jànusoni đi xe ra 
khỏi Sãävatthĩ, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những 
con ngựa kéo xe. Trăng là những đô trang sức. Trắng là 
cô xe. Trắng là những bộ phận tùy thuộc (pariväro). Trắng 
là những sợi dây cương. Trắng là cây gậy thúc ngựa. 
Trắng là cái lọng. Trắng là cái khăn đội. Trắng là những 
quân áo. Trăng là giày mang. Và được quạt với cái quạt 
trắng. Quân chúng thấy vậy, liên nói: “Thật là cỗ xe thù 
thắng. Thật là cổ xe thù thắng về dung sắc!” 


4) Rồi Tôn giả Änanda đi khất thực ở SãvaHhĩ xong, sau 
bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thể Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
-- Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cẩm y 
bát và đi vào Sävatth để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy 
Bà-la-môn Jànusoni đi xe ra khỏi Sãvatthĩ, cỗ xe toàn ngựa 
trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe. Trắng là 
những đồ trang sức. Trắng là cỗ xe. Trăng là những bộ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 46 


phận tùy thuộc (parivaro). Trắng là những sợi dây cương. 
Trắng là cây gậy thúc ngựa. Trắng là cái lọng. Trắng là 
cái khăn đội. Trắng là những quần áo. Trắng là giày mang. 
Và được quạt với cái quạt trắng. Quần chúng thấy vậy, liền 
nói: “Thật là cô xe thù thắng. Thật là cỗ xe thù thắng về 
dung sắc!” Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể nói lên cỗ xe thù 
thắng trong Pháp và Luật này”? 

Thế Tôn nói: 

-- Có thể được, này Ẩnanda. Thánh đạo Tám ngành này, 
này Ananda, là đồng nghĩa với cô xe thù thắng, cổ xe pháp 
này. Vô thượng là sự chỉnh phục trong chiến trận. 

5) Chánh tri kiến, này Ananda, được tu tập, được làm cho 
viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục 
sân, nhiếp phục sỉ. Chánh tư duy, này Ẩnanda, cuối cùng 
đưa đến nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ. 
Chánh ngữ... Chánh nghiệp... Chánh mạng... Chánh tỉnh 
tấn... Chánh niệm... Chánh định, này Ananda, được tu tập, 
được làm cho viên mãn, cuối cùng đưa đến nhiếp phục 
tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ. 


Này Ânanda, chính với pháp môn này, các Ông cần phải 
hiểu như thế này: “Cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp, vô 
thượng là sự chỉnh phục trong chiễn trận, là đồng nghĩa 
với Thánh đạo Tám ngành này”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 47 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sự lại nói thêm: 


Ai được tín, trí tuệ, 
Thường xuyên liên kết lại, 
Lấy hồ thẹn làm cán, 
Lấy ý làm ách xe. 

Niệm là người đánh xe, 
Biết hộ trì, phòng hộ, 

CỔ xe lấy giới luật 

Làm vật dụng cho xe. 
Thiền là trục bánh xe, 
Tỉnh tấn là bánh xe, 

Xả là định thường hằng, 
Vô dục là nệm xe. 

Vô sân và vô hại, 

Viễn ly là binh khí, 
Nhẫn nhục là áo giáp, 
An ổn khỏi khổ ách, 
Làm mục đích đạt đến, 
Cổ xe được chuyển ván. 


Pháp này tự ngã làm, 

Trở thành thuộc tự ngã. 

Là cỗ xe thù thắng, 

Vô thượng, không sánh bằng. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 46 


Ngôi trên cỗ xe ấy, 

Bác Trí thoát ly đời, 

Chắc chắn, không sai chạy, 
Họ đạt được chiến thắng. 


1.82 Tám Đúng - Cỗ xe vô thượng chỉnh phục thế 
giới 


Thông qua lời kinh trên, chúng ta thấy răng Đức Phật đã 
xác định rõ với Ngài Änanda: Đường lối tu hành với Tớm 
sự chán Chánh mà Đức Phật, các bậc Thánh, các bậc 
Chánh Đăng Giác đã phát giác phát hiện ra, đó là cỗ xe thù 
thắng, cỗ xe tối thượng trong sự chinh phục ma quân, nhiếp 
phục tham sân si, chinh phục thế giới. 


Như vậy, Pháp Tám Đúng là tối thượng thừa, là cỗ xe tối 
thượng, là cỗ xe vô thượng đưa các bậc Trí thoát ly đời 
này, thoát khỏi những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, thoát 
khỏi những cầu uễ, những nhiễm ô, những rác bân, sâu bọ 
trong nội tâm. Đó là điều chắc chẵn, là điều không sai chạy 
đối với những bậc trí đi vào con đường này, ngôi trên cỗ 
xe này. Họ chắc chắn sẽ chiến thăng thần chết; chiến thắng 
vô minh; chiến thắng dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã; chiến 
thắng phiền não, khô đau; chiến thắng sanh, già, bệnh, chết. 
Họ chắc chắn sẽ đạt được những cuộc chiến thắng vĩ đại 
nhất trong thế giới này. Đó là ý nghĩa của câu kệ: “Ngồi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 49 


trên cỗ xe ấy; Bậc Trí thoát đời này; Chắc chắn, không sai 
chạy; Họ đạt được chiến thắng”. 


Như vậy, ngày nay, người con Phật chân chánh khi tu tập, 
khi thực hành theo Pháp Tám Đúng thì có thể hoàn toàn 
vững tin, hoản toàn tự tin và hoàn toản an tâm rằng, mình 
đang đi theo, đang bước vào con đường chân chánh, đúng 
pháp của người tu, mình đang bước lên và đang ngồi trên 
một cỗ xe tối thượng hiện đại, có đầy đủ những phương 
tiện tối tân, thần diệu, thiện xảo đề phá trừ hết tất cả những 
sự thấy biết sai lầm, suy nghĩ sai lầm, lời nói sai lầm, hành 
động sai lầm, siêng năng sai việc, quán niệm sai chỗ và 
định tâm sai cách. 


Theo danh từ Hán Việt thì cổ xe có nghĩa là /hửa. Vì vậy, 
danh từ cổ xe rối thượng nếu hiểu theo Hán Việt thì có 
nghĩa là /ối thượng thừa. Với cỗ xe tối thượng này, với 
pháp tu thần diệu thiện xảo này, bậc trí chắc chắn sẽ đạt 
được cứu cánh tối thượng của sự tu hành, sẽ đạt tới đích 
đến của sự tu, sẽ đạt được sự thoát ly sanh tử, sự hoàn toàn 
thoát khỏi phiền não và khổ đau. Tám Chánh thật sự là Cỗ 
xe Vô thượng trong việc chinh phục thế giới tham sân s1, 
chinh phục thế giới vô minh, thế giới lậu hoặc, dục, ái, bản 
ngã. Người thừa tự cỗ xe Tám Chánh tối thượng này được 
gọi là bậc tối thượng thừa, bậc thừa tự pháp tối thượng mà 
Đức Phật đã tu tập, đã chỉ dạy, đã truyền trao. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 50 


Tám Chánh cô xe thần diệu nhất, 
Trăm lân ra trận thắng cả trăm 
Phá tan Tám chỗ Vô mình trú 
Phá tan Tám Tà của thể gian. 


Tám Chánh cổ xe thù thắng nhất, 
Trăm lân ra trận thắng cả trăm 
Dục, ái, tham, sân và bản ngã 
Tám Chánh phá tan hang ô này. 


Tám Chánh - nơi mô chôn bản ngã 
Tám Chánh - nơi triệt phá vô minh 
Tám Chánh - nơi diệt trừ dục, ải 

Tám Chánh - nơi diệt tận tham sân. 


Tám Chánh - chỗ vượt phàm chứng Thánh 
Tám Chánh - chỗ vượt thoát khổ đau 

Tám Chánh - chỗ thể nhập Niễt-bàn 

Tám Chánh - chỗ xa lìa phiên não. 


Tám Chánh - một lối tu hoàn hảo 
Tám Chánh - một lỗi tu vẹn toàn 
Tám Chánh - một lối tu thần diệu 
Tám Chánh - một lỗi t an toàn. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 51 


Tám Chánh - Đạo lộ bậc Chánh Giác 
Tám Chánh - Đạo lộ của Thành nhân 
Tám Chánh - Đạo lộ chân, thiện, mỹ 

Tám Chánh - Đạo lộ bác trí nhân. 


Tám Chánh - Pháp tu tối thiện xảo 

Tám Chánh - Thánh pháp chuyển tâm người 
Tám Chánh - Phát mình thân diệu nhất 

Tám Chánh - Châu báu của cuộc đời. 


Tám Chánh - Thân dược cho bắt tử 

Tám Chánh - Phương pháp thanh lọc tâm 
Tám Chánh - Thuyên bảt-nhã tối thượng 
Tám Chánh - Đường thoát khỏi trầm luân. 


Tám Chánh - Tĩnh hoa trí tuệ Phát 
Tám Chánh - Thiện xảo trí Thánh nhân 
Tám Chánh - Tĩnh anh sự giác ngộ 
Tám Chánh - Tình túy của Chánh pháp. 


Tám Chánh - Dấu chân các Đức Phật 
Tám Chánh - Dấu vết Đức Như Lai 
Tám Chánh - Gia tài Phật để lại 

Tám Chánh - Trí tuệ Phát truyền trao. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật đạo 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật thừa 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật quả 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật trí. 


Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng thừa 
Kế thừa Tám Chánh - Tôi thượng nhân 
Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng đạo 

Kế thừa Tám Chánh - Tôi thượng quả. 


Kế thừa Tám Chánh - Đạt Niết-bàn. 
Kế thừa Tám Chánh - Phiên não tan 
Kế thừa Tám Chánh - Sanh tử dứt 
Kế thừa Tám Chánh - Hết khổ đau. 


Kế thừa Tám Chánh là Trí tuệ 

Kế thừa Tám Chánh là Khôn ngoan 
Kế thừa Tám Chánh là Thiện xảo 
Kế thừa Tám Chánh là Tỉnh anh. 


Tám Chánh - Tối thượng Khải hoàn ca 
Tám Chánh - Tối thượng Tiến quân ca 
Tám Chánh - Tối thượng Giải thoát trí 
Tám Chánh - Tối thượng Thanh tịnh tâm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 53 


Tám Chánh - Vô thượng Chánh Đẳng Giác 
Tám Chánh - Trí giác ngộ tối cao. 

Tám Chánh là Vô thượng Phật đạo 

Tám Chánh là Tối thượng Phật thừa. 


Tóm lại, khi chưa bước lên cỗ xe tối thượng này hành giả 
còn có thể nghi ngờ về sức mạnh, khả năng, tốc lực, 
phương tiện, trang thiết bị trên cỗ xe. Hành giả còn nghỉ 
ngờ về độ lớn, độ rộng, độ mạnh, độ vững, độ yên, độ 
chống dẫn, chống sốc, chống va chạm, khả năng vượt 
chướng ngại trên đường đi, khả năng đi trong đêm, khả 
năng đi trên đất, khả năng đi trên nước của cô xe tôi thượng 
thừa. Nhưng một khi hành giả đã bước lên được cỗ xe tối 
thượng này thì tất cả những nghi ngờ, những lo ngại, những 
bất an của hành giả trước khi bước lên cỗ xe tối thượng này 
sẽ hoản toản tan biến. Vì sao? Vì khi bước lên cỗ xe nảy, 
khi ngồi trên cỗ xe này, hành giả sẽ thấy bàng hoàng sửng 
sốt trước sự tuyệt vời, sự kỳ diệu, sự thiện xảo, sự tinh vi, 
tinh anh, tỉnh tế của từng vật dụng, từng phương tiện, từng 
thiết bị trong cỗ xe. Hành giả sẽ thấy choáng và đầy thích 
thú trước những sắp xếp, sắp đặt khéo léo, thông minh, tải 
tình, chu đáo, hoàn hảo trong cỗ xe. Cỗ xe này không lệ 
thuộc thời gian, không lệ thuộc không gian, không giới hạn 
lượng người. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, bất kỳ với những 
ai có tâm chân chánh, thiện lành hoan hỷ bước lên cỗ xe 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 54 


này, thì dù là trăm người, ngàn người, trăm ngàn người, vô 
lượng người, thì cỗ xe này vẫn có thể chở được tất cả. 


Khi đã thực sự bước lên cỗ xe này thì hành giả sẽ thực thấy, 
thực biết, thực giác, thực chứng rằng: Cỗ xe này thật sự là 
một cỗ xe tối thượng thần diệu, tối thượng vi diệu, tối 
thượng thiện xảo, tối thượng tinh anh vả tối thượng chất 
lượng, cỗ xe này hoàn toàn có khả năng đưa hành giả và 
vô lượng những bậc trí, những bậc thiện tri thức đi đến bến 
bờ của an lạc, bình an, và giải thoát sanh tử. Khi đó, hành 
giả sẽ tự mình thấy biết răng: Cỗ xe Tám pháp chân chánh 
này thật sự là đối thượng thừa đưa đến tôi thượng chiến 
thắng. Và cỗ xe này hoàn toàn xứng đáng khi được Đức 
Phật, bậc Chánh Đăng Chánh Giác tuyên bố đó là cổ xe tối 
thượng, là tối thượng thừa. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 55 


2 NIKÄYA TINH HOA PHẬT TRÍ 
2.1 Pháp Tám Đúng và Bốn Thánh Quả 


2.1.1 Vì sao vào cửa chánh kiến thì chứng Thánh quả 
thứ nhất? 


Khi hành giả thực hành theo Phương Pháp Tám Đúng, 
bước qua được cánh cửa đầu tiên của chánh tri kiến, thấy 
biết đúng về thân tâm này là hành giả đã bước vào Thánh 
quả Dự lưu, là bậc Dự lưu, chỉ còn sanh tử tối đa là bảy lần 
giữa chư Thiên và loài người rồi chấm dứt sanh tử. Vì sao 
vào cửa chánh kiến thì chứng Thánh quả thứ nhất? 

Vị thành tựu chánh kiến, thấy biết rõ được Ngũ uẫn đang 
vận hành thế nào trong thân tâm này và thấy biết rõ những 
rác bân đang có mặt trong thân tâm, nên diệt được ba sự 
trói buộc tâm ở hạng thô là chấp Ngũ uần này là mình, hoài 
nghi mình là ai ở đời trước và vô trí trong các giới cắm. 
Đây gọi là diệt được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài 
nghi, giới cắm thủ. Vị diệt được ba hạ phần kiết sử được 
gọi là bậc Dự lưu, không còn bị thối đoạ, quyết chắc chứng 
quả giác ngộ. 

Bậc Dự lưu là bậc đã tham dự vào dòng Thánh trí tuệ mà 
Đức Phật đã truyền trao, vị đã nhìn thấy rõ được thân tâm 
Ngũ uần này, không còn lầm chấp Ngũ uẫn là mình nhưng 
chưa nhiếp phục được dục, ái, tham, sân, sĩ đối với Ngũ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 56 


uẩn. Nhưng vì đã nhìn thấy rõ Ngũ uân và những pháp ác 
bất thiện tiềm ẩn trong Ngũ uấn nên vị này quyết chắc sẽ 
đi đến sự tu tập diệt tận mọi chấp thủ đối với Ngũ uân và 
diệt tận những rác bân còn tồn đọng, còn tiềm ấn trong Ngũ 
uân, tâm sẽ đi đến sự thanh lọc sạch khỏi tất cả những cầu 
nhiễm trong nội tâm. Ví như một người mù đã được chữa 
sáng mắt, đã nhìn thấy được những rác bần đang có trong 
căn nhà của mình, nhưng chỉ mới vừa nhìn thấy thôi chứ 
chưa dọn đẹp sạch hết tất cả những rác bân này, nhưng vì 
mắt đã được chữa lành sáng tỏ và đã nhìn thấy rõ những 
rác bần trong nhà nên vị này quyết chắc sẽ đi đến dọn dẹp 
sạch những rác bân này. Đó là ý nghĩa của câu kinh mà 
Đức Phật đã nói về bậc Dự lưu là vị không còn bị thối đọa 
và quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


Như vậy, vào được cánh cửa của chánh tri kiến là hành giả 
đã thể nhập được Dự lưu Thánh quả. Vị thành tựu Dự lưu 
Thánh quả là vị đã tham dự, đã dự phần, đã thê nhập vào 
dòng trí tuệ mà bậc Thánh đã thấy biết và đã hướng dẫn. 
Vì đã nhìn thấy rác trong nội tâm, đã nhìn thấy được sanh 
tử và nguyên nhân của sanh tử nên vị này không còn phải 
triỀn miên trong sanh tử mà vị này chỉ còn sanh tử tối đa là 
bảy lần, qua lại giữa chư Thiên và loài người, không sanh 
tử vào các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Với tối 
đa bảy lần sanh tử này, vị này sẽ tẩy sạch những rác bắn, 
những uề nhiễm về dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 hŸi 


trong nội tâm. Sau khi tây sạch những cấu uề về dục nhiễm, 
hữu nhiễm, vô minh nhiễm trong tâm, tâm vị này được 
hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, thuần tịnh, không còn mọi 
chấp thủ vô minh đối với Ngũ uân. Sau khi thân hoại mạng 
chung, vị này thể nhập vào tâm tịch tịnh, Niết-bàn, giải 
thoát hoàn toàn khỏi dòng sanh tử triền miên trong phiền 
não, mệt mỏi và đầy dẫy bất an. 


2.1.2 Vì sao bậc Dự lưu chỉ sanh tử tối đa bảy lần, 
giữa chư Thiên và loài người, không sanh vào 
cảnh giới thấp? 


Vị Dự lưu là vị đã thành tựu chánh kiến, đã thấy biết rõ 
Ngũ uẫn trong tự thân và chưa dọn đẹp sạch những rác bẩn 
còn tiềm ấn trong Ngũ uấn. Vì rác vẫn còn trong tâm, tham 
sân sỉ vẫn còn hoạt động trong tâm nên vị này có thê vẫn 
còn những sai quấy, nhưng vì đã nhìn thấy rõ Ngũ uân 
trong tự thân nên vị này dù có thể có những sai lầm nhỏ 
nhặt về thân khâu ý, nhưng chắc chắn vị thành tựu chánh 
kiến không thể làm những hành động sai quấy trầm trọng 
mà có thể đưa vị này đi đến tái sanh ở những cõi thấp là 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là lý do vì sao Đức Phật 
nói vị Dự lưu chỉ sanh tử qua lại giữa chư Thiên và loải 
người, không sanh vào những cảnh giới thấp là địa ngục, 
súc sanh, ngạ quỷ. Đây là thành quả thứ nhất của người 
thực hành Phương Pháp Tám Đúng. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 58 


Sau đó, với sự dẫn dắt của chánh tri kiến, hành giả sẽ dần 
thành tựu sáu Chánh pháp còn lại trong Bát Chánh Đạo là 
chánh tư duy (suy nghĩ đúng), chánh ngữ (nói lời đúng), 
chánh nghiệp (hành động đúng), chánh mạng (nuôi mạng 
đúng), chánh tinh tấn (siêng đúng việc), chánh niệm (quán 
đúng chỗ). Đi đôi với sự thành tựu các pháp chánh này là 
Sự nhiếp phục, sự chế ngự, sự làm giảm thiểu dục tham và 
sân trong nội tâm hành giả. Tùy theo mức độ giảm thiểu 
dục tham và sân sau khi thành tựu chánh kiến, hành giả sẽ 
thể nhập các Thánh quả giữa Dự lưu và Nhất lai, đó là Gia 
Gia, Nhất Chúng, Nhất lai. 


Gia Gia là vị chỉ còn sanh tử hai, ba lần trong các gia đình. 
Nhất Chúng là vị chỉ sanh lại làm người một lần nữa. Nhất 
lai là vị đã làm nguội lạnh dục tham và sân, nên vị này chỉ 
quay lại đời này một lần nữa (hoặc chư Thiên hoặc loài 
người), rồi chấm dứt trầm luân sanh tử. Đây là thành quả 
thứ hai của người thực hành Phương Pháp Tám Đúng. 


Sau khi thành tựu chánh kiến và thành tựu sáu Chánh pháp 
tiếp theo trong Bát Chánh Đạo, hành giả thành tựu được 
chánh niệm, an trú tâm trên Tứ Niệm Xứ, liên tục quán sát 
thân, thọ, tâm, pháp, thấy biết rõ dục tham và sân, diệt tận 
được dục tham và sân, diệt tận được hai kiết sử còn lại 
trong năm hạ phần kiết sử, thể nhập vào Bất lai quả. Vị 
thành tựu quả Bắt lai không quay trở lại đời này, mà hóa 
sanh tại cõi Tịnh Cư Thiên. Tại đấy, VỊ ẫy tiếp tục tu tập 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 59 


tây sạch năm thượng phần kiết sử còn lại, sau khi hưởng 
hết thọ mạng ở đấy, vị ấy nhập Niết-bàn. Đây là thành quả 
thứ ba của người thực hành Phương Pháp Tám Đúng. 


Lại nữa, sau khi thành tựu chánh kiến, thành tựu sáu Chánh 
pháp tiếp theo, hành giả thể nhập Sơ thiền, Nhị thiền, Tam 
thiền, Tứ thiền. Nếu ở các tầng thiền này hành giả khéo 
nhận diện Ngũ uân, tây sạch những lậu hoặc còn tàn dư còn 
tiềm ấn trong Ngũ uấn, diệt tận năm thượng phần kiết sử là 
sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh, hành giả thể nhập 
quả lậu tận, là bậc A-la-hán, ngay trong hiện tại tâm được 
hoản toản trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, không còn chút 
tàn dư kiết sử nào, khi thân hoại mạng chung thì thể nhập 
vào tịch tịnh giải thoát, không còn phải tiếp tục chìm nổi 
trong biển sanh tử đầy bất an và phiền não này. Bậc A-la- 
hán hay còn gọi là bậc lậu tận, vị này được Đức Phật nói là 
vị tối thượng, là bậc tối thượng ở trên đời. Đây là thành quả 
thứ tư của người thực hành Phương Pháp TámĐúng. 


2.2 Sự thâm sâu thần diệu của Pháp Tám Đúng 
2.2.1 Thánh đạo 
Phương pháp Tám đúng là Thánh đạo, là Phật đạo, là đạo 


lộ tu hành, là đường lối tu hành, là cách thức tu hành của 
Đức Phật, của bậc Thánh, của bậc vĩ nhân, của bậc Chánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 60 


Đăng Chánh Giác. Nhờ sự phát giác phát hiện đường lối tu 
tập này và thực hành theo đường lối này mà các Ngài đã 
viên mãn được, thành công được, thành tựu được sự hoàn 
toàn diệt tận hết tất cả những rác bần, những lậu hoặc, 
những cấu uễ trong nội tâm, làm cho thân tâm được thanh 
tịnh, được thanh cao, được thánh thiện, được thuần thiện, 
được trong lành một cách hoàn toàn. Vì vậy, phương pháp 
Tám đúng được gọi là Thánh đạo, là Phật đạo, là Chánh 
Đăng Chánh Giác đạo, là thanh cao đạo, là thánh thiện đạo, 
là hiền thiện đạo, là tối thượng đạo, là vĩ nhân đạo. Đó là 
đường lỗi tu hành của các bậc vĩ nhân, các bậc Thánh nhân 
và các Đức Như Lai. 


2.2.2 Thánh pháp 


Phương pháp Tám đúng là Thánh pháp, là Chánh pháp, là 
những pháp chân chánh, những điều chân chánh, chân thật, 
cao thượng, tốt đẹp, thiện lành, thánh thiện mà Đức Phật, 
bậc Thánh nhân, bậc vĩ nhân đã tìm ra. Đó là một đường lối 
tu chân chánh mà một người tu chân chánh cần phải tu tập, 
cần phải thực hành trong đời sống tu đạo của mình. Người 
tu nào cũng cần phải có sự thấy biết chân chánh, suy nghĩ 
chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh,nuôi 
mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quán niệm chân 
chánh và định tâm chân chánh. Và Tám sự chân chánh này 
là phải chân chánh như thế nào thì đó là điều mà 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 61 


Đức Phật đã nói trong các kinh như Kinh Phân Tích(7ương 
V, 19), Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (7rung II, bài 141), 
Kinh Như Lai Thuyết (7ương V, 610). Người con Phật cần 
phải tìm hiểu kỹ Tám sự chân chánh này và lấy đó làm kim 
chỉ nam cho sự tu học của mình. 

Khi người tu học không có Tám sự chân chánh này thì hành 
giả đã rơi vào trong sự tu học sai lầm, sự tu học không chân 
chánh, sự tu học không đúng những pháp cần phải tu học. 
Sự tu học như vậy đưa đến uống công vô ích, tiền mất tật 
mang, mang vào cho mình những tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tả tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà 
giải thoát. Sự tu học sai lầm này không mang đến lợi ích 
cho mình, không đưa đến lợi ích cho người, không có khả 
năng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 


Vì vậy, người con Phật cần phải lấy Tám sự chân chánh 
mà Đức Phật đã tu tập, đã thành tựu và đã chỉ dạy lại để 
làm kim chỉ nam cho mình, làm định hướng cho mình trong 
sự tu tập thân tâm, tu tập trí tuệ, tu tập sự nhiếp phục thân 
tâm. 


Khi nhìn khi thấy về thân tâm này và cuộc sống này, người 
tu cần thấy biết rõ thân tâm này và cuộc sống này là Ngũ 
uân, là thân tâm Ngũ uân, là cuộc sống Ngũ uân và ân tàng 
trong đó là một tâm hôn mê, tâm vô minh, tâm tham đắm 
chấp trước Ngũ uân. Khi người tu có cái nhìn như vậy về 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 62 


thân tâm và cuộc sống thì đây gọi là hành giả có một sự 
thấy biết đúng, thấy biết chân thật, thấy biết chính xác, rõ 
ràng về thân tâm và cuộc sông. Như vậy, khi nhìn, khi thấy 
biết về thân tâm này và cuộc sống này thì hành giả cần phải 
lấy sự thấy biết đúng trong Pháp Tám Đúng làm định 
hướng cho cái nhìn, cái thấy của mình. 


Khi suy nghĩ thì hành giả cần phải lấy sự suy nghĩ đúng 
trong Pháp Tám Đúng làm định hướng cho mình trong sự 
suy nghĩ. Khi nói thì hành giả cần phải định hướng lời nói 
của mình theo chánh ngữ trong Pháp Tám Đúng. Khi hành 
động thì hành giả cần phải lấy sự hành động đúng trong 
Pháp Tám Đúng làm định hướng cho mình trong sự hành 
động. Trong việc nuôi mạng sống, hành giả cần tìm hiểu 
kỹ cách nuôi mạng đúng trong Pháp Tám Đúng để làm định 
hướng trong việc nuôi thân mạng này. Khi siêng năng thì 
hành giả cần phải lẫy sự siêng năng đúng trong Pháp Tám 
Đúng làm định hướng cho mình trong sự siêng năng. Khi 
quán niệm thì hành giả cần phải lấy sự quán niệm đúng 
trong Pháp Tám Đúng làm định hướng cho mình trong sự 
quán niệm. Khi định tâm thì hành giả cần phải lấy sự định 
tâm đúng trong Pháp Tám Đúng làm định hướng cho mình 
trong sự định tâm. Khi đã định hướng rõ đường lối tu của 
mình là đi theo Thánh pháp của các Đức Phật, đi theo 
đường lối tu của bậc Chánh Đăng Giác thì hành giả đã có 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 63 


sự an toàn trên con đường đi đên sự vượt thoát lưới sanh 
tử. 


2.2.3 Thánh phát minh 


Phương pháp Tám đúng là Thánh phát minh, là phát minh 
vĩ đại của các bậc Thánh, của các Đức Phật. Đó là sự khám 
phá tốt lành nhất, sự phát giác phát hiện vĩ đại nhất của bậc 
Chánh Đăng Giác trên con đường tự mình đi tìm kiếm một 
đạo lộ chân chánh đưa đến sự giải mã vấn đề sanh, già, 
bệnh, chết cho các chúng sanh. Phát minh này không mang 
lại những vật chất tầm thường, thấp kém, vô thường, tạm 
bợ cho thế gian. Phát minh này mang lại an lạc thật sự, bình 
an thật sự, hạnh phúc thật sự cho chúng sanh. Phát minh 
này mang lại trí tuệ cho chúng sanh. Phát minh này mang 
lại giải thoát, mang lại bất tử cho chúng sanh. 


Với phát minh này các chúng sanh bị sanh được giải thoát 
khỏi sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh; các 
chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng 
sanh bị dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã hành hạ, được giải 
thoát khỏi dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã; các chúng sanh 
bị trầm luân trong sanh tử được giải thoát khỏi trầm luân 
sanh tử. Phương pháp Tám đúng là phát minh tối thượng 
tuyệt vời, đưa đến lợi ích tối cao, lợi ích tối thượng và vô 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 64 


lượng thiện lành, vô lượng an lạc, vô lượng bình an cho các 
chúng sanh, cho chư Thiên và loài người. 


2.2.4 Thánh châu báu 


Phương pháp Tám đúng là Thánh châu báu, là châu báu 
quý hiếm nhất mà bậc Thánh đã phát giác phát hiện ra. Đó 
là châu báu quý hiếm nhất của chúng sanh, là bảo vật quý 
hiếm nhất của nhân loại. Nhân loại cần thấy biết rõ giá trỊ 
vi diệu tối thượng của bảo vật này và cần hết lòng gìn giữ 
báu vật này, hết lòng cung kính, cung thỉnh, cung nghĩnh, 
cung đón, bảo hộ, bảo vệ, trân quý, duy trì, truyền thừa và 
truyền trao bảo vật này. Vì sao? 


Vì khi bảo vật này còn thì thế giới còn được sống trong sự 
chân chánh, thế giới còn có sự thấy biết chân chánh, suy 
nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động chân chánh, 
nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, quản niệm 
chân chánh và định tâm chân chánh. Khi bảo vật này bị 
lãng quên, bị thất truyền, bị biến mắt thì thế giới sẽ rơi vào 
trong sự thấy biết không chân chánh, suy nghĩ không chân 
chánh, lời nói không chân chánh, hành động không chân 
chánh, nuôi mạng không chân chánh, siêng năng không 
chân chánh, quán niệm không chân chánh và định tâm 

không chân chánh. Thế giới sẽ rơi vào trong vô minh, trong 
s¡ ám, trong quờ quạng. Thấy biết trong quờ quạng, tu tập 
trong quờ quạng, định tâm trong quờ quạng. Quờ quạng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 65 


trong đường hầm tăm tối của vô minh, quờ quạng trong 
những ngã rẽ không có lối thoát khỏi vô minh, quờ quạng 
trong biển trầm luân sanh tử, phiền não và khổ đau. 


Vì vậy, khi phương pháp Tám đúng còn thì chúng sanh còn 
được sống trong bình minh, còn được sống trong sự tỏa 
sáng trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh Giác, còn có con 
đường sáng tươi, sáng tỏ, minh bạch để vượt thoát lưới 
sanh tử. Khi phương pháp Tám đúng biến mất khỏi cuộc 
sống này thì chúng sanh sẽ chìm sâu trong bóng tối của vô 
minh, sẽ chìm sâu trong biển sanh tử và sẽ không còn có 
một con đường tươi sáng, minh bạch, chân chánh, đúng 
đắn để vượt thoát lưới sanh tử. 

Do đó, thế giới này, nhân loại này cần hiểu biết rõ giá trị, 
lợi ích, vị trí và tầm quan trọng của phương pháp Tám đúng 
trong cuộc sống sanh tử trầm luân này để từ đó mới có một 
cái nhìn đúng đắn, một sự đánh giá đúng đắn về giá trị tuyệt 
đối tối thượng quan trọng của phương pháp Tám đúng. Khi 
đã có sự thấy biết và sự đánh giá đúng về giá trịvà tầm quan 
trọng của phương pháp Tám đúng thì nhân loại này, thế giới 
này bừng sáng ra rằng: Phương pháp Támđúng thật sự là trí 
tuệ tuyệt đối quan trọng của nhân loại, là châu báu quý 
hiếm nhất của chúng sanh, là tài sản vô thượng, vô giá nhất 
của thế giới. Đó là trí tuệ, là châu báumà nhân loại cần phải 
cung kính, đảnh lễ, cần phải bảo vệ,cần phải trao truyền, cần 
phải làm cho nó tỏa sáng, rực sáng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 66 


và chói sáng trên bâu trời này, trên thê giới này, vì lợi ích 
và hạnh phúc cho loài người và loài Trời. 


2.2.5 Thánh dược 


Phương pháp Tám đúng là Thánh dược, là thần dược của 
bậc Thánh, là Phật dược của Đức Phật trao tặng cho chúng 
sanh. Đó là loại thuốc kỳ diệu nhất, vi diệu nhất để trị 
những căn bệnh thuộc về thấy biết sai lầm, suy nghĩ sai 
lầm, nói lời sai lầm, hành động sai lầm, nuôi mạng sai lầm, 
siêng năng sai việc, quán niệm sai chỗ và định tâm sai cách. 


Phương pháp Tám đúng cũng là loại thuốc bổ thần diệu cho 
những chúng sanh bị ốm yếu về trí tuệ, bị suy dinh dưỡng 
về trí tuệ, bị si ám về trí tuệ, bị lệch lạc, xiêu vẹo, méo mó 
về trí tuệ. Những chúng sanh bị suy kém, lệch lạcvề trí tuệ, 
khi uống loại Phật dược này thì trí tuệ sẽ phát triển mạnh 
mẽ, trí tuệ sẽ trở nên trong sáng, vững vàng, mạnh mẽ, sâu 
sắc. Vị này sẽ phá tan màn vô minh tăm tối trong nội tâm 
và phá tan màn vô minh tăm tôi trong cuộc đời. Trí tuệ của 
vị này sẽ trở nên rực sáng, tỏa sáng và chóisáng, phá tan 
những nơi đen tối âm u trong tự thân và trongcuộc sống. 

Phương pháp Tám đúng cũng là Bất tử dược. Đó là loại 
thuốc có một không hai trên cuộc đời này chuyên trị về 
bệnh sanh tử của chúng sanh mà Đức Phật, bậc A-la-hán 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 67 


Chánh Đắng Giác đã trao tặng cho cuộc đời này. Uống loại 
thuốc này vào thì những chúng sanh bị sanh, bị già nua, bị 
bệnh tật, bị chết chóc sẽ được thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết. Những chúng sanh này sẽ đi đến bất tử, sẽ thể nhập 
vào bắt tử. 

Phương pháp Tám đúng cũng là loại thuốc xổ tuyệt diệu 
nhất trên cuộc đời này. Khi uống loại thuốc xổ này vào thì 
những tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
tinh tấn, tà niệm, tà định được xô ra, được đào thải ra khỏi 
thân tâm này một cách hoàn toàn. Với loại thuốc xổ thần 
diệu này thì không một tà pháp nào còn có thể tiếp tục lưu 
trú và lộng hành trong nội tâm. Tắt cả những tà pháp, tà 
kiến, tà đạo được xô ra, được hoàn toàn đào thải ra khỏi 
nội tâm. 

Phương pháp Tám đúng cũng là loại thuốc kháng sinh hy 
hữu nhất, kỳ diệu nhất, tác dụng tốt nhất trong cuộc đời 
này. Khi uống loại thuốc này vào thì không một tà kiến, tà 
tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tĩnh tấn, tà niệm, tà 
định nào có thể xâm nhập vào thân tâm này. Với loại thuốc 
kháng sinh thần diệu này thì không một tà pháp nào có thê 
thâm nhập vào nội tâm. Tất cả những loại tà kiến, tà pháp, 
tà nhân, tà đạo đều không thể đến gần thân tâm này và 
không thể xâm nhập được vảo thân tâm này. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 68 


Phương pháp Tám đúng là loại thuốc tiêu hóa hay nhất trên 
thế giới này. Đây là loại thuốc dùng đề điều trị các căn bệnh 
thuộc về khó tiêu, ợ hơi, ứ hơi, trào ngược, đầy bụng,táo 
bón. Ví như bệnh khó tiêu vì chấp thủ, bệnh ợ hơi vì tham 
dục, bệnh ứ hơi vì tham ái, bệnh trào ngược vì cứng đầu, 
bệnh đầy bụng vì sân s1, bệnh táo bón vì cô chấp. .. Tất cả 
những căn bệnh về tiêu hóa này được dứt sạch khi dùng 
thuốc Tám đúng. Với thần dược Tám đúng thì tiêu hóa sẽ 
được điều hòa, táo bón sẽ được dứt sạch, sẽ không còn bị 
khó tiêu, ợ hơi, trào ngược bao tử, táo bón. Với thầằndược 
Tám đúng thì tất cả những dục, áI, tham, sân, s1, bảnngã sẽ 
được tiêu hóa, được nghiền nát và được đào thải khỏi thân 
tâm này một cách hoàn toàn. 


Phương pháp Tám đúng cũng là một loại thuốc trị ung thư 
hay nhất trên thế giới này. Đây là loại thuốc chuyên trị, đặc 
trị về tất cả những loại bệnh ung thư, ung hạch, dịch hạch, 
ung bướu trên cuộc đời này. Những loại ung thư, ung bướu 
như tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham 
tài, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, buông lung, phóngdật, s1 
mê, mê muội, cô chấp, ganh ty, ích kỷ, hẹp hòi, hơnthua, 
tranh giành, hiềm hận, sân hận... Tất cả những loại ung thư, 
ung bướu, hạch nhọt trên thế gian này đưa đến sanh già 
bệnh chết trong hiện tại và trong tương lai được thần dược 
Tám đúng trị dứt sạch. Thần dược Tám đúng sẽlàm cho 
những loại ung thư, ung nhọt này hoàn toàn không 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 69 


thể sanh khởi, không thê phát triển trong hiện tại và cũng 
không thê sanh khởi, không thể phát triển trong tương lai. 
Những căn bệnh ung thư ung nhọt đưa đến sanh già bệnh 
chết này sẽ được chữa trị, được điều trị đến đứt sạch một 
cách hoàn toàn. 


Ví như Hoa Đà được người đời gọi là thần y vì ông là thầy 
thuốc giỏi chuyên chữa bệnh cho thân hôi thối vô thường 
này. Nhưng việc chữa trị của ông chỉ giúp cho thân hôi thối 
trì hoãn thời gian thối rữa của nó, trì hoãn cái già, cái bệnh, 
cái chết của nó, nhưng rồi cuối cùng thân hôi thối này cũng 
phải bị già, cũng phải bị bệnh, cũng phải bị chết, cũng phải 
bị thối rữa. Như vậy, việc chữa bệnh cứu khổ của thần V 
Hoa Đà chỉ là tạm bợ, ngắn ngủi, không giúp chúng sanh 
dứt sạch hoàn toàn những đau khổ, những khốn khô về già, 
bệnh, chết trong hiện tại và trong tương lai. 


Nhưng Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, Ngài là 
Thánh y, chuyên chữa trị bệnh cho tâm hôi thối, cấu uế, lậu 
hoặc này. Ngài đã phát giác phát hiện ra thần được Tám 
đúng. Đây là loại thuốc đặc trị về tâm, đặc biệt và độc đáo 
nhất, thần diệu nhất trên thế gian này. Thần dược Tám đúng 
này chuyên chữa trị tâm hôi thối, tâm lậu hoặc, tâm rác bần, 
tâm câu uề, tâm đầy dục, ái, tham, sân, s1, tâm đầyganh ty, 
ích kỷ, hẹp hòi, tâm đầy bản ngã, đầy gian xảo, dối trá, lật 
lọng, phản trắc, phản bội, tráo trở của các chúngsanh. Với 
Thánh dược này, Đức Phật đã giúp cho chúng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 70 


sanh trị dứt sạch những hôi thối, thối rữa trong nội tâm. Và 
một khi tâm hôi thối này đã được chữa trị bằng thần dược 
Tám đúng thì những hôi thối, thối rữa trong tâm sẽ không 
bao giờ còn có thê sanh khởi lại trong tương lai. Đó là điều 
kỳ diệu thứ nhất trong Thánh dược này. 


Lại nữa, khi tâm được chữa trị hết sạch những hôi thối 
trong tâm thì đồng thời những thân hôi thối phải bị sanh 
già bệnh chết này sẽ không bao giờ còn có thê làm đau khổ, 
làm phiền nhiễu, làm phiền não các chúng sanh. Chúng 
sanh không còn phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết cùng 
với những xác thân hôi thối này. Đó là điều vi diệu, điều 
kỳ diệu, điều thần diệu thứ hai trong việc dùng thần được 
Tám đúng. 


Như vậy, Đức Phật, Ngài đã tìm ra được nguyên nhân làm 
ra thân bị hôi thối, bị sanh, già, bệnh, chết này chính là tâm 
hôi thối. Ngài đã tìm ra gốc gác, cội nguồn, cội rễ của căn 
bệnh khó chữa trị, khó điều trị nhất trên cuộc đời nảy, căn 
bệnh sanh, già, bệnh, chết, hoại diệt, thối rữa của các chúng 
sanh, và Ngài đã giúp chúng sanh chữa trị, điều trị, trị dứt 
tận gốc rễ căn bệnh này. Và khi tâm bắt tịnh này được chữa 
trị dứt sạch thì chúng sanh không còn phải chịu cảnh khổ 
sở, cảnh phiền não, cảnh nhức nhối vì thân bị bất tịnh, bị 
sanh, già, bệnh, chết này quấy nhiễu nữa. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 7] 


Tóm lại, căn bệnh tâm hôi thối và thân hôi thối của chúng 
sanh là căn bệnh mà hàng ngàn thế kỷ, hàng vô lượng thế 
kỷ đã làm đau đầu, làm nhức nhối tâm can không biết bao 
nhiêu những y sĩ, bác sĩ, thần y trên thế gian này, nay đã 
được Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác chữa trị 
dút sạch. Vì vậy, Đức Phật được gọi là bậc Vô thượng Y 
Vương, là vị vua tối thượng của các thầy thuốc. Những ai 
với tâm chân chánh, hiền thiện, biết trân trọng, biết cung 
kính đón nhận và hoan hỷ uống loại Thánh dược, Phật dược 
mà Đức Phật chỉ bày thì tất cả những căn bệnh thuộc về 
sanh, giả, bệnh, chết, dục, ái, tham, sân, si, bản ngã, vô 
minh, lậu hoặc, rác bẩn, sâu bọ, rắn rết trong nội tâm sẽ 
được trừ diệt, sẽ được dút sạch, sẽ được đoạn tận một cách 
hoàn toàn. 


2.2.6 Thánh thanh lọc 


Phương pháp Tám đúng là Thánh thanh lọc, là tối thượng 
thanh lọc, là phương pháp thanh lọc thân tâm tuyệt vời nhất, 
tuyệt diệu nhất, kỳ diệu nhất và thần diệu nhất trên cuộc 
đời này. Đó là phương pháp thanh lọc thân tâm của các bậc 
Thánh, của các Đức Phật, của các bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác. Nhờ tự mình thấy biết phương pháp thanh lọc 
này và nhờ tự mình thực hành Thánh thanh lọc này mà các 
Ngài đã thanh lọc sạch khỏi tâm mình những dục nhiễm, 
hữu nhiễm và vô minh nhiễm, trở thành bậc Chánh Đăng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 12 


Giác, bậc Thánh nhân, bậc có tâm hoàn toàn trong sạch, 
thanh tịnh, hết sạch các lậu hoặc, hết sạch các cấu uế. Và 
các Ngài đã trao truyền lại cho thế gian phương pháp thanh 
lọc thanh cao, thần điệu này. 


Với phương pháp thanh lọc tuyệt vời này, những tâm tư cấu 
bắn, xấu xa, độc ác, gian xảo, xảo quyệt, quỷ quyệt, giả dối, 
tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham chức,tham 
quyên, tham địa vị, tham hơn thua, tham nói, tham chơi, 
tham dục, tham ái, sân hận, tức giận, hiềm hận... Tấtcả 
những cấu uế, những vi trùng, những siêu vi nảy trong nội 
tâm sẽ được thanh lọc, được đào thải hoàn toàn khỏi nội 
tâm, trả lại cho nội tâm một sự trong sạch, thanh tịnh, bình 
vên, giải thoát. 


2.2.7 Thánh bát nhã 


Phương pháp Tám đúng là Thánh bát nhã, là chiếc thuyền 
Bát nhã thần diệu mà các bậc Thánh, các Đức Phật, các bậc 
Chánh Đăng Giác đã sử dụng để vượt thoát lưới sanh tử. 
Các Ngài đã vượt thoát khỏi dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến 
bộc lưu và vô minh bộc lưu bằng chiếc thuyền Bát nhã thần 
diệu này. 

“Bộc lưu” có nghĩa là thác nước, dòng thác nước. Chúng 
sanh bị bốn dòng thác lũ, bốn dòng thác nước cuốn trôi. 
Chúng sanh bị dòng thác lũ về dục, dòng thác lũ về sự hiện 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 73 


hữu, dòng thác lũ về tri kiến phàm tục, dòng thác lũ về vô 
minh cuốn trôi, làm cho sanh tử liên tục, làm cho phiền não 
và khô đau liên tục, không dừng nghỉ. 


-_ Chúng sanh bị dục lôi cuốn, bị dục cuốn hút, bị dục 
xô đi, đây đi. Chúng sanh bị nhấn chìm trong dục. 
Chúng sanh bị chết chìm trong các dục về sắc, tải, 
danh, lợi, thực, thùy; dục về sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, dục về xác thịt, dục về bản ngã, dục về 
hơn thua... Chúng sanh bị dòng thác lũ về dục cuốn 
trôi. Chúng sanh bị nhắn chìm trong những cảm giác, 
cảm xúc của dục. Đây gọi là chúng sanh bị chìm 
trong dục bộc lưu. 

- Chúng sanh bị trói buộc trong những hình thức hiện 
hữu. Do duyên vô minh, do duyên nghiệp, do duyên 
nhân quả, chúng sanh sanh hữu, hiện hữu liên tục 
trong hết hình thức này rồi đến hình thức khác. Khi 
hiện hữu trong bắt kỳ hình thức nào như người nam, 
người nữ, chư Thiên, ngạ quỷ... chúng sanh cho 
những hiện hữu này là mình, là của mình, là cái ta 
của mình rồi bám víu, dính mắc, tham ái, trói buộc, 
ám ảnh đối với chúng. Chúng sanh bị trói chặt trong 
những hình thức hiện hữu này. Chúng sanh bị chết 
chìm, bị nhấn chìm, bị cuốn trôi trong những thân 
tướng vô thường, tạm bợ, duyên sanh này. Đây gọi 
là chúng sanh bị nhắn chìm trong hữu bộc lưu. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 74 


- . Chúng sanh được sanh trong thế giới phàm tục, được 
học hỏi, được hiểu biết những tri kiến, những trí tuệ 
phảm tục của thế giới vô minh, si ám, không có lỗi 
thoát. Chúng sanh chấp trước vào trong những tri 
kiến trong vô minh này, cho đó là mình, là kiến thức 
của mình, là trí tuệ của mình. Chúng sanh chấp thủ, 
bám víu, dính mắc, trói buộc, ám ảnh đối trước 
những trí tuệ, những hiều biết này. Chúng sanh chìm 
lún, chìm đắm, bị cuốn trôi đi trong những tri kiến, 
trí tuệ trong vô minh này. Đây gọi là chúng sanh bị 
nhân chìm trong kiến bộc lưu. 

-_ Chúng sanh tâm bị si ám, bị vẫn đục, không trong 
sáng, không có trí tuệ của bậc Thánh, không nhìn 
thấy rõ tự thân, không nhìn thấy rõ bản chất của các 
sắc pháp, không thấy rõ hành tướng của những cảm 
thọ, những tưởng, những suy nghĩ, những sự rõ biết 
đang vận hành, đang hoạt động, đang sanh diệt trong 
thân tâm. Chúng sanh rơi vào trong sự tham đắm, 
dính mắc, trói buộc trước những sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức vì sự vô minh, vô trí trong nội tâm. Thế 
giới bị nhân chìm trong dòng thác vô minh. Chúng 
sanh bị chết chìm trong dòng thác vô minh. Đây gọi 
là chúng sanh bị nhắn chìm trong vô minh bộc lưu. 


Trong một thế giới bị nhân chìm trong dòng thác chảy của 
dục, của hiện hữu, của tri kiến, của vô minh thì pháp Tám 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 th 


Đúng là một chiếc thuyền Bát nhã thần diệu nhất giúp 
chúng sanh vượt thoát khỏi dòng thác lũ tuyệt đối khó vượt 
khỏi này. 

Đó là ý nghĩa chữ bộc lưu theo danh từ Hán Việt, tức là 
dòng thác nước. 


Nếu hiểu “bộc lưu là vùng nước đọng, đầm nước lớn” theo 
trong kinh Rắn Độc (7ơng IV, 283) thì bốn bộc lưu có thê 
được hiểu như sau: 


Ví như nước ở ao tù, nước ở đầm lầy không có lối thông ra 
sông, không có đường thông ra biển. “Bộc lưu” có thể được 
hiểu là vùng đầm lầy không có lối thoát, vùng nước đọng 
không có lối thoát, dòng luần quần không có lối thoát. 


Nếu hiểu bộc lưu là đầm lầy không có lối thoát, thì bốn bộc 
lưu có thể được hiểu là bốn đầm lầy: đầm lầy về dục, đầm 
lầy về hiện hữu, đầm lầy về tri kiến, đầm lầy về vô minh. 
Chúng sanh bị mắc kẹt, bị nhấn chìm, bị chết chìm trong 
bốn đầm lầy này. 


Nếu hiểu bộc lưu là đầm nước lớn không có lối thoát, là 
dòng chảy luân quân không có lối thoát, thì: Dục bộc lưu 
là dòng luân quần của ái dục, hay tâm loanh quanh trong 
dục. Hữu bộc lưu là dòng luân quân của những hiện hữu 
lúc vầy lúc khác của Ngũ uẫn, hay tâm luân quân trong 
những hiện hữu vô thường. Kiến bộc lưu là dòng luân quần 
của những kiến thức, tri kiến trong vô minh, si ám, hay tâm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 76 


luân quân trong những kiên thức của phàm phu, của vô 
minh. Vô minh bộc lưu dòng luân quân của vô minh s1 ám, 
tâm luân quân trong vô minh, sĩ ám. 


Trong một thế giới DỊ cuốn trôi, bị nhẫn chìm, bị luần quân 
trong dục, hữu, kiến, vô minh, thì Pháp Tám Đúng là chiếc 
thuyền Bát nhã hoàn hảo nhất, vi diệu nhất, kỳ diệu nhất, 
thiện xảo nhất, thần diệu nhất, vĩ đại nhất, đầy đủ phương 
tiện nhất, trang thiết bị hiện đại nhất, vững chắc nhất, an 
toàn nhất và bảo đảm nhất trong việc đưa người vượt thác 
nước, vượt thoát đầm lầy, vượt thoát biển sanh tử trùng 
dương mù mịt trong tăm tối hôn mê đi đến bến bờ của an 
lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát. 


2.2.8 Thánh hùng ca 


Phương pháp Tám đúng là Thánh hùng ca, Thánh khải 
hoàn ca, là khúc hùng ca tuyệt vời nhất, khúc chiến thắng 
ca vĩ đại nhất, khúc giải phóng ca hào hùng nhất của các 
bậc Chánh Đăng Giác trong việc tự mình giải phóng tâm 
khỏi màn đêm của vô minh, tự mình phát giác phát hiện 
một đường lồi tu tập hoàn hảo và thiện xảo trong việc chấm 
dứt những nỗi khổ vì sanh, già, bệnh, chết với những thân 
Ngũ uẫn vô thường, tạm bợ, rỗng không và vô nghĩa này. 
Phương pháp Tám đúng là biểu lộ một trí tuệ đã chiến 
thắng được vô minh, đã đâm thủng được vô minh, đã diệt 
tận được vô minh, đã vén lui màn vô minh che đời, đã đem 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 Tử 


đèn sáng trí tuệ vào trong một nội tâm bị tăm tối, bị si ám, 
bị bóng tối vô minh che phủ. Phương pháp Tám đúng đã 
đưa đến sự giải phóng tâm một cách hoàn toàn, giải thoát 
tâm, giải phá tâm khỏi màn đêm âm u, mịt mờ, đen tối của 
vô minh. 


2.2.9 Thánh trí tuệ 


Phương pháp Tám đúng là Thánh trí tuệ, là Phật trí, là 
tinh hoa tối thượng của trí tuệ, là tính anh tối thượng của 
trí tuệ, là tinh túy tối thượng của trí tuệ, là một trí tuệ được 
bừng nở, được khai mở một cách viên mãn, hoàn mãn, 
hoàn chỉnh, hoàn mỹ và hoàn hảo của các bậc vĩ nhân, của 
các bậc Thánh nhân. Người tự mình phát giác, phát hiện, 
phát minh ra, khám phá ra một đường lối tu tập hoàn hảo 
và thiện xảo như vậy được gọi là bậc có trí tuệ hoàn hảo, 
có sự thấy biết hoàn hảo, đó là ý nghĩa của danh từ Bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác. Thái tử Tất Đạt Đa là vị đã thành 
tựu trí tuệ chân chánh hoàn hảo và thiện xảo này. Vì vậy, 
Ngài được gọi là bậc Chánh Đắng Chánh Giác. 


2.2.10 Thánh sự thật 


Phương pháp Tám đúng là Thánh sự thật, là sự thật tuyệt 
vời về một đường lối tu tập chân chánh, hoàn hảo và thiện 
xảo đưa đến sự vượt thoát lưới sanh tử mà Đức Phật và các 
bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã nhìn thấy, đã tìm ra, đã 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 78 


khám phá ra. Thánh sự thật này đã đem lại cho chúng sanh 
một sự thấy biết chân thật, thấy biết rõ ràng, một cái nhìn 
rõ ràng, rạch ròi, trong sáng, minh bạch, chính xác về 
đường hướng tu hành trong việc đi đến sự khám phá tự 
thân, nhiếp phục tự thân, đảo thải thân tâm khỏi những rác 
bản, cấu ué, lậu hoặc, làm cho thân tâm được trong sạch, 
thanh tịnh, thuần thiện và giải thoát. Với sự thật về đường 
lỗi tu tập chân chánh này thì tất cả những hình thức tu tập 
trong vô minh, tu tập trong si ám hôn mê, tu tập trong tả 
kiến, tu tập trong mê tín, tu tập trong cuồng tín, tu tập trong 
chấp trước, tu tập theo phong trào, tu tập theo những gì 
đang được phổ biến, đang được nổi tiếng trong hiện tại 
nhưng chỉ có hư danh, không đưa đến trí tuệ thật sự về tự 
thân và không thật sự đưa đến sự hết sạch, sự đào thải sạch 
những dục, ái, bản ngã, tham, sân, s1 trong thân tâm... Tất 
cả những hình thức, những đạo lộ, những phương cách tu 
tập, những đường lối tu tập sai lầm nảy đều bị lật tây, bị 
đào thải, bị đưa ra ánh sáng trước một nội tâm có sự tu tập 
theo sự thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành 
động đúng, nuôi mạng đúng, siêng đúng việc, quán đúng 
chỗ và định đúng cách. Với đường lối Tu hành theo Tám 
cái đúng, bậc Chánh Đắng Chánh Giác đã phá tan những 
vô minh, đã giải tỏa những hôn mê của chúng sanh trong 
việc tu đạo, học đạo, hành đạo, đưa chúng sanh đến với 
một đạo lộ an toàn, một đường lối tu hành an toàn, chân 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 j„ẽ 


chánh, đúng pháp trên con đường tìm kiếm một pháp tu, 
một cách tu, một đường lối tu hành đi đến sự thanh tịnh 
thân tâm, giải phóng tâm khỏi những rác bẩn cấu uế. Khi 
sự thật về đường lối tu hành chân chánh được Đức Phật, 
bậc Chánh Đăng Giác khám phá và khai sáng cho thế gian 
nảy thì những đường lối tu hành sai lầm, sai quấy, tà mị, 
hư ảo, không chân thật, không chân chánh sẽ bị phát hiện, 
bị lật tây, bị tây chay bởi những bậc có trí tuệ, những bậc 
có tâm chân chánh trên cuộc đời này. 


2.2.11 Thánh chân lý 


Phương pháp Tám đúng là Thánh chân lý, là chân lý, là 
sự thật đưa đến sự chấm dứt sanh tử cho các chúng sanh 
mà Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác đã tìm ra, đã 
phát giác phát hiện ra. Chân lý đưa đến tâm thanh tịnh giải 
thoát này không là sở hữu của một a1, không là tài sản của 
một ai, không là của riêng của một ai, mà đó là nguyên tắc, 
là công thức, là định lý, là chân lý, là sự thật đưa đến sự 
chấm dứt khổ đau trên cuộc đời này. Đó là định lý nhân 
quả của sự chấm dứt khổ đau trong cuộc sống. Đó là chân 
lý của trời đất, chân lý của vũ trụ, chân lý của nhân sinh 
trong việc diệt tận vô minh và diệt tận khát ái đối với Ngũ 
uân. Đó là một công thức vi diệu và hoàn hảo đưa đến một 
nội tâm thanh tịnh, trong sạch, không còn mọi tham ái, 
không còn mọi chấp thủ. Người tự mình phát giác phát hiện 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S0 


ra định lý này, chân lý này, công thức này, đó là bậc vĩ 
nhân. Người đó được gọi là bậc Thánh nhân, là Đức Phật, 
là bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Người nghe theo lời chỉ 
dẫn của bậc Thánh này để tu tập, đề thực hành và thành tựu 
phương pháp này, vị này được gọi là Phật tử, là Thánh đệ 
tử, là đệ tử của bậc Thánh, đệ tử của Đức Phật, đệ tử của 
Thánh nhân. 


2.2.12 Thánh hiền pháp 


Phương pháp Tám đúng là Thánh hiền pháp, là pháp tu, là 
đường lối tu được những bậc hiền nhân, hiền lành, chân 
thành, chân thật, những bậc có tâm và trí tuệ trong sáng, 
ngay thăng tự mình giác hiểu. Đó là đường lối tu tập của 
các bậc trí, của những vị có tâm chánh trực, trung thực, 
trong sáng, chịu nhìn thắng vào vẫn đề, thấy sai biết sửa 
Sal, thấy sai muốn sửa sai, có đời sống chân chánh, có tâm 
nhu nhuyền, nhẹ nhàng, dễ bảo, biết kham nhẫn, tâm không 
cô chấp, không méo mó, xiêu vẹo, lệch lạc, s¡ ám, mê muội. 
Đó là ý nghĩa của câu kinh “Pháp là thiết thực hiện tại... 
được người trí tự mình giác hiểu”. Bất cứ ai có tâm chân 
chánh như vậy khi được thấy và được nghe phương pháp 
Tám đúng này từ Đức Phật hay từ những vị Thánh đệ tử 
chân chánh của Đức Phật, và những vị này hoan hý thọ 
nhận, hoan hỷ tiếp nhận và tu tập theo, thực hành theo 
phương pháp Tám đúng thì tất cả những vị này đều có thê 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 6l 


đi đến sự diệt tận phiền não, chấm dứt sanh tử, chấm dứt 
khổ đau. Phương pháp Tám đúng không phân biệt màu da, 
sắc tộc, tuổi tác, giàu nghèo, phương pháp Tám đúng 
không phân biệt nam nữ, thời gian, không gian và thế giới. 
Nhưng phương pháp Tám đúng chỉ có thê được thấy, được 
biết, được giác, được chứng, được sáng tỏ từ một nội tâm 
chân chánh, hiền thiện được duyên lành thấy nghe Thánh 
pháp vi diệu và thần diệu của Đức Như Lai. 

2.3 Tỉnh Hoa Phật Trí 

Vô minh, khát ái, tham sân si và bản ngã trú ngụ trong sự 
thấy biết, sự suy nghĩ, lời nói, hành động, sự nuôi mạng, sự 
siêng năng, sự quán sát và sự định tâm của chúng sanh. Đây 
là tám mặt, tám góc độ, tám khía cạnh trong đời sốngcủa 
con người. Tám khía cạnh này cũng là tám chỗ, tám nơi, 
tám góc độ, tám phương diện hoạt động của vô minh. Vô 
minh ẩn trong tám phương diện của cuộc sống và vô minh 
chi phối tám phương diện này của cuộc sống. Sự nhìnthấy 
được Tám phương diện của cuộc sống hay tám phương 
diện hoạt động của vô minh, sự nhìn thấy này củabậc 
Chánh Đăng Giác là một sự giác ngộ tuyệt diệu, sự phát 
giác vi diệu, trí tuệ tuyệt diệu phi thường, vượt phàmchứng 
Thánh. Đây thật là một trí tuệ hoàn hảo tuyệt đối, trítuệ tối 
thượng tuyệt đối - trí tuệ thấy biết rõ tất cả các góc độ các 
khía cạnh của vô minh, không một góc độ, không 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S2 


một khía cạnh nào của vô minh mà không được Ngài không 
thấy biết, đó gọi là trí tuệ Chánh Đăng Chánh Giác. 


Chánh là chân chánh. Đăng là đồng đều. Giác là sự giác 
ngộ, sự phát giác, phát hiện, sự thấy biết điều chưa từng 
thấy biết, hoặc sự phát giác điều chưa từng ai trong hiện tại 
phát giác. Chánh Đăng Chánh Giác có nghĩa là “7í /uệ 
thấy biết đông đêu đây đủ tất cả các khía cạnh của các vấn 
đề trong cuộc sống và trong thân tâm ”. Tám khía cạnh hoạt 
động của vô minh và khát ái đã bị lật tẩy, bị phơi bàybởi 
trí tuệ của bậc Chánh Đắng Giác. Tám hình thức hoạt động 
của tham sân si và bản ngã đã bị phát giác, bị phát hiện, bị 
chế ngự, bị nhiếp phục bởi Bát Chánh Đạo hay Phương 
Pháp Tám Đúng. 


- Phương Pháp Tám đúng là một sự dàn trận hoàn hảo để 
lật tây và đánh bật gốc mọi góc độ, mọi khía cạnh, mọi 
gương mặt của vô minh. Bắt cứ sự ân nấp nào của vô 
minh trong cuộc sống, bất cứ hình thức nào của vô minh 
trong đời sống của người tu đều bị trí tuệ của bậc Chánh 
Đăng Giác phát hiện, lật tây và diệt tận. Vô minh ấn nắp 
trong sự thấy biết, vô minh ẩn nấp trong sự suy tư, vô 
minh ấn nấp trong lời nói, vô minh ân nấp trong hành 
vi hành động, vô minh ấn nấp trong sự kiếm sống, vô 
minh ân nấp trong sự siêng năng, vô minh ân nắp trong 
sự nhớ biết quán sát quán niệm, vô minh ấn nắp trong 
sự định tâm. Đây là những chỗ ân nấp của vô minh. Vì 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 63 


không nhìn thấy rõ vô minh ân nấp trong tám chỗ nảy 
nên những người tu, người muốn thanh lọc sạch những 
rác bẩn trong nội tâm, người muốn tìm sự giải thoát 
sanh tử, những vị này đã bị vô minh đánh lén, đánh úp 
và đánh chết tại tám chỗ này. Như Lai - bậc A-la-hán 
Chánh Đắng Giác đã phát giác phát hiện ra tám chỗ ấn 
trú này của vô minh và Ngài đã khéo léo dàn trận bát 
chánh để lật tây, đánh úp lại và triệt phá toàn bộ mọi 
ngõ ngách, mọi hang ô, mọi góc độ, mọi phương diện 
của vô minh. Vì vậy, khi thực hành “f£rận đồ bát chánh” 
này thì vô minh hoàn toàn bị thấy biết, bị đâm thủng, bị 
nhiếp phục và bị diệt tận một cách hoàn toàn. 

- Phương Pháp Tám Đúng đã đánh thắng, đánh ngay, 
đánh trực chỉ vào tám mặt, tám phương diện, tám chỗ 
trú ngụ của vô minh, khát ái, bản ngã, tham, sân, sĩ thì 
làm sao chúng còn có thể nhúc nhích, cựa quậy vả đảo 
thoát. 

- Phương pháp Tám đúng đã đem đến cho chúng sanh 
một cuộc chiến thắng rực rỡ, vĩ đại, toàn diện, toàn vẹn 
trong việc đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh và diệt 
tận khát ái. Với cuộc chiến thăng này, tâm được giải 
thoát hoàn toàn khỏi mọi sự áp bức khống chế của 
những cảm giác tham dục, những cảm giác sân hận, 
những cảm giác tham ái, tâm được thoát khỏi hoàn toàn 
mọi sự bức xúc, bức bách, hành hạ, áp đảo của những 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S4 


cảm xúc lo sợ, bất an, ghen tuông, ganh ty, tật đó... Tâm 
được giải thoát hoàn toàn khỏi cái rọ của Ngũ uân, được 
giải thoát hoàn toàn khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não, được giải thoát hoàn toàn khỏi biển trầm 
luân trong sanh tử, phiền não và khô đau. 


Tốt lành thay là Phương pháp Tám đúng này. 
Hy hữu thay là Phương pháp Tám đúng này. 
Vĩ đại thay là Phương pháp Tám đúng này. 


Tối thượng chiến thắng thay là Phương pháp Tám Đúng 
này. 

Như vậy, Phương pháp Tám Đúng được gọi là Phương 
pháp Tối thượng Thần diệu, tối thượng thiện xảo vả tối 
thượng hoàn hảo để đánh bại vô minh, đánh gục vô minh, 
đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh và diệt tận khát ái đối 
với Ngũ uân. Và chỉ có những bậc Chánh Đắng Chánh Giác 
mới có thê lật tây được tất cả các gương mặt của vô minh, 
mới có thể phát giác, phát hiện ra một phương pháptu tập 
thần diệu, một đạo lộ tu tập tối thượng hoàn hảo, hoàn 
chỉnh, thiện xảo và tuyệt diệu như vậy. 


Sự phát giác phát hiện ra những chỗ trú ân của vô minh 
trong cuộc sống, đây gọi là sự phát giác phát hiện tối 
thượng, sự giác ngộ tối thượng trong cuộc sống. Người 
phát giác phát hiện ra vô minh và những chỗ trú ân của vô 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S5 


minh, được gọi là bậc Vô Thượng Sư, được gọi là bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác, được gọi là Đức Thế Tôn hay 
Đức Phật. Trí tuệ khám phá ra phương pháp tối thượng thần 
diệu thiện xảo Tám Đúng để triệt phá vô minh ở mọigóc 
độ, đây là trí tuệ tỉnh vi nhất, tuyệt vời nhất trong cuộcsông 
này. 

Tóm lại, Phương pháp Tám Đúng là trí tuệ tối thượng về 
phương pháp vượt thoát lưới sanh tử mà các bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác đã giác ngộ, đã phát giác, phát hiện ra. 
Bậc Chánh Đăng Giác là bậc đã tự mình mày mò, tự mình 
lần tìm con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử và rồi, từ 
trong bóng đêm của vô minh các Ngài đã bước ra khỏi vô 
minh và đến được với ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của sự 
giải thoát. Các Ngài đã tự mình phát giác phát hiện ra Ngũ 
uân, tự mình phát giác phát hiện ra vô minh lậu hoặc, tự 
mình phát giác phát hiện ra Phương pháp Tám Đúng và tu 
tập thành tựu trọn vẹn phương pháp Tám Đúng. Các Ngài 
đã tự mình đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh và diệt tận 
khát ái đối với Ngũ uân băng Phương pháp Thần Diệu Tám 
Sự Chân Chánh này. Vì vậy, Phương pháp Tám Đúnghay 
Bốn Thánh Trí về Ngũ uân chính là “tinh hoa Phật trí”, 
là tỉnh hoa Chánh Đắng Chánh Giác trí. Đó là tinh hoatrí tuệ 
của các Đức Phật, tinh hoa trí tuệ của các bậc ChánhĐăng 
Chánh Giác. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 SỐ 


Người con Phật ngày nay cần phải thông suốt, cần phải 
thấu rõ, cần phải thông hiểu rõ vấn đề tối thượng quan 
trọng này đề từ đó có cái nhìn, cái thấy, cái hiểu chân chánh 
về Chánh pháp, về Thánh đạo và có một thái độ cung kính 
chân chánh, đúng pháp đối với Phương Pháp Tám Đúng. 


2.4 Phật đạo - Phật thừa - Tối thượng thừa 
2.4.1 Kinh Thành Ấp (Tương H, 185) 


1)... Tại Savattl1. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như 
sau: “Thật sự thể giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, 
bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau 
khổ này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ 
này, không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và 
chết". 

3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì, già chết sanh 
khởi?” 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phái sinh mình kiến nhự sau: “Do sanh có mặt nên 


, 


già chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 Š7 


5) Rôi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cải 
Øì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu? Ái hiện hữu? Thọ 
hiện hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? Danh sắc hiện 
hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh khởi? ” 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do thức có mặt nên danh 


Là 


sạc hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi `. 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
gì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cái gì, thức sanh khởi? ” 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do danh sắc có mặt nên 


Là 


thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sanh khởi ”. 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Thức này 
trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, chúng 
ta bị sanh, bị giả, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, nghĩa 
là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, danh 
sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. Do 
duyên sáu xứ, xúc sanh khởi... ”. Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khỏi. 

10) “Tập khởi, tập khởi”. Này các Tỷ-kheo, đổi với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi 
lên, tuệ khởi lên, mình khởi lên, quang khởi lên. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S8 


11) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do 
cái gì không có mặt già chết không hiện hữu? Do cái gì 
diệt, già chết diệt?” 

12) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do sanh không có mặt, 
nên già chết không hiện hữu. Do sanh diệt, nên già chết 
diệt ”. 

13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu không hiện 
hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không 
hiện hữu? Xuc không hiện hữu? Sáu xứ không hiện hữu? 
Danh sắc không hiện hữu? Do cát gì diệt, danh sắc diệt?” 


14) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do thức không có mặi, 
danh sắc không hiện hữu. Do thức điệt nên danh sắc diệt ”. 


15) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Do cái 
gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cải gì diệt, nên 
thức diệt? ” 

16) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lÿ tư duy, nhờ trí 
tuệ, phát sinh mình kiến như sau: “Do danh sắc không có 
mặt, thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt nên thức diệt ”. 
17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: “Ta đã 
chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 S9 


danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. 

Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc 

diệt. ..(như trên)...Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn 

diệt ”. 

16) “Đoạn diệt, đoạn diệt”. Này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, 
tuệ sanh, mình sanh, quang sanh. 


19) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người khi đi qua một 
khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, 
một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người 
ấy ấi theo con đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, 
người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa 
ở, với đây đủ vườn tược, đây đủ rừng cây, đây đủ hỗ ao với 
thành lũy đẹp đế. 


20) Rôi này các Tỷ-kheo, người ấy bảo cáo với vua hay vị 
đại thân: “Chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu 
rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một 
đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. lôi đã đi 
theo con đường ấy và thấy được một cô thành, một cố đô 
do người xưa ở, với đây đủ vườn tược, đây đủ rừng cây, 
đây đủ hồ ao, với thành lñy đẹp đẽ. Thưa các Tôn giả, hãy 
xây dựng lại ngôi thành ấy ”. 


21) Rồi này các Tỷ-kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây 
dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy, sau một thời gian 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 90 


lớn lên và trở thành một thành phố phôn vình, thịnh vượng, 
đông đúc, tràn đây người ở. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy một con đường cũ, 
một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đăng Giác thuở xua đã đi 
qua. 

22) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường cũ, đạo lộ 
cũ ấy do các vị Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua? 


Đáy chính là con đường Thánh dạo tám ngành, túc là 
chánh trì kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con 
đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do 
các bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi 
theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ già 
chết; Ta thấy rõ già chết tập khởi; Ta thấy rõ già chết đoạn 
diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. 
23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy; 
Ta thấy rõ sanh... Ta thấy rõ hữu... Ta thấy rõ thủ... Ta thấy 
rõ ái... Ta thấy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... Ta thấy rỗ sáu 
xử... Ta thấy rõ danh sắc... Ta thấy rõ thức... 


32) Ta đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, Ta 
thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ 
các hành đoạn diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến các 
hành đoạn diệt. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 0Ị 


33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỷ-kheo, 
tức là Phạm hạnh này, phổn vinh, thịnh vượng, quảng đại, 
chúng ẩa, người nhiêu và được chư Thiên, loài người khéo 
léo trình bày. 


2.4.2 Điều mà Đức Phật đã giác ngộ 


Tóm lược bài kinh: Sau khi thấy biết rõ tình trạng thật sự 
của thế giới, đó là thế giới đang bị giam hãm trong khổ não, 
bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. 
Bồ-tát Tất-Đạt-Đa đã truy xét những nhân duyên, những 
nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết cho chúng sanh 
và Ngài đã phát giác phát hiện ra một chuỗi những nhân 
duyên đưa đến sanh, già, bệnh, chết, tái sanh cho các chúng 
sanh. Tiếp đến, Ngài lại phát giác phát hiện ra con đường 
tu tập, phương pháp tu tập chân chánh đưa đến sự chấm dứt 
sanh tử mà các bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa đã từngtu 
tập chính là phương pháp Tám Đúng, tức là Thấy biết 
đúng, Suy nghĩ đúng, Nói lời đúng, Hành động đúng, Nuôi 
mạng đúng, Siêng đúng việc, Quán đúng chỗ và Định đúng 
cách. 


Các bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa nhờ tu tập Phương 
Pháp Tám Đúng này đã đi đến sự chấm dứt sanh tử, chấm 
dứt khổ đau. Sau khi phát giác phát hiện ra như vậy, Bồ- 
tát Tất-Đạt-Đa đã tu tập theo phương pháp này và Ngài đã 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 92 


diệt tận được tất cả những nguyên nhân đưa đến sanh tử 
khổ đau. Ngài trở thành bậc Chánh Đẳng Giác trong thời 
hiện tại, Ngài được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu NI, bậc 
đã tự mình giác ngộ ra được Bốn sự thật về Sanh Tử và đã 
hoàn toàn giải thoát khỏi sanh tử. Sau đó, Ngài đã tuyên bố 
con đường này, phương pháp tu tập chân chánh này lại cho 
chúng sanh, để chúng sanh được lợi ích tối thượng, được 
thoát khỏi biển sanh tử và để phương pháp tu hành chân 
chánh này được phôn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng 
đa, người nhiều, và được chư Thiên và loài người khéo léo 
trình bày. 


“Đây là khổ, khổ là đây!” 

Như Lai - Ngài đã ngộ ra điều này, 

Và Ngài thoát khỏi tát sanh, 

Như người thoát nạn, như tù thoát thán, 
Thoát ra rồi chỉ mọi người 

Con đường thoát tử mà Ngài đã đi. 

Bồn Thánh Trí - Bốn Thánh Chuông 
Bốn Điều Vi Diệu - Bốn Viên Thuốc Thân, 
Bốn sự thật về nhân gian, 

Bồn Cẩm Nang để phá tan mê lẫm, 
Trồng Bất Tử vẫn ngân vang, 

Bốn Thánh Trí vẫn còn đang hiện tiền 
Hãy dừng vọng niệm, lặng yên 

Lắng tâm nghe trí Thánh hiên nói lên... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


- Trí thứ nhất, Ngài phơi bày: 
Cái thân năm uấn này là khổ đan! 


Sanh, già, bệnh, chết nối nhau 
Làm cho đau khổ không bao giờ dừng. 


- Trí thự hai, chỉ rõ ra: 


Bởi tâm chẳng tỏ tròng năm uẫn này, 
Nên tham ái đã sanh sôi, 

Nhận chìm vào cảnh nổi trôi luân hôi, 
Chính tham ái với vô mình, 

Làm thân năm uấn sản sinh không ngừng, 
Có sanh nên có khổ đau, 

Khổ đau, sanh tử nối nhau liên hồi. 


- Trí thự ba, đã sáng soi: 


Khi nào năm ân được soi sáng rồi, 
Thì tham ái sẽ tiÊM vong, 
Luân hồi chám dứt, khó đau không còn. 


- Trí thứ tư, đã mở toang: 


Cửa vào bất tử, đường vào vô sanh, 
Chính Con đường Thánh Tám ngành, 
Gọi là Chánh đạo, con đường thoát sanh. 
BÁT CHÁNH ĐẠO - Con đường thoát tử 


93 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 94 


Phương pháp này dẫn nhập Vô sanh, 

Thánh nhân chỉ dẫn rành rành, 

Hành theo Tám Đúng thì sanh tử dừng. 

- Thấy biết đúng về thân năm uẩn (Chánh tri kiến) 
- Khéo suy tư từ bỏ tham sân (Chánh tư duy) 

- Nói lời chẳng phạm lỗi lầm (Chánh ngữ) 

- Thân hành trong sạch, chẳng làm hại ai (Chánh 
nghiệp) 

- Nuôi thân mạng bằng điêu chân chánh (Chánh 
mạng) 

- Sống siêng năng trong hộ trì căn (Chánh tỉnh tấn) 
- Thực hành chánh niệm thân tâm (Chánh niệm) 
Dùng Kinh Niệm Xứ làm kừn chỉ đường. 

Tâm tỉnh giác dẫn dà sanh khởi, 

Màn vô mình dân thảo gỡ ra. 

Hành theo Tứ Niệm Xư Kinh, 

Trí về năm uẩn phát sinh từ từ. 

— Nương hơi thở, thực hành tỉnh giác, 

Năm ám sỉ thanh lọc khỏi tâm (5 triển cái) 

Bồn Thiên tuần tự thực hành (Chánh định) 

Thân tâm ồn định dân theo Bốn Thiên. 


— Thiên thứ nhất, hướng tâm rõ biết: 
Hiện tại thán tám chẳng dục tham, 


Bình yên, an tịnh trong người 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


Không như lúc bị dục tham làm phiên, 
Thân bức xúc không yên ồn được, 
Đứng, äi, ngồi, nằm rất bất an 

Giờ đáy xả dục, ly tham 

Nên thân tâm được bình an, yên lành. 
Quán hạnh phúc khi mình ly dục 
Quán bình an lúc chẳng tham sân 
Hán hoan sanh khởi trong lòng 

Tâm vui, thân lạc vì rời dục tham 
Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp 

Toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần 
Như xà bông rửa chén dơ 

H lạc này rửa dục nhơ trong lòng. 

— Thiên thứ hai, dừng tâm quán xét, 


Tâm lặng yên, định tĩnh nhất tâm, 
Quán nhìn tâm tĩnh lặng này, 

Khởi sanh hỷ lạc tràn đây thân tâm. 
Đáy là hỷ lạc vì tâm định 

H lạc vì nội tĩnh nhất tâm 

Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng 


Thiên này tẩy sạch tánh năng nghĩ này. 


— Thiên thứ ba, hỷ lìa, tâm xả 


Nhưng lạc còn cảm thọ trong thán, 
Thân thì an lạc nhẹ nhàng, 
Tâm thì an tịnh, xa lìaq hỷ vui, 


95 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


Thân an lạc, tâm lặng yên 
Như người giảm bệnh, thuốc liên giảm theo 
- Thiên thứ tư, xả luôn lạc thọ 


Chỉ còn thân an tịnh hiển bày 
Thân tâm thuần tịnh sáng trong, 
Thân tâm tĩnh lặng, nhát như trong ngoài. 


Rôi với Tuệ từ tâm an tịnh, 

Xoay lại nhìn lậu hoặc trong tám, 

Nhận ra các nhiễm ô ngầm, 

Vấn còn nhè nhẹ âm thâm trong tâm, 
Tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, 

Quán với tâm chẳng ái, chẳng tham, 

Độ ô nhiễm sẽ giảm dẫn, 

Đến khi hết nhiễm, tâm thành sạch trong. 
Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm, 
Tâm tây trừ ba sự nhiễm này, 

Khi ô nhiễm đã tẩy xong, 

Thì tâm trong sạch như dòng nước trong. 
1: ẩy dục, hữu, vô minh hết sạch, 

Tâm không thâm chấp bất cứ gì, 

Khởi lên Trí biết rõ ràng: 


Tâm này trong sạch chăng còn nhiêềm ô”. 


Tâm chẳng động trong khi nói nín, 
Tâm chẳng lay trong lúc đứng đi, 


%Ó 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 vÑi 


Tâm không động nhiễm đêm ngày, 
Nay là đời cuối, không còn tái sanh. 


Đấy được gọi là đường Bát Chánh, 
Đưa người hành thoát khỏi tử sanh, 
Những ai chân chánh thực hành, 
Phần quà dành sẵn chính là Vô sanh. 
(Trích “Giải Thoát Trí”, sách “CA VÀO BẤT TỬ”) 


2.4.3. Đường lối tu của chư Phật ba đời 


Như vậy, thông qua bài kinh Thành Ấp, chúng ta vô cùng 
bất ngờ, vô cùng chấn động, vô cùng kinh ngạc khi phát 
giác phát hiện ra rằng: 


-_ Phương pháp Tám đúng là đường lối tu mà tất cả các 
bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa đã tu tập, đã thực hành 
để đi đến sự thành tựu trí tuệ về sanh tử và giải thoát 
khỏi sanh tử. 

-_ Phương pháp Tám đúng là đường lối tu mà Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, bậc Chánh Đắng Giác đã tu tập, đã 
thực hành đề đi đến sự thành tựu trí tuệ về sanh tử và 
giải thoát khỏi sanh tử. 

- _ Và điều này có nghĩa là: Phương pháp Tám đúng cũng 
chính là đường lối tu mà tất cả các Đức Phật, các bậc 
Chánh Đăng Giác sau này sẽ tu tập, sẽ thực hành đề đi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 98 


đến sự thành tựu trí tuệ về sanh tử và giải thoát khỏi 
sanh tử. 


Tóm lại, nhờ tự mình phát giác phát hiện rồi tu tập, thực 
hành theo phương pháp Tám sự chân Chánh mà các Đức 
Phật, các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác quá khứ hiện tại và 
vị lai đã thành tựu trí tuệ trọn vẹn về sanh tử. Các Ngài đã 
phát hiện tất cả những đối tượng có mặt trong chuỗi cấu 
kết tạo ra sanh tử. Các Ngài đã vạch mặt, đã điểm mặt tất 
cả những thành viên trong băng nhóm tạo ra sanh tử. Các 
Ngài đã khám phá trọn vẹn hang ô của sanh tử. Các Ngài 
đã chặn đứng tất cả những móc nối, hợp tác, liên kết của 
các thành phần đưa đến sanh tử. Các Ngài đã khoanh vùng, 
đã cách ly và tiễn hành tiêu diệt từng đối tượng, từng thành 
viên trong đường dây sanh tử. Các Ngài đã phá tung tất cả 
những mắc xích đưa đến sanh tử và các Ngài đã cắt đứt 
được hoàn toàn dòng sanh tử triỀn miên trong phiền não và 
đau khổ này. 


Như vậy, các bậc Chánh Đẳng Giác đã tự mình tìm ra được 
đường lối tu tập chân chánh thần diệu với Tám Sự Chân 
Chánh này và các Ngài truyền trao lại đường lối tu hành 
chân chánh này cho chúng sanh. Nhưng tồi, với thời gian, 
những chúng sanh đến sau trong Thánh pháp này đã buông 
lung, phóng dật, nhẹ dạ, cả tin, trà trộn, pha tạp, ngụy tạo, 
không cung kính, không tôn trọng Thánh pháp này, không 
tu tập và không trao truyền Thánh pháp này. Vì vậy, Thánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 99 


pháp này, Phật đạo này đã bị mai một dân, bị thất truyền, 
rôi biên mật. 
“Hõi chúng sanh, tỉnh ra nhanh! 
Con đường thoát khổ, đây nè, tỉnh nhanh! 
Tỉnh nhanh kẻo trễ bây giờ, 
Con đường bắt tử sắp mờ nhạt đi... 
Bởi vì tâm địa s1 mê, 
Mà ngày càng ít kẻ về nẻo chơn. 
Bởi vì chẳng kính Thánh nhân, 
Lắp dân Thánh đạo, đào đường khổ đau. 
Chẳng trao truyền, chẳng thực hành, 
Con đường Thánh đạo sẽ thành khói sương, 
Giờ đây Thánh đạo mờ dẫn, 
Sau này chẳng kẻ dự phân Vô Sanh”. 

(Trích “Giải Thoát Trí”, sách “CA VÀO BẤT TỬ”) 
Khi đường lối tu hành chân chánh bị thất truyền, bị biến 
mât khỏi thê giới này thì thê giới không có một đường lôi 
tu hành chân chánh đưa đên sự vượt thoát lưới sanh tử. Thê 
giới rơi vào trong màn đêm của vô minh trong một thời 
gian thật lâu, thật dài. Và rôi một thời gian dài vô lượng 
năm sau, lại xuât hiện một con người chân thành, hiên thiện 
đi tìm sự thật về sanh tử và rôi vị này lại phát hiện ra 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 100 


phương pháp Tám sự chân chánh. VỊ này tu tập theo 
phương pháp chân chánh này và thành tựu trí tuệ về sanh 
tử. Và vị này lại khai sáng lại, khai mở lại con đường tu 
hành chân chánh đưa đến sự chấm dứt sanh tử cho chúng 
sanh. VỊ này lại được gọi là bậc Chánh Đăng Giác. 


Tóm lại, khi một bậc tự mình phát giác phát hiện ra đường 
lối tu với Tám sự chân Chánh thì vị đó được gọi là bậc 
Chánh Đẳng Giác. Và thời gian xuất hiện một bậc Chánh 
Đăng Giác là vô lượng năm, vô lượng thời gian. Vì vậy, sự 
xuất hiện bậc Chánh Đắng Chánh Giác là một sự hy hữu, 
sự vô cùng hiếm có, vô cùng quý báu trên cuộc đời này. 
Khi một bậc Chánh Đăng Giác xuất hiện và đưa dòng pháp 
Tám sự chân Chánh vảo cuộc sống, làm cho dòng Thánh 
pháp này vận hành trong nhân gian, đó gọi là Chuyển Pháp 
Luân. Khi đó mười ngàn thế giới rung động mạnh, chấn 
động mạnh và một hào quang vô lượng, quảng đại phát 
chiếu ra ở đời, uy lực của hào quang này vượt xa hào quang 
của các chư Thiên (Kinh Như Lai Thuyết - 7ương V, 610). 


Và khi một bậc Chánh Đăng Giác xuất hiện trên thế gian 
này thì trong khi danh hiệu, danh xưng của bậc Chánh 
Đăng Giác này còn được biết đến trong cuộc sống này thì 
không thể xuất hiện thêm một bậc Chánh Đắng Giác nảo 
khác nữa. Không thể trong cùng một lúc, trong cùng một 
thời điểm, trong cùng một giai đoạn thời gian lại có hai bậc 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện. Đây là sự kiện không thể có 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 I0I 


được, không thể xảy ra. Điều này đã được Đức Phật tuyên 
bố trong kinh Đa Giới (Trung, bài 115), người có chánh 
kiến cần chân chánh xác định rõ điều này đề không lầm lạc 
trên con đường tu học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trong hiện tại. 


Khi bậc Chánh Đăng Giác xuất hiện thì phương pháp tu 
Tám sự chân Chánh lại rực sáng, chói sáng, và tỏa sáng 
trên cuộc đời này, bóng tối vô minh bị tan biến. Thế giới 
có những chúng sanh được tu tập theo một đường lối chân 
chánh và có những chúng sanh đi đến được sự giải thoát 
hoàn toàn khỏi sanh tử, phiền não và khổ đau. Khi bậc 
Chánh Đẳng Giác này nhập diệt, cỗ xe tối thượng thừa này 
còn được lăn bánh thêm một thời gian nữa. Rồi sau đó, với 
thời gian, với sự rời xa vòng tay của bậc Chánh Đắng Giác, 
chúng sanh hời hợt, buông lung, phóng dật, nhẹ dạ, cả tin, 
trà trộn, pha tạp, ngụy tạo, bất cân, không cung kính, không 
tôn trọng Thánh pháp này, không tu tập và không trao 
truyền Thánh pháp này, vì vậy, Thánh pháp này, Phật đạo 
này lại bị mai một dần, bị thất truyền, rồi biến mất. Khi 
phương pháp tu hành chân chánh với Tám sự chân Chánh 
này bị thất truyền, bị biến mắt, thế giới không còn ánh sáng 
của trí tuệ mà bậc Chánh Đăng Giác đã truyền trao, thế giới 
rơi vào trong màn đêm của vô minh, khi ấy, không có 
những chúng sanh được tu tập tu hành theo một đường lối 
chân chánh và không có những chúng sanh đi đến được sự 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 102 


giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử, phiền não và khổ đau. 
Khi ấy, thật đau khổ thay cho các chúng sanh, thật tăm tối 
thay cho các chúng sanh, thật trầm luân thay cho các chúng 
sanh! 


Như vậy, thời gian xuất hiện một bậc Chánh Đăng Giác là 
vô lượng năm, vô lượng thời gian, nhưng thời gian duy trì 
dòng pháp mà bậc Chánh Đắng Giác truyền trao thì lại ít 
ỏi, ngăn ngủi, có giới hạn. Vì vậy, ngày nay, sau khi Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt trên hai ngàn năm trăm 
năm, nhưng chúng ta còn được gặp, còn được thấy, còn 
được nghe dòng pháp Tám sự chân Chánh mà Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã truyền trao thì người con Phật cần 
nhận thức rõ, cần ý thức rõ rằng: Đây là đại nhân duyên, 
đại phước báu, đại thiện lành cho chúng ta. Chúng ta cần 
phải hết sức hết lòng hoan hý, hân hoan đón nhận và cân 
trọng tu học, cần trọng truyền trao cho hậu thế sau này. 
“Chớ làm người tối hậu sau Đức Phật Thích Ca”. Đây là 
tâm nguyện, là lời nhắn nhủ, là sự truyền trao, truyền thừa 
của Đức Thích Ca Mâu NI của chúng ta. Người con Phật 
cần phải cần trọng “ghi tâm khắc cốt” điều này. 


2.4.4 Thánh chuông đánh thức nhân gian 


Tóm lại, bài kinh Thành Ấp là một hồi Thánh chuông làm 
chấn động đất trời, làm rung chuyền thế giới, làm sụp đồ 
bức màn vô minh tăm tối bao phủ thế giới, bao phủ tâm trí 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 103 


của chúng sanh. Đó là một hồi chuông, một hồi trống mà 
các Đức Phật, các bậc Thánh nhân, các bậc vĩ nhân đã đánh 
lên để phá sập, phá vỡ, đánh sập mọi vô minh, mọi nghi 
ngờ, mọi ngờ nghệch, mọi hiểu biết sai lầm, mọi nhận thức 
sai lầm, mọi thấy nghe sai lầm về Bát Chánh Đạo, về 
Phương Pháp tu tập theo Tám sự chân Chánh. Bài kinh trên 
đã thông báo, cảnh báo, tuyên cáo, tuyên bồ với thế giới, 
với chư Thiên và loài người rằng: Bát Chánh Đạo hay 
Phương Pháp Tám Đúng là Phật đạo, là Chánh Đăng 
Chánh Giác đạo, là giải thoát đạo, là Niết-bàn đạo, là đạo 
lộ chân chánh, là đường lối tu hành chân chánh mà các bậc 
Chánh Đắng Chánh Giác đã tự mình phát giác phát hiện ra, 
và sau đó nhờ tu tập theo con đường này mà các Ngài đã 
thành tựu trọn vẹn sự đoạn diệt sanh tử, sự chấm dứt khổ 
đau. 
Bài kinh trên đã làm sáng tỏ giá trị tối thượng và vị trí tối 
thượng quan trọng của Phương pháp Tám Đúng, hay Bát 
Chánh Đạo trong sự tu hành đi đến sự chấm dứt luân hồi 
sanh tử, phiền não và khổ đau. Vì vậy, người con Phật ngày 
nay chớ có xem thường Bát Chánh Đạo, chớ có xem 
thường Pháp Tám Đúng, chớ có xem thường sự tu tập Tám 
sự chân Chánh này. 
- . Nếu không có một phương pháp chân chánh, đúng đăn, 
chính xác và tinh vi về mọi mặt để diệt trừ vô minh thì 
vô minh sẽ không bao giờ được trừ diệt. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 104 


- _ Nếu không có một phương pháp thiện xảo, thần diệu, vi 
diệu về mọi mặt đề lật tây vô minh thì vô minh sẽ không 
bao giờ bị lật tây. 

- Nếu không có một phương pháp hoàn hảo, diệu dụng, 
bao vây, tắn công, triệt phá vô minh một cách triệt để 
thì vô minh sẽ không bao giờ bị triệt phá, luân hồi sanh 
tử sẽ không bao giờ được chấm dứt, khát ái đối với Ngũ 
uân sẽ không bao giờ được diệt tận và những tham, sân, 
si, bản ngã không thê được thấy biết trọn vẹn và không 
thể được tây sạch hoàn toàn. 


Vô minh, tham sân si, bản ngã, là những thứ đã tồn đọng 
lâu ngày trong tâm ta. Độ sâu, độ dày, độ đặc, độ bân, độ 
nhiễm, độ hoạt động, hình thức hoạt động, phạm vi hoạt 
động, góc độ hoạt động của những pháp này là đa diện, đa 
dạng, dày đặc và khủng khiếp trong tâm ta. Vì không nhìn 
thấy được tất cả những góc độ, những khía cạnh, những nơi 
ân nấp của vô minh, tham sân sỉ và bản ngã trong tâmnày 
nên chúng sanh đã phải chìm nỗi trong biên trầm luânsanh 
tử này từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, những giọtnước 
mắt đau khổ của những trò sanh ly tử biệt và những phiền 
não trong dòng luân hồi này là vô lượng nước mắt, chúng 
nhiều cho đến nỗi Đức Phật nói rằng: Nước mắt củacác ông 
đã khóc trong dòng sanh tử luân hồi này là nhiềuhơn nước 
ở biển lớn. Và ngày giờ này, những giọt nước mắt này có 
dừng lại đâu, chúng vẫn đang chảy xuống và sẽ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 105 


tiếp tục chảy xuống cho những sanh ly tử biệt, cho những 
mệt mỏi, đau khổ, phiền não, bất an đang xảy ra, sắp xảy 
ra, sẽ xảy ra đối với bản thân ta và những người xung quanh 
ta. Khô, phiền não, mệt mỏi, bất an, lo sợ, dối trá, ganh ty, 
ích kỷ, tham ái, tham dục, sân hận, si mê, ngã mạn là những 
gì đang có mặt trong cuộc sống này. Tắt cả những thứ này 
đang có mặt trong cuộc sống của chúng ta ở quá khứ, hiện 
tại và tương lai. Tất cả những thứ này là những sản phẩm 
của tâm vô minh, sản phẩm của tâm vô trí, sản phẩm của 
tâm hôn mê, mờ mịt, sĩ ám đối với Ngũ uân. Vô minh - sự 
không thấy biết rõ về Ngũ uẫn là đầu mối sản sinh ra 
những sản phẩm có tên là khổ, phiền não, mệt mỏi, giả dồi, 
tham đắm, sân hận, si mê, bản ngã. Đề chấm dứt những sản 
phẩm vô ý nghĩa này thì Vô minh cần phải được thấy biết 
và cần phải được diệt tận, trí về Ngũ uân cần phải được 
thành tựu, con đường hay pháp hành đưa đến sự diệt tận vô 
minh và thành tựu trí về Ngũ uẫn cần phải được thực hành. 


Phương pháp Tám đúng hay Thánh đạo Tám ngành hay 
Bát Chánh Đạo là con đường mà các bậc Thánh nhân, các 
bậc Chánh Đăng Chánh Giác đã tìm thấy, đã phát giác phát 
hiện và đã tu tập thành tựu con đường này. Các Ngài đã 
diệt tận được hoàn toàn tất cả những cấu uế, những nhiễm 
ô trong nội tâm. Nhờ phát giác, phát hiện, chứng ngộ và 
thành tựu trọn vẹn pháp hành Tám Đúng mà các Ngài mới 
tuyên bố mình là bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Do đó, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 106 


chúng ta, những người con Phật ngày nay: “Chớ có xem 
thường Bát Chánh Đạo, chớ có xem thường Phương Pháp 
Tám Đúng, vì đây là con đường, là đạo lộ tu hành, là phương 
pháp tu hành, là đường lối tu hành của tất cả các bậc A-la- 
hán Chánh Đẳng Chánh Giác từ quá khứ, cho đến hiện tại và 
vị lai. Đây chính là Tĩnh hoa Phật trí. Đây chính là Tĩnh hoa 
Chánh đăng Chánh Giác Trí”. Vì vậy, Bát Chánh Đạo hay 
Phương Pháp Tám Đúng còn được gọi là Thánh Đạo, là 
Phật Đạo, là Chánh Đắng Chánh Giác Đạo, là Giác Ngộ 
Đạo, là Giải thoát Đạo, là Niết-bàn Đạo, là Tối Thượng 
Đạo, là Tối Thượng Thừa, là Phật Thừa. 


-_ Phương pháp Tám đúng được gọi là Thánh đạo, vì đây 
là đạo lộ tu tập của tất cả các bậc Thánh nhân. 

-. Phương pháp Tám đúng được gọi là Phật đạo, vì đây 
là con đường tu tập của tất cả các Đức Phật. 

- Phương pháp Tám đúng được gọi là Chánh Đắng 
Chánh Giác đạo, vì đây là đường lối tu tập của tất cả 
các bậc Chánh Đắng Chánh Giác. 

-. Phương pháp Tám đúng được gọi là Giác Ngộ đạo, vì 
đây là con đường tu tập đi đến sự giác ngộ hoàn toàn về 
thân tâm này và thế giới này. 

- Phương pháp Tám đúng được gọi là Giải thoát Đạo, vì 
đây là con đường tu tập đưa đến sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi tham sân s1, giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử, 
phiền não và khổ đau. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 107 


-_ Phương pháp Tám đúng được gọi là Niết-Bàn đạo, vì 
đây là con đường tu tập đưa đến Niết-bàn, đưa đến thể 
nhập vào Niết-bàn. 

-_ Phương pháp Tám đúng được gọi là Tối thượng Đạo, 
vì đây là đạo lộ tối thượng, là phương pháp tu tập tối 
thượng, là trận đồ tác chiến tối thượng đưa người thực 
hành đi đến sự diệt tận phiền não, phá sạch vô minh và 
chấm dứt sanh tử. 

-_ Phương pháp Tám đúng được gọi là Tối thượng thừa, 
vì đây là sự kế thừa một pháp hành tối thượng hoàn hảo, 
là sự thừa tự một đường lối tu tối thượng thiện xảo, là 
sự thừa tự cỗ xe tối thượng thần diệu của các bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác, đưa người thực hành đi đến sự tận 
diệt sanh tử và khổ đau. 

-. Phương pháp Tám đúng được gọi là Phật thừa, vì đây 
là sự kế thừa phương pháp tu tập, sự thừa tự pháp hành, 
sự thừa tự đạo lộ đưa đến giải thoát sanh tử mà các Đức 
Phật đã thực hành, đã thành tựu và đã truyền trao lại cho 
đời sau. 

Tóm lại, Tinh hoa Phật trí hay Chánh pháp truyền thống, 

pháp hành truyền thống trong Nikãya chính là Phương 

Pháp Thần Diệu Tám Đúng, đó là: Thấy biết đúng, Suy 

nghĩ đúng, Nói lời đúng, Hành động đúng, Nuôi mạng 

đúng, Siêng đúng việc, Quán đúng chỗ và Định đúng cách. 

Đây là pháp hành truyền thống của đạo Phật, là pháp hành 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 108 


truyền thống của các bậc Chánh Đăng Giác, là đạo lộ tối 
thượng trong việc nhiếp phục vô minh và khát ái đối với 
Ngũ uấn, là con đường tối thượng hoàn hảo, tối thượng 
thiện xảo, tối thượng thần diệu đưa đến sự chấm dứt luân 
hồi, sanh tử, phiền não, nước mắt và khổ đau. 
Là những người con chân chánh của Đức Bồn Sư Thích Ca 
Mâu Ni, là những bậc thiện tri thức ở trên đời, xin tất cả hãy 
để lòng lắng lại, hãy để tâm lắng xuống đề có thể ngheđược, 
hiểu được, thẩm thấu được, thâm nhập được pháp nghĩa 
thần diệu hy hữu, tối thượng hy hữu và chiến thăng hy hữu 
của phương pháp thần diệu Tám sự chân Chánh này.Đừng 
bao giờ cho phép mình được quên lời nhắn nhủ cuốicùng 
của Đức Như Lai trước khi Ngài nhập diệt: “Nảy cácTỷ- 
kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ cho các Ngươi. Các hànhlà vô 
thường. Hãy tỉnh tấn lên để tự giải thoát. 

Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao 

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình 

Tự mình làm sở y cho chính mình 

Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới luật 

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm 

Ai tỉnh tấn trong pháp và luật này 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. ” 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 109 


2.5 Kệ đảnh lễ Phật đạo vô thượng 


1. 

Bậc Vô Thượng Sĩ đã ra đời 

Phơi bày sự thật của trần gian 

Vô thượng Phật đạo được khai mở 
Vô thượng Pháp Luân được vận hành. 
Đã 

Bồn Thánh trí được Ngài khai thị 
Bồn sự thật được Ngài phơi bày 
Dòng sanh tử được Ngài nêu rõ 
Cửa bất tử được Ngài mở ra. 

3. 

Năm thủ uân được Ngài chỉ rõ 

Vô minh, dục, ái được trình bày 

Để diệt tận dục, ái, vô minh 

Pháp Tám Chánh được Ngài khai thị. 
4. 

Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi trầm luân, 
Thoát cảnh giới trời, người tạm bợ 
Thoát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
5. 

Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi khổ đau, 
Mở con đường ra khỏi luân hồi, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 II10 


Làm dừng lại những dòng nước mắt. 
6. 

Làm dừng cảnh oan gia, trái chủ 

Làm dừng bao cay nghiệt, hận thù 
Làm chấm dứt sanh ly tử biệt 

Làm diệt tận phiền não, khổ đau. 

g8 

Làm dừng sự triỀn miên mệt mỏi 
Trong luân hồi chìm nổi, mông lung 
Trong bất an, lo sợ, hãi hùng 

Trong mù mịt, cô đơn, cay đắng. 

8. 

Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường thoát khỏi khổ đau, 
Nay chúng con theo dấu chân Ngài, 
Nguyện tu tập con đường Tám Chánh. 
0, 

“Thấy biết chân chánh về Ngũ uẫn 
Suy tư chân chánh bỏ tham, sân 

Nói lời chân chánh không tạo nghiệp 
Thân hành không tạo khổ mình, người 
Nuôi mạng chân chánh theo Thánh giới, 
Siêng năng chân chánh Bồn việc cần 
Quán niệm chân chánh về Bốn chỗ 
Định tâm chân chánh theo Bốn thiền”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


10. 

“Thấy biết “Bốn Trí về Ngũ uẫn” 
NGHĨ cách từ bỏ “Dục, hại, sân” 

NÓI lời không “Dối, đâm, độc, nhảm” 
LÀM việc lành, không “Sát, trộm, dâm” 
SÔNG nuôi mạng “Năm nghề nên tránh” 
SIÊNG hành trì “Chế, đoạn, tu, trì” 
QUÁN sát nhìn “Thân, thọ, tâm, pháp” 
ĐỊNH tâm tuần tự theo Bốn thiền”. 

11. 

Tám pháp này gọi là Tâm Chánh 
Bồ-tát tu theo Tám Chánh này 

Ngài thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết 
Thoát luân hồi, phiền não, khô đau. 

12. 

Tám Chánh mở đường cho Chánh Trí 
Chánh Giải thoát theo đó khởi sanh, 
Hành giả bước lên Thuyền Bát Nhã, 
Nhẹ nhàng ra khỏi biển trầm luân. 

13. 

Trầm luân sanh tử, thế đủ rồi! 

Lên Thuyền Tám Chánh thoát khổ thôi! 
Các Đức Như Lai và Thánh chúng, 
Đều nhờ Tám Chánh thoát khổ đau. 

14. 


III 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 112 


Tám Chánh cỗ xe thần diệu nhất 
Trăm lần ra trận thắng cả trăm 

Phá tan Tám chỗ Vô minh trú 

Phá tan Tám Tà của thế gian. 

15. 

Tám Chánh cỗ xe thù thắng nhất, 
Trăm lần ra trận thắng cả trăm 

Dục, ái, tham, sân và bản ngã 

Tám Chánh phá tan hang Ô này. 

16. 

Tám Chánh - nơi mồ chôn bản ngã 
Tám Chánh - nơi triệt phá vô minh 
Tám Chánh - nơi diệt trừ dục, ái 
Tám Chánh - nơi diệt tận tham sân. 
17. 

Tám Chánh - chỗ vượt phàm chứng Thánh 
Tám Chánh - chỗ vượt thoát khổ đau 
Tám Chánh - chỗ thể nhập Niết-bàn 
Tám Chánh - chỗ xa lìa phiền não. 
18. 

Tám Chánh - một lối tu hoàn hảo 
Tám Chánh - một lối tu vẹn toàn 
Tám Chánh - một lối tu thần diệu 
Tám Chánh - một lối tu an toàn. 

19. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


Tám Chánh - một pháp hành chân chánh 
Tám Chánh - một pháp hành tinh anh 
Tám Chánh - một pháp hành thực tế 
Tám Chánh - một pháp hành rõ ràng. 

20. 

Tám Chánh - Đạo lộ bậc Chánh Giác 
Tám Chánh - Đạo lộ của Thánh nhân 
Tám Chánh - Đạo lộ chân, thiện, mỹ 
Tám Chánh - Đạo lộ bậc trí nhân. 

“; 

Tám Chánh - Pháp tu tối thiện xảo 

Tám Chánh - Thánh pháp chuyền tâm người 
Tám Chánh - Phát minh thần diệu nhất 
Tám Chánh - Châu báu của cuộc đời. 

22: 

Tám Chánh - Thần dược cho bắt tử 

Tám Chánh - Phương pháp thanh lọc tâm 
Tám Chánh - Thuyền bát-nhã tối thượng 
Tám Chánh - Đường thoát khỏi trầm luân. 
23. 

Tám Chánh - Tình hoa trí tuệ Phật 

Tám Chánh - Thiện xảo trí Thánh nhân 
Tám Chánh - Tĩnh anh sự giác ngộ 

Tám Chánh - Tình túy của Chánh pháp. 
24. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 114 


Tám Chánh - Dấu chân các Đức Phật 
Tám Chánh - Dấu vết Đức Như Lai 
Tám Chánh - Gia tài Phật đề lại 

Tám Chánh - Trí tuệ Phật truyền trao. 
25. 

Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật đạo 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật thừa 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật quả 
Kế thừa Tám Chánh - Kế thừa Phật trí. 
26. 

Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng thừa 
Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng nhân 
Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng đạo 
Kế thừa Tám Chánh - Tối thượng quả. 
2: 

Kế thừa Tám Chánh - Đạt Niết-bàn. 

Kế thừa Tám Chánh - Phiền não tan 

Kế thừa Tám Chánh - Sanh tử dứt 

Kế thừa Tám Chánh - Hết khổ đau. 

28. 

Kế thừa Tám Chánh là Trí tuệ 

Kế thừa Tám Chánh là Khôn ngoan 

Kế thừa Tám Chánh là Thiện xảo 

Kế thừa Tám Chánh là Tinh anh. 

20, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 115 


Tám Chánh - Tối thượng Khải hoàn ca 
Tám Chánh - Tối thượng Tiến quân ca 
Tám Chánh - Tối thượng Giải thoát trí 
Tám Chánh - Tối thượng Thanh tịnh tâm. 
30. 

Tám Chánh - Vô thượng Chánh Đăng Giác 
Tám Chánh - Trí giác ngộ tối cao. 
Tám Chánh là Vô thượng Phật đạo 
Tám Chánh là Tối thượng Phật thừa. 

S1 nh 

Vô thượng Phật Đạo đã khai mở 

Vô thượng Pháp Luân đã vận hành 
Thánh trí Vô thượng đã tỏa sáng 

Bậc Vô Thượng Sĩ đã ra đời. 

69/5 

Ngài đã mở con đường Tám Chánh, 
Mở con đường đưa đến bình an 

Mở con đường ra khỏi luân hồi, 

Mở cánh cửa bước vào Bất tử. 

33. 

Ngài đi trước trên đường Tám Chánh 
Theo dấu chân các Đức Như Lai. 

Con bước sau, theo dấu chân Ngài, 
Lòng hoan hý, trào dâng hạnh phúc. 
34. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 116 


Ngài đi trước trên đường Tám Chánh 
Theo dấu chân các Đức Như Lai. 

Nay chúng con theo dấu chân Ngài 
Nguyện tu tập con đường Tám Chánh. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 117 


3 GIỚI ĐỊNH TUỆ TRONG NIKÄYA 


3.1 Pháp Tám Đúng được Giới Định Tuệ thâu nhiếp 
Trong Tiểu Kinh Phương Quảng (bài 44, Trung I) đã nêu 
rõ: Pháp Tám Đúng hay Bát Chánh Đạo được thâu nhiếp 
trong Giới Định Tuệ. 

- Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng (hay Nói lời 
đúng, Hành động đúng, Nuôi mạng đúng) là những 
pháp nằm trong Thánh giới uẫn. 

- - Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định (hay Siêng 
đúng việc, Quán đúng chỗ, Định đúng cách) lànhững 
pháp nằm trong Thánh định uân. 

-_ Chánh tri kiến, Chánh tư duy (hay Thấy biết đúng, 
Suy nghĩ đúng) là những pháp nằm trong Thánh tuệ 
uẫn. 

3.2 Thế nào là Giới Định Tuệ trong Đạo Phật? 
Trong một số bài kinh như các Kinh Học Giới (7ăng L, 
426), Kinh Không Thể Rơi Xuống (Tăng I, 63), Kinh Sa- 
môn Quả (7rzưởng I, bài 2) Đức Phật đã nói về Giới Định 
Tuệ như sau: 

(Trích đoạn) 

“Này các Tỷ-kheo, có ba học giới này. Thể nào là ba? 


- lăng thượng giới học, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 115 


Tang thượng tâm học, 
Tang thượng tHệ học. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng thượng giới học? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống hộ trì 
với sự hộ trì của giới bồn, đây đủ uy nghỉ chánh hạnh, 
thấy Sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học 
tập các học giới, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, 
giới hạnh cụ tục, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác 
và biết tri túc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tăng thượng 
giới học. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng thượng tâm học? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, chứng và trú Tì hiển thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, với tứ. 

Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Tỉ hiển thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bác Thánh gọi là xả niệm lạc tru, chứng và tru 
Thiên thứ ba. 

Xả lạc, xả khổ, diệt hýỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiên thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này các Tỷ-kheo, đáy gọi là tăng thượng tâm học. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 119 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tăng thượng tuệ học? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như thật rõ biết: 
“Đây là Khổ”, như thật rõ biết: “Đây là Khổ tập”, như 
thật rõ biết: “Đây là Khổ diệt”, như thật rõ biết: “Đây 
là con Đường đưa đến Khổ diệt”. Này các Tỷ-kheo, đây 
goi là tăng thượng tHệ học. Những pháp này, này các 
Tỷ-kheo, là ba học giới `. 

(Hết trích kinh) 

Như vậy, thông qua bài kinh trên, chúng ta thấy rằng Đức 

Phật đã xác định rõ thế nào là giới hạnh, thiền định và trí 

tuệ trong đạo Phật. Thiền định trong đạo Phật chính là Tứ 

thiền, Trí tuệ trong đạo Phật chính là Bốn Thánh Trí về 

Khô. Người con Phật cần năm vững vấn đề này để tu tập 

cho đúng với Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn để 

tự thân không lệch khỏi đạo lộ an toàn đưa đến bến bờ giải 
thoát. 

3.3. Năm nguy hiểm cho người phạm giới 

Kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường I, bài 16) 

(Trích đoạn) 

23. Thế Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 


- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những di 
phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm ? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 120 


-_ Ởđây, này các Gia chủ, người phạm giới, sống trái 
giới luật sẽ bị tiêu hao tiên của rất nhiều vì sống 
phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật bị tiếng dữ đôn xa. Đó là điều nguy 
hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, sống trái giới 
luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sống 
trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc Sát Để tự, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người 
ấy đi vào với tâm thân sợ hãi, bối rồi. Đó là điễu 


nguy hiêm thứ ba cho những ai phạm giới, sông trái 
giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ chêt với tâm hôn rồi loạn. Đó là điêu 
nguy hiêm thứ tư cho những ai phạm giới, sông trái 
giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 


trái giới luật sau khi thản hoại mạng chung, sẽ bị 
sanh vào khô cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là 


điều nguy hiểm thứ năm cho những ai phạm giới, 
sống trải giới luật. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 121 


Này các gia chủ, đó là năm điểu nguy hiêm cho những ai 


phạm giới, sống trải giới luật. 


24. Này các Gia chủ, có năm sự lợi ích cho những di giữ 


giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật sẽ có tiên của dôi dào rất nhiều vì sống 
không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật được tiếng tốt đôn xa. Đó là sự lợi ích thứ 
hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Đề Ly, 
hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người 
ấy đi vào với tâm thân không sơ hãi, không bối rối. 
Đó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống 
theo giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật sẽ chết với tâm hôn không rồi loạn. Đó là 
sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo 
giới luật. 

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo 
giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 122 


sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ 
năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


25. Thể Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở Pàtaligàma cho 
đến khuya, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ. 


3.4 Dòng chảy của Giới Định Tuệ 
3.4.1 Kinh Sở Y (7ăng IV, 241) 


“Này các Tỷ-kheo, 

1. Với ác giới, với phá giới, không hồi tiếc sở y bị diệt. 
(không có cơ sở để sanh khởi sự không hồi tiếc, không 
có chỗ nương tựa đề sanh khởi sự không hối tiếc) 

2. Với không có không hối tiếc, với không hồi tiếc không 
đây đủ, hân hoan sở y bị diệt. 

3. Với hân hoan không có, với hân hoan không đây đủ, hỷ 
Sở y bị diệt. 

4._ Với hỷ không có, với hỷ không đây đủ, khinh an sở y bị 
diệt. 

5. Với khinh an không có, với khinh an không đây đủ, an 
lạc sở y bị diệt. 

6. Với an lạc không có, với an lạc không đây đủ, chánh 
định sở y bị diệt. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 123 


Với chánh định không có, với chánh định không đây đủ, 
như thật tri kiến sở y bị diệt. 

Với như thật tri kiến không có, với như thật tri kiến 
không đây đủ, nhàm chán, ly tham sở y bị diệt. 

Với nhàm chán, ly tham không có, với nhàm chán, ly 
tham không đây đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. 


Này các Tỷ- kheo: 


1. 


Với giới có mặt, với giới có đáy đu, không hồi tiệc có 
Sở y. (có cơ sở đề sanh khởi sự không hồi tiếc, có chô 
nương tựa đề sanh khởi sự không hồi tiếc) 

Với không hồi tiêc có mặt, với không hồi tiêc có đáy đủ, 
hân hoan có sở ÿ. 

Với hán hoan có mặt, với hán hoan có đáy đủ, hoạn hỷ 
CÓ SỞ ÿ. 

Với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đây đủ, khimh an có 
SỞ ÿ. 


Với khinh an có mặt, với khinh an có đây đủ, an lạc có 


SỞ ÿ. 

Với an lạc có mặt, với an lạc có đáy đủ, chánh định có 
SỞ ÿ. 

Với chánh định có mặt, với chánh định có đây đủ, nhự 
thát trì KIÊN có SỞ ÿ. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 124 


8.. Với như thật tri kiến có mặt, với như thật tri kiến có đây 
đủ, nhàm chán, ly tham có sở ÿ. 

9. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với nhàm chán, ly tham 
có đây đủ, giải thoát tri kiến có sở y”. 

3.4.2 Kinh Có Lợi Ích Gì (Tăng IV, 645) 

“Rồi Tôn giả Ânanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 


Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thê Tôn: 

Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
--Có ý nghĩa không hồi tiếc, có lợi ích không hồi tiếc. 
Nhưng bạch Thể Tôn, không hồi tiếc có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 

-- Không hồi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 
Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 

--Hán hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoạn hỷ. 
Nhưng bạch Thể Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
--Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 
Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 


--Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 125 


Nhưng bạch Thể Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
--An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

Nhưng bạch Thể Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 

-- Định có ý nghĩa như thật trì kiến, có lợi ích như thật tri 
kiến. 

Nhưng bạch Tì hé Tôn, như thật tri kiến có ý nghĩa gì, có lợi 
ích gì? 

--Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm 
chán. 


Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán có ý nghĩa gì, có lợi ích 
gì? 
--Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 
Nhưng bạch Thể Tôn, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? 
-- Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát 
trì kiến. 
Như vậy, này Ananda, 
1. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích 
không hồi tiếc. 
2.. Không hồi tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân 
hoan. 


10. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 126 


Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoạn hỷ. 
Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 


Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 


An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 


Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật 
trị kiến. 


Như thật trì kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích 
nhàm chán. 


Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 
Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải 
thoát tri kiến. 


Như vậy, này Änanda, các thiện giới thứ lớp dẫn đễn tối 
thượng”. 


3.5 


Dòng chảy của Chánh niệm và Giới Định Tuệ 


Kinh Niệm (Tăng IV, 44) 


“Này các Tỷ-kheo: 


Khi chánh niệm, tính giác không có, với người không 


có chánh niệm, tỉnh giác, thì tàm quỷ đi đến hủy diệt. 


Khi tàm quý không có, với người thiểu tàm quý, thì chế 
ngự các căn đi đến hủy diệt. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 127 


Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự 
các căn, thì giới đi đến hủy diệt. 

Khi giới không có, với người thiếu giới, thì chánh định 
đi đến hủy diệt. 

Khi chánh định không có, với người không có chánh 
định, thì tri kiến như thật đi đến hủy diệt. 

Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến 
nhà thật, thì nhàm chán, ly tham đi đến hủy diệt. 

Khi nhàm chán, ly tham không có, với người thiếu nhầm 
chán, ly tham, thì giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. 


Này các Tỷ-kheo: 


Khi chánh niêm, tỉnh giác có mặt, với người có chánh 
niệm, tỉnh giác, thì tàm quý đi đến đây đủ. 

Khi tàm quý có mặt, với người đây đủ tàm quý, thì chế 
ngự các căn, đi đến đây đu. 

Khi chế ngự các căn có mặt, với người đây đủ chế ngự 
các căn, thì giới đi đến đây đủ. 

Khi giới có mặt, với người đây đủ giới, thì chánh định 
đi đến đây đu. 

Khi chánh định có mặt, với người đây đủ chánh định, 
thì tri kiến như thật ấi đến đây đu. 

Khi trì kiến như thật có mặt, với người đây đủ tri kiến 
nhà thật, thời nhàm chán, ly tham đi đến đây đủ. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 125 


-_ Khi nhầm chán, ly tham có mặt, với người đây đủ nhầm 
chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đây đủ `. 
Thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rõ dòng chảy 
tuần tự từ giới hạnh, đưa đến thiền định, đưa đến trí tuệ và 
đưa đến giải thoát. Đó là định lý đưa đến sự giải thoát sanh 
tử mà Đức Phật đã phát giác phát hiện ra, hành giả cần nắm 
vững định lý này để xác định đường hướng tu tập cho tự 
thân. Ngày nay, khi một người muốn đi đến sự chấm dứt 
khổ, chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử thì đây là đạo 
lộ, đây là lộ trình mà một hành giả cần phải tu tập đề đi đến 
thành tựu ước muốn chân chánh của mình. 
3.6 Giới Định Tuệ - Ba việc cần làm của người tu 
Trong bài Kinh Cấp Thiết (7ăng I, 435), Đức Phật đã nói 
như sau: 
“Này các Tỷ-kheo, có ba công việc cấp thiết này Tỷ-kheo 
cần phải làm. Thể nào là ba? 


- _ Chấp hành tăng thượng giới học, 
- _ Chấp hành tăng thượng tâm học, 
- _ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 


Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo 
cần phải làm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 129 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, không có thân lực hay không 
có uy lực (đề ra lệnh): “Hôm nay, tâm ta được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, ngày mai cũng vậy, 
ngày kế tiếp cũng vậy ”. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ-kheo ấy sử 
dụng để học tập tăng thượng giới, để học tập tăng thượng 
tâm, để học tập tăng thượng tuệ, mà tâm được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 


- _ “Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 


- Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 


- Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ˆ” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập ”. 


Như vậy, thông qua bài kinh trên, chúng ta thấy rằng, Đức 
Phật đã chỉ dạy rõ: Việc cần làm của một người tu chính là 
cần phải tu tập và thành tựu giới hạnh, thiền định và trí tuệ. 
Không có thần lực hay uy lực nào có thể ra lệnh răng: Ngay 
hôm nay ta phải được hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn 
thanh tịnh và giải thoát khỏi sanh tử. Không có một thần 
lực hay uy lực nào có thể làm được công việc này. Nhưng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 130 


chính trong khi đang tu tập Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã 
hướng dẫn thì những lậu hoặc, những nhiễm ô, những rác 
bần và những cầu uề trong nội tâm được tây trừ từ từ, được 
đào thải dần dần khỏi nội tâm. 

Bài kinh này chính là những hồi chuông sắm sét mà Đức 
Phật đã đánh lên để thức tỉnh những tâm thức mê muội, 
những tâm thức còn chìm đắm trong vô minh, hôn ám, 
không chu tu tập soi rọi thân tâm, không chịu quán sát sự 
thật về thân tâm, không chịu dân thân vào đời sống tu hành 
chân chánh với Giới Định Tuệ, nhưng lại muốn đạt được sự 
an lạc thật sự, sự giải thoát thật sự khỏi sanh tử, phiền não 
và khổ đau - Sự kiện như vậy không xảy ra. Giới ĐịnhTuệ 
là một đường lối tu tập chân chánh, là một pháp hành chân 
chánh đưa đến sự diệt tận tham sân si, diệt tận nhữngcấu uế 
lậu hoặc trong tâm. Giới Định Tuệ là một phương pháp tu 
tập đúng để giải thoát tâm khỏi những khổ đau do sanh tử 
mang lại. Nếu hành giả muốn thoát khỏi sanh tử, muốn 
chấm dứt khô đau nhưng thực hành không đúng cách,không 
đúng phương pháp đưa đến sự chấm dứt sanh tử và khổ đau 
thì sanh tử và khổ đau sẽ không thể nào chấm dứt được. Đó 
là điều mà Đức Phật đã nói trong các kinh: KinhCán Búa 
(Tương HII, 272), Kinh Phù-di (7rung TH, bài 126),Kinh Sự 
Tu Tập (7ăng II, 454). 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 131 


3.7 Ta cũng là con bò - Kinh Sa-môn (7ðng I, 415) 
“Này các Tỷý-kheo, có ba hạnh Sa-môn cần phải làm này 
của Sa-môn. Thế nào là ba? 


- Thọ trì tăng thượng giới học, 
- Thọ trì tăng thượng tâm học, 
- Thọ trì tăng thượng tuệ học. 


Đây là ba hạnh Sa-môn cần phải làm của Sa-môn. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 


- _ “Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng giới học. 

- Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng định học. 

- Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tuệ học ˆ” 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng đàn 
bò nghĩ rằng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò”, 
nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không 
có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như 
con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: “Ta 
cũng là con bò, ta cũng là con bỏ `. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 132 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo sau lưng 
chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng 
là Tỷ-kheo”. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng 
thượng giới học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng tâm học như các Tỷ-kheo khác. 
lấn ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như 
các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng 
chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng 
là 1ỷ-kheo ”. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Sắc 

bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới 

học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 

thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn chung ta để thọ 

trì tăng thượng tuệ học ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 

Thấy cân phải học tập. 

(Hết trích kinh) 

Bài kinh này thật đáng để cho người học Phật ngày nay suy 

ngẫm. 

3.8 Vị trí và tầm quan trọng của Giới Định Tuệ 
trong đạo Phật 

Giới Định Tuệ là ba pháp song hành, ba sự tu tập song hành 

trong đời sống của một người tu. Người có tu tập, có thực 

hành ba pháp này Đức Phật mới gọi người đó là đệ tử của 

Ngài. Người không tu tập, không thực hành ba pháp này, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 133 


người đó Đức Phật nói là người đã ra ngoài dòng pháp này, 
đã ở ngoài đạo Phật. Trong Kinh Rời Khỏi (7ãng I, 5Š), 
Đức Phật đã tuyên bố điều đó như sau: “Người không 
thành tựu Thánh giới, Thánh thiên định, Thánh trí tuệ và 
Thánh giải thoát đó là người đã rời khỏi đạo Phát `. 

Lại nữa, trong nhiều bài kinh, như Kinh Đại Bát Niết-bàn 
(Bài 16, 7rưởng ID, Kinh Giác Ngộ (Tăng L, 549), Kinh 
Mặt Trời (Tăng II, 418), Đức Phật đã tuyên bố như sau: 
“Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, không thể nhập bồn 
pháp, như vậy phải chạy dài, phải luân chuyển trong một 
thời gian dài, đối với Ta và đối với các Thây! Này các Tỷ- 
kheo, do không giác ngô, không thể nhập Thánh giới, 
Thánh định, Thánh tuệ, Thánh giải thoát, như vậy phải 
chạy dài, phải luân chuyển trong một thời gian dài, đối với 
Ta và đối với các Thầy”. Như vậy, câu kinh này có nghĩa 
là: Luân hồi sanh tử sẽ triền miên nếu không thấy biết, 
không tu tập và không thành tựu Thánh giới, Thánh định, 
Thánh tuệ và Thánh giải thoát. Câu kinh này là tiếng rỗng 
của ngưu vương, là tiếng rống con sư tử, là hồi Thánh 
chuông mà bậc Chánh Đăng Chánh Giác đã đánh lên để 
thức tỉnh chúng sanh trước vị trí tối thượng và lợi ích tối 
thượng của Giới Định Tuệ trong sự tu tập đi đến sự giải 
thoát sanh tử. Câu kinh này đã làm sáng tỏ và xác định rõ 
tầm quan trọng tuyệt đối của Giới Định Tuệ trong đạo Phật. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 134 


Lại nữa, trong kinh Sa-Môn (7ãng L, 415), Đức Phật đã 
thốt lên những lời sắm sét như sau: 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng đàn 
bò nghĩ rằng: “Ta cũng là con bò, ta cũng là con bò”, 
nhưng nó không có màu sắc giống như con bò. Nó không 
có tiếng giống như con bò. Nó không có chân giống như 
con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng: “Ta 
cũng là con bò, ta cũng là con bỏ `. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo sau lưng 
chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng 
là Tỷ-kheo ”. Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng 
thượng giới học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước 
muốn thọ trì tăng thượng tâm học như các Tỷ-kheo khác. 
Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như 
các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng 
chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: “Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng 
là 1ỷ-kheo ”. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: “Sắc 
bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới 
học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng 
thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn chung ta để thọ 
trì tăng thượng tuệ học ”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Thấy cân phải học tập. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 135 


Như vậy, thông qua các bài kinh trên chúng ta thấy rõ vị trí 
và tầm quan trọng tuyệt đối của Giới Định Tuệ trong đạo 
Phật. Ngay chính với Đức Phật, Ngài đã tuyên bố: DoNgài 
không giác ngộ, không phát giác phát hiện ra Thánh giới, 
Thánh định, Thánh tuệ, Thánh giải thoát mà Ngài đãphải 
chịu sự trầm luân sanh tử trong một thời gian dài vừaqua. 
Và khi Ngài đã phát giác phát hiện bốn Thánh pháp cao 
thượng vi diệu này và Ngài đã tu tập thành tựu các Thánh 
pháp này thì Ngài đã được hoàn toàn giải thoát khỏisanh tử. 
Sau đó, Ngài đã trao truyền lại, chỉ dẫn lại cho chúng sanh, 
những aI đi theo tu học trong giáo pháp của Ngài nhưng 
không tu tập và thực hành Giới, Định, Tuệ màNgài đã 
hướng dẫn thì Ngài nói đó là người đã rời khỏi giáo pháp 
của Ngài. Đó là người đã không đi vào con đường của trí 
tuệ, giác ngộ và giải thoát. Ví như một con lừa đi theo sau 
lưng một đàn bò, dù nó tự nhận nó là con bò, nhưng trên 
thực tế thì nó vẫn chỉ là con lừa mà thôi. Đây là ví dụ cay 
đẳng mà Đức Phật đã dùng đề nói về những người đi theo 
giáo pháp của Ngài nhưng không tu tập, không thực hành 
theo đúng với giới hạnh, thiền định và trí tuệ mà Ngài đã 
hướng dẫn. 


Tóm lại, giới hạnh chân chánh, thiền định chân chánh và 
trí tuệ chân chánh như trên là con đường đưa đến chánh 
giác, là đạo lộ đưa đến chánh giác. Giới Định Tuệ là pháp 
có vai trò và vị trí tối thượng trong đạo lộ đưa đến sự chấm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 136 


dứt sanh tử. Giới Định Tuệ là pháp có tầm quan trọng tối 
thượng trong sự giải thoát khỏi phiền não và khổ đau của 
Đức Phật và của các chúng sanh. Giới Định Tuệ là những 
pháp hành chân chánh mà Đức Phật đã truyền đạt lại, đã 
chỉ dạy lại cho chúng sanh, đề chúng sanh có thể nương tựa 
theo đây mà tu tập và đi đến sự chấm dứt sanh tử. Người 
con Phật ngày nay cần đặc biệt suy ngẫm về vấn đètrên để 
xác định cho mình một đường lối tu tập chân chánh,không 
bị tiền mắt tật mang, dã tràng xe cát. 

3.0 Mục đích của Giới Định Tuệ 

Trong Phẩm Thứ Mười Bảy (Tăng I, 177), kinh Giới 
(Tương V, 268), kinh Pàtmokkha (7ơng V, 291), kinh 
Tuyết Sơn (Tương V, 99), Đức Phật đã nêu rõ mục đích và 
lợi ích của các học giới, các giới hạnh, đức hạnh mà Ngài 
đã thiết lập cho Tăng chúng là như sau: 

- Cực thiện cho Tăng chúng và an lạc cho Tăngchúng. 

- Chế ngự các người ác và lạc thú cho thuần tịnh Tỷ- 
Kheo. 

-.. Sự phòng hộ các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, 
các sợ hãi, các pháp bắt thiện ngay trong hiện tại và 
sự ngăn chặn các lậu hoặc, các oán thù, các tội phạm, 
các sợ hãi, các pháp bất thiện trong tương lai. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 137 


Lòng từ mân đôi với các gia chủ và đoạn tuyệt các 
thành phân ác dục. 


Đem lại tín tâm cho kẻ bất tín và làm tăng trưởng 
những kẻ có tín tâm. 

Cho diệu pháp được an trú và để hộ trì giới luật. 
Lẫy giới làm nên tảng, an trú trên giới để tu tập Bốn 
Niệm Xứ. 

Lẫy giới làm nên tảng, an trú trên giới để tu tập Bảy 
Giác Chi. 


Lại nữa, trong kinh Trạm Xe (Trung IL, bài 24), Tôn giả 
Punna Mantaniputta và Tôn giả Sãriputta đã giải thích sáng 
tỏ mục đích của Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn: 


Giới thanh tịnh có mục đích tâm thanh tịnh. Tức là, 
khi một người có giới hạnh trong sạch thì tâm sẽ 
được bình yên, an ổn, không lo sợ, không hối hận, 
không dao động, không bất an, tâm được an tịnh, 
tâm được định tĩnh, đó là ý nghĩa câu: Giới thanh 
tịnh có mục đích làm cho tâm thanh tịnh. 

Tâm thanh tịnh có mục đích kiến thanh tịnh. Tức là, 
khi tâm được thanh tịnh, tâm được bình yên, định 
tĩnh thì cái nhìn, cái thấy về tự thân và xung quanh 
được trong sáng, rõ ràng, đó là ý nghĩa của câu: Tâm 
thanh tịnh có mục đích kiến thanh tịnh. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 138 


-_ Kiến thanh tịnh có mục đích đoạn nghỉ thanh tịnh. 
Tức là, khi cái nhìn cái thấy về tự thân và xung 
quanh được trong sáng rõ ràng thì nghi ngờ, nghi 
hoặc được đoạn trừ, tâm không còn nghi ngờ, nghĩ 
hoặc. Đó là ý nghĩa của câu: Kiến thanh tịnh có mục 
đích đoạn nghi thanh tịnh. 

- Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh. Nghĩa là, khi tâm không còn nghi 
ngờ, nghi hoặc về những gì đang diễn ra trong tự 
thân và thế giới thì cái nhìn cái thấy về đúng sai, cái 
nhìn cái thấy về chánh đạo, tà đạo được trong sáng, 
rõ ràng, minh bạch, không còn mập mờ giữa đen và 
trăng, không còn mập mờ giữa đạo và phi đạo, chánh 
đạo và tà đạo. Đó là ý nghĩa của câu: Đoạn nghi 
thanh tịnh chỉ có mục đích đạo phi đạo tr1 kiến thanh 
tịnh. 

- _ Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh có mục đích đạo tri 
kiến thanh tịnh. Tức là khi cái nhìn, cái thấy về 
chánh đạo, tà đạo hay đạo phi đạo đã được rõ ràng, 
trong sạch, phân minh thì sự thấy biết về đường lối 
tu tập chân chánh mà mình cần tu tập được xác định 
rõ ràng. Đó là ý nghĩa câu: Đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh có mục đích đạo tri kiến thanh tịnh. 

- Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích tri kiến 
thanh tịnh. Tức là, khi đường lối tu tập chân chánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 139 


đã được thấy biết rõ ràng, phân minh thì cái nhìn cái 
thấy sẽ đi đến trong sạch, thanh tịnh, chân thật, đúng 
pháp. Đó là ý nghĩa của câu: Đạo tri kiến thanh tịnh 
chỉ có mục đích tri kiến thanh tịnh 

- _ Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích vô thủ trước Bát- 
niết-bàn. Tức là, khi cái nhìn cái thấy được trong 
sạch, thanh tịnh, chân thật, đúng sự thật về thân tâm 
Ngũ uẫn do duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã này 
thì tâm sẽ đi đến sự buông bỏ Ngũ uẫn một cách 
hoàn toàn, tâm không còn bắt cứ mọi hình thức chấp 
thủ, dính mắc vi tế nào trước trạng thái tịch tịnh, 
văng lặng, không dao động của nội tâm. Đó là ý 
nghĩa của câu: Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích 
vô thủ trước Bát-niễt-bàn. 


Trên đây là đường đi, là đạo lộ, là hành trình đi đến Niết- 
bàn, hành trình đi đến giải thoát sanh tử của giới hạnh, thiền 
định, và trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Đường lối tu 
tập, đạo lộ tu tập đưa đến giải thoát sanh tử đã được Đức 
Phật chỉ dẫn, trình bày, phân minh, hiển thị, hiển lộ, khai 
thị, khai minh, thuyết giảng một cách rất trong sáng, rất 
chân chánh, rất rõ ràng, không một chút nào mờ ám, tàvạy, 
không rõ ràng, không trong sáng trong đạo lộ này. Còngì 
nữa mà hành giả chưa chịu bắt tay vào tu tập và thực hành 
ngay một đạo lộ tu học chân chánh như thế này? Còngì nữa 
mà hành giả lại phân vân, chần chờ, do dự và tiếp 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 140 


tục lang thang trong những ngã rẽ tăm tối của vô minh, hôn 
mê và si ám? Còn gì nữa mà không chịu dẫn thân trước 
một đường lối tu rõ ràng, phân minh, trong sáng, rực sáng 
và chói sáng, đầy ánh năng mặt trời mà bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác đã khai mở và mời gọi bạn hãy dẫn thân, hãy 
thực hành và hãy thực chứng? Còn gì nữa, còn chờ đợi gì 
nữa, còn chần chờ gì nữa, còn mong mỏi gì nữa hỡi những 
hành giả, hỡi những người con chân chánh của Đức Phật? 
3.10 Tam Pháp Ấn trong đạo Phật 

Trong Kinh Con Ngựa Thuần Thục (7ăng I, 443), Đức 
Phật đã ví dụ “Giới hạnh ví như là Sắc đẹp của một người 
tu”. Khi người tu khoác lên mình chiếc áo của giới đức; 
trang sức, trang điểm cho mình những vật liệu băng giới 
hạnh; lây sự thành tựu đức hạnh, viên mãn trong đức hạnh 
làm sắc đẹp cho mình thì đó gọi là một người tu đẹp, hay 
một người tu có sắc đẹp. 


- Giới hạnh là nét đẹp bên ngoài, là sắc đẹp bên ngoài 
của người tu. 

-_ Thiền định là nét đẹp bên trong của người tu. Khi 
người tu với một nội tâm có thiền định, có sự định 
tĩnh, có sự bình tĩnh, có sự thanh tịnh, lắng dịu, dễ 
chịu, ngọt ngảo và sâu lắng trong nội tâm thì đó gọi 
là một người tu có nét đẹp ở bên trong. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 141 


- . Nhưng nét đẹp tỏa sáng cả trong lẫn ngoài của người 
tu chính là một trí tuệ bừng sáng, rực sáng và chói 
sáng khắp thân tâm và cuộc sông này. Trí về tự thân, 
trí về cuộc sống hay Bốn Thánh Trí về Ngũ uân được 
tỏa sáng, chói sáng và rực sáng trong tâm của người 
tu. Đó gọi là người tu có vẻ đẹp tỏa sáng cả trong lẫn 
ngoài. 

Nếu chỉ có giới hạnh nhưng không có thiền định, không 
thành tựu Thánh trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy thì sự tu 
hành này không viên mãn, không đẹp hoàn hảo, không đẹp 
trọn vẹn. Trong kinh Người Có Lòng Tin (Tăng IV, 246), 
Đức Phật đã nói như sau: “f7 7j-kheo có giới, có lòng tín, 
nhưng không có nghe nhiễu (văn không đây đủ, tuệ không 
thành tựu), không có tu tập Bồn thiên, không diệt tận các 
lậu hoặc rác bẩn trong nội tâm thì vị ấy không được viên 
mãn về các chỉ phân này ”. 

Người tu là người đang làm đẹp thân tâm của mình, đang 
làm cho thân tâm mình đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài 
vào trong, đẹp trong từng oai nghi, đẹp trong từng cử chỉ, 
đẹp trong cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ, lời nói, hành động, 
sự nuôi mạng, sự siêng năng, sự quán niệm và sự định tâm. 
Một người tu đẹp hoàn hảo là một người thành tựu viên mãn 
tám cái đẹp này trong đời sống của mình. 


Tóm lại: 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 142 


- _ Giới hạnh, thiền định và trí tuệ là ba nét đẹp mỹ diệu, 
vi diệu, thù diệu và tuyệt diệu của một người tu. 

-_ Giới hạnh, thiền định và trí tuệ là ba nét đẹp thanh 
tao, thanh cao, thanh thoát và cao quý của một người 
tu. 

- Giới hạnh, thiền định và trí tuệ là pháp đề phân biệt 
kẻ phàm phu và Thánh đệ tử của Đức Như Lai. 

-_ Giới hạnh, thiền định và trí tuệ chính là Tam pháp 
ân, chính là đấu ấn mà Đức Phật đã đề lại cho đời để 
đời xác định tánh thật hư trong những gì đang được 
gọi là Phật pháp, là Chánh pháp trong đạo Phật ngày 
nay. 


Do đó, người con Phật chân chánh cần phải tìm hiểu một 
cách nghiêm túc, thận trọng, cần trọng nắm biết rõ thế nào 
là giới hạnh, thế nào là thiền định, thế nào là trí tuệ mà Đức 
Phật đã chỉ dạy đề tự thân không bị lầm đường, lạc lối trong 
một đạo Phật phát triển tràn lan như ngày nay. Dù một pháp 
hành nào, một giáo pháp nào tự xưng là pháp hành, là giáo 
pháp của Đức Phật, nhưng lại không trình bày, không 
thuyết giảng, không khai thị, không hướng dẫn một đạo lộ 
tu tập theo Giới Định Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dẫn thì đó 
không phải là giáo pháp thật sự của Đức Phật, đó không 
phải là pháp hành mà Đức Phật đã thật sự hướng dẫn. Dù 
một hành giả nào đi vào trong giáo pháp của Đức Phật, tự 
nhận mình là con của Đức Phật, tự nhận mình đang tu tập 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 143 


theo đạo Phật, nhưng lại không thực hành Giới Định Tuệ 
mà Đức Phật đã chỉ dạy thì Đức Phật vẫn không công nhận 
đó là đệ tử của Ngài. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong 
các kinh như: Kinh Sa-môn (7ãng I, 415), Kinh Sona 
(Tương LH, 97), Kinh Sa-môn Bà-la-môn (Tương V, 322), 
Kính Sa-môn Bà-la-môn (7ương LH, 33), Kinh Sa-môn Bà- 
la-môn (7ơng V, 326), Kinh Đại Bát Niết-bàn (7¡ rưởng L 
bài 16)... 

Những bài kinh này và còn nhiều bài kinh nữa trong bộ 
Nikãya đã nêu rõ những ý nghĩa trên. Và tất cả những bải 
kinh này chính là những dấu ấn mà Đức Phật đã đề lại cho 
chúng sanh, đề những ai muốn đi vào trong đạo Phật, muốn 
tìm hiểu và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, những vị 
ấy có thê nương theo những dấu ấn này để tìm ra được 
manh mối giáo pháp của Đức Phật. Khi nương theo ba pháp 
ân này, sau khi Đức Phật nhập diệt, người học đạo sẽcó thê 
xác định, nhận định, kiểm định đâu thật sự là giáo pháp của 
Đức Phật, đâu thật sự là lời dạy của Đức Phật, đâu thật sự 
là đường lối tu tập. là đạo lộ tu tập, là pháp hànhcần tu tập 
mà Đức Phật đã hướng dẫn cho các vị Thánh đệtử chân 
chánh của Ngài. Tóm lại, Thánh giới, Thánh định và Thánh 
trí tuệ chính là dấu ấn mà Đức Phật đã đề lại để xác chứng 
đó là pháp hành, là đạo lộ tu hành, là đường lốitu hành mà 
Đức Phật đã trao truyền lại cho cuộc đời này. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 144 


Vì vậy, Thánh Giới, Thánh Định, Thánh Trí Tuệ chính là 
Tam Pháp Ân trong đạo Phật. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 145 


4 GIẢI THÍCH MỘT SÓ TỪ HÁN VIỆT 


4.1 Dục thủ, Kiến thủ, Giới cấm thủ, Ngã luận thủ 


-_ Dục thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự muốn nắm 
giữ những dục lạc, muốn nắm giữ những cảm giác 
khoan khoái thích thú ham muốn đối với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc. Đó gọi là dục thủ. 

-_ Kiến thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự nắm giữ 
những hiểu biết, những kiến thức, những tri kiến vầy 
khác trong vô minh và tham ái. Đó gọi là kiến thủ. 

-_ Giới cấm thủ là sự chấp trước, sự dính mắc, sự nắm 
giữ, sự tuân thủ những giới luật vầy khác nhưng trong 
vô minh và chấp thủ. Giữ giới vì sợ hãi, vì sợ bị ai trừng 
phạt. Giữ giới trong mê tín, tà tín, dị đoan, ai bảo sao 
làm vậy, vô trí trong việc làm của mình, không biết rõ 
nhân quả trong giới luật mà mình đang gìn giữ, thực 
hành theo lòng tin, không có chánh kiến, không có trí 
tuệ, mù mờ trong việc giữ giới của mình. Sự giữ giới 
như vậy được gọi là giới cắm thủ. 

- Ngã luận thủ là sự bảo thủ, sự cô chấp, sự năm giữ 
những quan niệm mình là vây, là khác trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai, không thấy biết rõ những quan niệm 
về cái ta, cái tôi chỉ là những hình thức, những chấp 
trước về sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà thôi. Do ái đối 
với Ngũ uân sanh khởi nên bốn sự chấp thủ này sanh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 146 


khởi. Khi ái đối với Ngũ uẫn được đoạn diệt thì bốn sự 
chấp thủ, bốn sự năm giữ đối với Ngũ uẫn được đoạn 
diệt, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ 
được đoạn diệt. 

4.2 — Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu 

-_ Dục hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của Dục giới. Dục 
giới là cảnh giới, là thế giới của những Ngũ uần với sự 
có mặt, sự hiện hữu trong cùng một hình thức với thân 
đo dục tạo, như loài người, loài súc vật, một số loài chư 
Thiên. 

-_ Sắc hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của Sắc giới. Ví như 
khi nằm mơ, hành giả thấy mình đi đây, đi đó, gặp người 
này, người khác. Trong giấc mơ đó hành giả thấymình 
và người khác cũng có thân, có tướng, có hình, nhưng 
thân tướng này không phải là thân tướng xác thỊt,mà là 
thân tướng với sắc tướng, sắc hình. Cũng vậy, Sắcgiới là 
cảnh giới, là thế giới của những Ngũ uẫn với sựcó mặt, 
với sự hiện hữu trong cùng một hình thức với thân có 
sắc tướng có sắc hình, nhưng không phải là những thân 
do dục tạo. Đó là đời sống của các Ngũ uântrong các cõi 
ma giới, ngạ quỷ giới, địa ngục giới và một số chư Thiên 
sắc giới như chư Thiên Tứ Đại ThiênVương, Tam Thập 
Tam Thiên, Dạ-ma Thiên, Đâu SuấtThiên, Hóa Lạc 
Thiên, Tha hóa Tự Tại Thiên... Sự hiện 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 147 


hữu của các Ngũ uẫn trong cùng một hình thức sắc thân 
như vậy gọi là sắc hữu hay sắc giới. 

- _ Vô sắc hữu là sự có mặt, sự hiện hữu của Vô sắc ĐIỚI. 
Vô sắc giới là cảnh giới, là cõi giới, là thế giới của 
những Ngũ uân với sự có mặt, với sự hiện hữu trong 
cùng một hình thức là không có thân do dục tạo, không 
có thân bằng hình sắc, và những Ngũ uân nảy hiện hữu 
trong hình thức thọ tưởng hành thức vô biên, hoặc thọ 
tưởng hành thức rộng lớn như hư không, hoặc thọ tưởng 
hành thức với những chiều hướng trống không, rỗng 
không, như chư Thiên Không vô biên xứ Thiên, Thức 
vô biên xứ Thiên, Vô sở hữu xứ Thiên, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ Thiên. Sự hiện hữu của các Ngũ uân trong 
cùng một hình thức vô biên, rộng lớn, trống không như 
vậy được gọi là Vô sắc hữu, hay Vô sắc giới. 


4.3 Noãn sanh, Thai sanh, Thấp sanh, hóa sanh 


- Noãn sanh: là những Ngũ uẫn được sanh ra trong 
những vỏ trứng, như các loài gà, vịt, chim, một số loài 
bỏ sát... 

-_ Thai sanh: là những Ngũ uân được sanh ra từ những 
bào thai như loài người và một số loài vật như trâu, bò, 
heo, chó... 

- _ Thấp sanh: là những Ngũ uân được sanh ra từ trong sự 
âm thấp, đen tối, hôi thối như những loài sanh từ thịt 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 148 


thối, cá thối, xác chết thối, phân thối như con dòi, loài 
bọ ăn phân... 

- Hóa sanh: là những Ngũ uẫn được sanh ra với thân do 
duyên phước hoặc nghiệp lực thúc đây hóa hiện đến nơi 
tương ứng với những hành nghiệp đã tạo, như một số 
chúng sanh trong địa ngục, ma giới, thiên g1ới... 


44 — Lậu hoặc 


Lậu hoặc: Lậu là rò rỉ, rỉ chảy, rỉ ra, âm thầm ngắm vào, 
âm thầm tiết ra. Hoặc là mê hoặc, mê mờ, mê muội. Lậu 
hoặc là những sự âm thầm rò rỉ, âm thầm ngắm vào và âm 
thầm rỉ ra trong tâm mà tâm không thấy không biết, tâm 
hôn mê, mê mờ, bị mê hoặc trong những hoạt động này. Ví 
như dục, ái, tham, sân, sĩ đối với Ngũ uân đã âm thầm ngắm 
vào trong nội tâm mà tâm không thấy không biết, rồi những 
cầu uế này lại âm thầm biểu lộ ra ngoài mà tâm vẫn không 
thấy không biết. Sự lén lút, ngẫm ngầm ăn sâu vào trong 
nội tâm và rò rỉ tươm ra bên ngoài như vậy gọi là lậu hoặc. 
Sự không nhìn thấy những hoạt động này đang diễn ra 
trong thân tâm, đây gọi là vô minh. Có ba lậu hoặc, hay có 
ba sự rò rỉ, ba sự âm thầm ngắm vào và âm thầm rỉ ra, tưrơm 
rỉ ra đang hoạt động vào ra trong thân tâm này, đó là dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 

- Dục lậu: sự rò rỉ, sự ngắm ngầm hoạt động của các cảm 

giác thúc giục, đòi hỏi, thèm muốn trong nội tâm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 149 


-_ Hữu lậu: sự rò rỉ, sự ngắm ngầm hoạt động sanh diệt 
liên tục, hiện hữu liên tục của những sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. 

-- Vô minh lậu: sự rò rỉ, sự ngắm ngầm hoạt động của 
những trạng thái sĩ ám, không trong sáng, không sáng 
tỏ trong nội tâm. 

Vì đây là ba sự rò rỉ trong tâm, ba sự ngẫm ngầm hoạt động 
trong nội tâm và tâm không thấy biết rõ về chúng. Chúng 
hoạt động lén lút trong tâm, chúng qua mặt tâm, chúng âm 
thầm dẫn tâm đi vào trong các bảo thai, làm cho tâm phải 
chịu cảnh triền miên trong khổ, triền miên trong trầm luân 
sanh tử. 
Chỉ đến khi nào tâm nhìn thấy rõ được ba lậu hoặc này và 
tu tập sự đảo thải, sự diệt tận ba lậu hoặc này khỏi nội tâm 
thì khi đó tâm không còn phải đi vào trong các bảo thai, 
không phải tiếp tục chịu đựng những nỗi khổ triền miên 
trong trầm luân sanh tử và trong nước mắt. Và con đường 
tu tập, đạo lộ tu tập đề nhìn thấy rõ ba lậu hoặc và diệt tận 
được ba lậu hoặc này chính là phương pháp Tám đúng, tức 
là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, 
siêng đúng, quán đúng và định đúng. 


4.5 Võ minh 


Vô là không, minh là trong sáng, sáng suốt. Vô minh là sự 
không trong sáng, không sáng tỏ. Tâm bị vô minh che đậy 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 150 


tức là tâm bị vẫn đục, tâm không nhìn rõ những lậu hoặc, 
cầu uề trong nội tâm, tâm không nhìn thấy rõ dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. 

Trong Nikaya, định nghĩa về vô minh đã được Đức Phật 
nói như sau: 


Kinh Vô Minh (7ương LIL, 289) 


“Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thể Tôn: 


-_ “Vô minh, vô minh”, bạch Thê Tôn, như vậy được nói 
đến. Bạch Thể Tôn, thê nảo là vô mình? Cho đên như thê 
nào, một người là vô mình ? 


-- Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ 
sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, 
không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết 
rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết rõ các hành... 
không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết 
rõ thức đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức 
đoạn diệt. 


Này Tỷ-kheo, đây goi là vô mình. Và cho đến như vậy, một 
người là võ mình `”. 


Kinh Vô Minh (Tương V, 622) 


“Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 151 


- “fô minh, vô minh”, bạch Thể Tôn, được nói đến như 
vậy. Bạch Ti hé Tôn, thế nào là vô mình? Và cho đến như 
thế nào là đi đến vô mình (avijjàgato)? 


- Này Tỷ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết 
Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Đường 
đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho 
đến như vậy là đi đến vô mỉnh. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
“Đây là Khổ”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây 
là Khổ tập ”, một cô găng cân phải làm để rõ biết: “Đây là 
Khổ diệt”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
Con Đường ưa đến Khổ diệt”. 

Như vậy, sự không thấy biết đầy đủ về Ngũ uần, hay sự 
không thấy biết rõ Bốn sự thật về khổ, đó gọi là vô minh. 
Nhưng không phải sau khi đọc hai bài kinh này, hoặc sau 
khi nghe giảng về hai bài kinh này thì hành giả đã hết vô 
minh. Vì rằng hành giả chỉ mới nghe kinh nói, sách nói, 
người giảng nói chứ hành giả vẫn chưa nhìn ra được sự vận 
hành, sự hoạt động, sự thúc giục, chi phối, ám ảnh, khống 
chế của Ngũ uân trong đời sống hàng ngày của mình. Hành 
giả vẫn chưa nhìn ra được trạng thái vô minh vẫn đục trong 
nội tâm, chưa nhìn ra được một cách liên tục và trọn vẹn 
tất cả những hành tướng của Ngũ uân trong tự thân, chưa 
tìm được mối dây liên kết trong hai bài kinh trên, tự thân 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 152 


chưa nhìn ra được manh mối của sanh tử và con đường đưa 

đến sự thoát ly sanh tử, chưa thấy được hành tướng của 

tham, sân, si, dục, ái, bản ngã đang thế nào trong Ngũ uân, 
chưa thấy được Bốn sự thật về khổ nằm trong Ngũ uần. 

Tóm lại, hai bài kinh trên đã định nghĩa về vô minh nhưng 

đây là lý thuyết trong kinh sách, trong lời Phật dạy. Bốn 

phận của hành giả là phải thực chứng lý thuyết này, phải 
nương theo lý thuyết này để thực thấy, thực biết, thực giác 
những sự thật đã được nói đến trong lý thuyết, trong kinh 
sách Phật dạy. Vì vậy, đừng lầm tưởng sự hiểu biết trên lý 
thuyết, trên sách vở là hành giả đã hết vô minh. Cho đến 
khi nào hành giả tự thân mình nhìn ra được Ngũ uẫn trong 
tự thân, nhìn ra Bốn sự thật về khổ trong tự thân, nhìn ra 
trạng thái vô minh và khát ái trong tự thân, nhìn ra pháp 

Tám chánh trong tự thân, khi ấy hành giả phá được lớp màn 

thứ nhất của vô minh, đó là lớp màn che mờ Ngũ uẫn. 

Nhưng đó chỉ mới là phá được lớp màn đầu tiên của vô 

minh, đã nhìn thấy Ngũ uân và lậu hoặc, nhưng sự vẫn đục 

trong nội tâm vẫn còn đó. 

- _ Trạng thái tâm không nhìn thấy rõ Ngũ uẫn, không nhìn 
thấy rõ bản chất của Ngũ uẫn, không nhìn thấy rõ những 
hành tướng của Ngũ uân, đó gọi là vô minh. 

¬_ SƯTÒTỈ, SỰ ngắm ngầm hoạt động của những trạng thái 
si ám, không trong sáng, không sáng tỏ trong nội tâm, 
đó gọi là vô minh lậu. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 153 


Khi tu tập chánh kiến, nhìn thấy rõ được Ngũ uẫn đó là 
hành giả đã phá được vô minh, phá được lớp màn đầu tiên 
của vô minh. Nhưng vô minh lậu vẫn còn, do đó mà bậc 
Bắt lai vẫn còn vô minh (trong năm thượng phần kiết sử). 
Vì vậy, đừng lầm tưởng là nhìn thấy rõ mọi hành tướng của 
Ngũ uấn là đã hết vô minh, hành giả cần tiếp tục tu tậpđể 
đào thải lậu hoặc trong nội tâm, thanh lọc sạch trạng thái 
vân đục trong nội tâm, làm cho tâm được trong sạch thanh 
tịnh hoàn toàn, thành tựu A-la-hán quả, khi ấy hànhgiả thật 
sự hết sạch vô minh. 


46 — Niết-bàn 
4.6.1 Niết-bàn là gì? 


Mục đích của đạo Phật là thể nhập vào Niết-bàn, là chứng 
đạt Niết-bàn. Chứng đạt Niết-bàn tức là chứng đạt trạng thái 
tâm thanh tịnh, tịch lặng. Niết-bàn có nghĩa là tịch lặng. Ví 
dụ, khi một người tu trong đạo Phật mạng chung thì người 
ta nói: “VỊ ấy đã viên tịch rồi”, tức là vị này đã mất rồi. 
Cũng vậy, tâm thanh tịnh, tịch lặng là tâm đã tịch, đã mất 
khả năng sanh khởi những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, 
vô minh, lậu hoặc và đã được sự lặng yên, thanh tịnh một 
cách hoàn toản. Mọi khả năng đưa đến sự dao động trong 
tâm, làm mất thanh tịnh trong tâm đã bị diệt mất, bị 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 154 


cắt đứt tận gốc rễ, và không thể sanh khởi trở lại trong 
tương lai. 

Tịch lặng ở đây có nghĩa là tất cả những pháp ác bắt thiện, 
những pháp dẫn dắt tâm đi trong sanh tử khổ đau đã bị tịch, 
đã bị diệt tận, bị diệt mất, chúng không còn có thể sanh 
khởi trở lại trong tương lai. 

- Những trạng thái tham muốn, thúc giục, đòi hỏi 
trong tâm đã được tịch lặng, được tan biến mất, tức 
là dục lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận một cách hoàn 
toàn. 

-_ Những trạng thái Ngũ uẫn dao động sanh diệt liên 
tục trong tâm đã được tịch lặng, được chấm dứt hoàn 
toàn, tức là hữu lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận một 
cách hoàn toàn. 

-_ Những trạng thái si ám, vần đục, không trong sáng, 
không sáng tỏ trong nội tâm được tịch lặng, được 
phá sạch, được tây sạch, được diệt tận hoàn toàn, tức 
là vô minh lậu đã bị diệt tận, bị đoạn tận hoàn toàn 
khỏi nội tâm. 

Tâm được thanh lọc sạch, được đảo thải sạch, được diệt tận 
hết tất cả những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tâm như 
vậy được gọi là tâm không còn bị sự khống chế, chi phối, 
dẫn dắt của dục, ái, tham, sân, si, bản ngã. Tâm như vậy 
được gọi là tâm không còn dục, không còn dao động, 
không còn bị vẫn đục. Tâm như vậy là tâm không còn phải 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 155 


chịu sự chìm nỗi trong biển sanh tử, không còn phải chịu 
những nỗi thống khổ trong phiền não và nước mắt. Tâm 
như vậy được gọi là tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm 
Niết-bàn. 

Kinh Nibbàna (7ơng IV, 403) 

(Trích đoạn) 


“Ngồi một bên, du sĩ Jambukhàdaka nói với Tôn giả 
SàrIDu1ta: 


- “Niẽt-bàn, Niêt-bàn ”, này Hiên giả Sàriputta, như vậy 
được nói đên. Này Hiên giả, thê nào là Niêt-bàn ? 


- Này Hiên giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ, 
đáy gọi là Niêt-bàn. 

Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đên 
chứng đặc Niêt-bàn? 


- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng 
đặc Niêt-bàn ây. 


Này Hiển giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến 
chứng đắc Niết-bàn ? 


- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám ngành 
đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh trí kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiển giả, đây 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 156 


là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đặc Niễt-bàn 


đự. 

- Này Hiển giả, hiển thiện là con đường, hiên thiện là đạo 
lộ đưa đến chứng đắc Niễt-bàn. Thật là vừa đủ, này Hiển 
giả, để không phóng dật ”. 

(Hết trích kinh) 


Kinh Một Tỷ-kheo Khác 2 (Tương V, 18) 

Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- “Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ”, bạch 
Thế Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với gì là nhiếp 
phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ? 

- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp 
phục sân, nhiếp phục sỉ, cũng được gọi là Đoạn tận các lậu 
hoặc. 

Khi được nói vậy, Tỷ-kheo ấy bạch Thể Tôn: 

- “Bắt tử, bất tử”, được gọi là như vậy. Thế nào là bất tử, 
bạch Thể Tôn? Thể nào là con đường đưa đến bất tử? 


- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tán sỉ, này Tỷ-kheo, 


được gọi là Bất tử. Con đường Thánh đạo Tám ngành này 
là Con đường đưa đến bất tử, tức là chánh tri kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 157 


Tóm lại, Tâm Niết-bàn là tâm đã tịch lặng tham sân si, đã 
đoạn tận tham sân s1. Tâm đã đoạn tận tham sân si tức là 
tâm đã diệt tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tâm đã 
diệt tận các lậu hoặc là tâm đã tịch khả năng sanh tử, đã 
chấm dứt khả năng sanh tử trở lại trong tương lai, đã chấm 
dứt sự chui vào trong những thân xác Ngũ uân duyên sanh, 
vô thường, tạm bợ, đễ vỡ, đễ tan hoại, nhiều khổ, nhiều bất 
an, rất mong manh và đầy sợ hãi. Tâm Niết-bàn là tâm đã 
tịch lặng, đã thanh tịnh, tâm đã được giải thoát hoàn toàn 
khỏi sanh tử, giải thoát hoàn toàn khỏi phiền não, khổ đau 
và nước mắt. Đó là ý nghĩa của danh từ Niết-bàn. 

Có hai loại Niết-bàn, Hữu Dư Y Niết-bàn và Vô Dư Y 
Niết-bàn. 


4.6.2 Hữu dư y Niết-bàn 


Hữu dư y Niết-bàn là trạng thái tâm chắc chắn sẽ đạt đến 
sự tịch lặng Niết-bàn, nhưng vì còn chút lậu hoặc tàn dư 
trong nội tâm nên tâm này sẽ còn sanh tử thêm vài lần nữa 
rồi mới đi đến sự tịch lặng, sự chấm dứt sanh tử một cách 
hoàn toàn. 

Các vị đạt Hữu dư y Niết-bàn, đó là các vị còn có dư tàn 
một vài sanh y, còn có sự sanh khởi ra một vải thân cuối 
cùng rồi mới đi đến sự chấm sứt sanh thân, chấm dứt sanh 
tử. Và đó là các vị trong hàng bốn đôi tám chúng, từ Dự 
lưu đến Bắt lai. Tùy theo sự tàn dư của các kiết sử và lậu 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 158 


hoặc trong nội tâm mà các vị này sẽ có những sanh y tàn 
dư sanh y (sanh ra thân) ở đời sau, tương ứng với sự tàn dư 
của các kiết sử, lậu hoặc trong các vỊ. 

Ví dụ như: Với vị Dự lưu thì tàn dư sanh y của vị này, đó 
chính là vị này còn phải sanh tử qua lại giữa chư Thiên và 
loài người bảy lần nữa (tối đa) rồi mới đạt sự chấm dứt 
sanh tử. Với bậc Nhất lai thì tàn dư sanh y của vị này là 
còn phải quay lại đời này một lần nữa rồi mới chấm dứt 
sanh tử. Với bậc Bắt lai thì tàn dư sanh y của vị này là còn 
phải sanh ở Tịnh Cư Thiên rồi mới chấm dứt sanh tử, mới 
thể nhập trạng thái tịch lặng, Niết-bàn. 

Đó gọi là hữu dư y Niết-bàn, tức là còn có một vài tàn dư 
về sanh V rồi mới thể nhập trạng thái tâm thanh tịnh, tịch 
lặng, Niết-bàn, chấm dứt sanh tử. 


4.6.3. Vô dư y Niết-bàn 


Đó là các bậc đã chứng quả A-la-hán. Các vị này khi thân 
hoại mạng chung thì sanh tử được dừng lại, được chấm dứt 
một cách hoàn toàn. Các Ngài không còn sanh y, không 
còn tàn dư sanh y nào nữa cả, không còn phải tiếp tục một 
đời sống vô thường và đau khổ nào khác nữa, không còn 
phải chịu đựng một lần sanh tử nào khác nữa. 

Trong kinh Nikaya, vấn đề hữu dư y Niết-bàn và vô dư y 
Niết-bàn đã được Đức Phật giảng dạy rất rõ ràng. Hành giả 
có thể tìm hiểu trong các kinh sau: Kinh Sanh Thú Của 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 159 


Loài người (7ãøng III, 371), Kính Tissa (7ang HH, 379), 
Kinh Không Có Dư Y (7ãng IV,103) 


4.6.4 Kinh Không Có Dư Y (7ăng IV,103) 


(Trích đoạn) 


“- Này Sàriputta, có chín hạng người này, khi chết có dự 
y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài 
bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi cối đữ, ác thu, đọa xư. 

Thể nào là chín? 


1. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người viên mãn trong các 
Giới, viên mãn trong Định, nhưng không viên mãn 
trong Tuệ. VỊ ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, 
là vị Trung gian Bát-niễt-bàn. Này Sàriputta, đây là 
hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát 
khỏi địa ngục... cối đữ, ác thu, đọa xứ. 


2. Lại nữa, này SàriputIa, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên 
mãm trong tuệ. VỊ ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiếy 
sử, là vị Tôn hại Bát-niễt-bàn... 

3... là vị Vô hành Bát-niết-bàn... 


4..... là vị Hữu hành Bát-niễt-bàn... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 160 


5..... là vị Thượng lưu, đi đến Sắc Cứu Cánh Thiên, này 
Sàriputta, đây là hạng người thứ năm, khi chết có dự y, 
được giải thoát khỏi địa ngục... cõi dữ, ác thu, đọa xứ. 


ó6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đáy có hạng người viên mãn 
trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãm trong tuệ. Ứ]Ị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, làm 
nhẹ bởi tham, sân, sỉ, là vị Nhất lai, còn đến thể giới 
này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này SàriDu1ia, 
đây là hạng người thứ sáu, khi chết có dư y, được giải 
thoát khỏi địa ngục... cõi dữ, ác thú, đọa xư. 


7. Lại nữa, này SàriputIa, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, không viên mãn trong định, không viên 
mãm trong tuệ. ỨỊ ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị 
Nhất chủng, còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa 
rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng người 
thứ bảy, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục... 
cối đữ, ác thu, đọa xư. 

6. Lại nữa, này Sàriputta, ở đáy có hạng người viên mãn 
trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. V† ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là 
vị Gia Gia, sau khi dong ruổi, sau khi luân chuyển hai 
hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputa, 
đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải 
thoát khỏi địa ngục... cối đữ, ác thú, đọa xư. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 1ó1 


9. Lại nữa, này SàriputIa, ở đây có hạng người viên mãn 
trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu 
vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là 
vị trở lui tối đa là bảy lân, sau khi dong ruổi, sau khi 
luân chuyển, tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài 
người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sàriputta, đây là hạng 
người thứ chín, khi chết có dự y, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi bàng sanh, được giải 
thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cối đữ, ác thú, 
dọa xư. 


Này SàripuHa, một số người du sĩ ngoại đạo là ngư sỉ, 
không thông mình, một số người sẽ biết: '“Có dự y là có dự 
y” hay một số người sẽ biết: “không có dự y là không dư 
b)AN: 

Này Sàriputta, chín hạng người này, khi chết có dự y, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng 
sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi 
cối đữ, ác thu, đọa xư. 

Nhưng này Sàriputta, cho đến nay, pháp môn này chưa 
được nói cho các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo-Hi, các nam Cư Sĩ, 
các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe pháp môn 
này, họ không đem lại phóng dát. Lại nữa, này Sàriputa, 
pháp môn này được Ta nói đến vì Ta được hỏi đến. 


(Hết trích kinh) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 162 


Thông qua bài kinh này, Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta 
biết răng có chín hạng người khi chết có dư y nhưng được 
giải thoát khỏi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ. Và chín hạng người đó chính là: 


- Bậc Trung gian Bát-niết-bàn 

- Bậc Tổn hại Bát-niết-bàn 

- Bậc Vô hành Bát-niết-bàn 

- . Bậc Hữu hành Bát-niết-bàn 

- - Bậc Thượng lưu Sắc Cứu Cánh Thiên 

-_ Bậc Nhất lai 

-_ Bậc Nhất chủng 

-_ Bậc Gia Gia 

- Bậc Dự lưu 
Như vậy, chín hạng người này được gọi là các bậc đã 
chứng nhập hữu dư y Niết-bàn, sự sanh tử còn lại của các 
vị là rất ít, tùy theo mức độ tàn dư kiết sử, tàn dư lậu hoặc 
của các vị. Và chắc chắn tất cả các vị này đều sẽ đi đến sự 
chấm dứt sanh tử, chấm dứt tất cả những phiền não, đau 
khô, lo sợ, bất an trong cuộc sống và thê nhập vào sự thanh 
tịnh, tịch lặng, bình yên, Niết-bàn. 


4.6.5 Kinh Tissa (7ăng LH, 379) 


1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thể Tôn trú ở Rajagaha 
(Vương Xá), tại núi Gijihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 163 


hai Thiên nhân sau khi đêm đã gân mãn, với dung sắc thù 
thắng chói sáng toàn vùng Ơijjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, một Thiên nhân, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này được giải thoát. 
Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải thoát, 
không có dự y. 


Các Thiên nhán ấy nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp nhán. 
Rồi các Thiên nhân ấy, sau khi được biết: “Bậc Đạo Sư đã 
chấp nhận ”, đảnh lễ Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, 
rồi biến mắt tại chỗ. 

Rồi Thể Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 


- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân... đi đến 
Ta... Sau khi nói như vậy, các Thiên nhân ấy đảnh lễ Ta, 
thân bên hữu hướng về Ta, rôi biến mất tại chỗ. 


2. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngôi không xa 


Thê Tôn bao nhiêu. Rôi Tôn giả Mahàmoggallàna suy nghĩ 
nhự sau: “Những Thiên nhân nào có trí như sau: “Có dự 


311219 


y là có dự y” hay “không có dư y là không có dư y 


Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Tissa mạng chung không bao 
lâu và được sanh lên một Phạm thiên giới. Tại đấy, họ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 164 


được biết vị ấy là Phạm thiên Tissa, có đại thân lực, có đại 
uy lực. 


Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna, như người lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duối ra; cũng vậy, 
biến mắt ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm thiên giới ấy. 
Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả Mahàmoggallàna từ xa đi 
đến, sau khi thấy, liễn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna: 


- Hiển giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền giả 
Moggallàna! Đã lâu, Hiên giả Moggallàna mới tạo cơ hội 
này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiển giả Moggallàna, đây 
là chỗ ngôi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, 
Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggallàna rồi 
ngôi xuống một bên. Tôn giả Mahàmoggallàna nói với 
Phạm thiên Tissa đang ngôi xuống một bên: 


- Những Thiên nhân nào có trí như sau: “Có dự y là có dự 
y” hay “không có dự y là không có dự y2 


- Thưa Hiển giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có trí như 
sau: “Có dự y là có dự y” hay “không có dư y là không có 


2 


dự y” 
- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng thiên 
đêu có trí như vậy: “Có dư y là có dự y” hay “không có dư 
y là không có dự y ”? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 165 


3. - Thưa Hiện giả, không phải tất cả chư Thiên ở Phạm 
chúng thiên đêu có trí như vậy: “Có dự y là có dự y” hay 
“không có dự y là không có dư y ””. 


Thưa Hiển giả Moggallàna, những Thiên nhân nào ở 
Phạm chúng thiên bằng lòng với tuổi thọ Phạm thiên, bằng 
lòng với dung sắc Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với 
danh tiếng Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, không 
nh thật rõ biết sự xuất ly cao hơn trạng thái ấy. Những vị 
ấy không có trí như sau: “Có dư y là có dự y” hay “không 
có dự y là không có dự y”. 


Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân nào ở 
Phạm chúng thiên, không bằng lòng với tuổi thọ Phạm 
thiên, không bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, với an 
lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, với uy quyên 
Phạm thiên, như thật rõ biết sự xuất cao hơn trạng thải 
ấy; những vị ấy có trí như sau: “Có dự y là có dự y” hay 
“không có dự y là không có dư y ””. 


4. Ở đây, thưa Hiển giả Moggallàna, Tỷ-kheo được giải 
thoát cả hai phân. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: 
“Tôn giả này được giải thoát cả hai phần”. Khi thân còn 
tôn tại, các Thiên nhân và loài người không thấy được vị 
ấy. Như vậy, thưa Hiển giả Moggallàna, các Thiên nhân 
ấy, có trí như sau: “không có dự y là không có dự y”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 166 


5. Nhưng ở đây, thưa Hiên giả Moggallàna, Tỷ-kheo được 
tuệ giải thoát, chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn 
giả này được tuệ giải thoát”. Khi thân còn tôn tại, các 
Thiên nhân và loài người thấy được vị ấy. Khi thân hoại, 
các Thiên nhân và loài người không thấy được vị ấy. Như 
vậy, thưa Hiện giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: “không có dư y là không có dư y ˆ” 


6ó. Nhưng ở đây, thưa Hiển giả Moggallàna, Tỷ-kheo thân 
chứng, chư Thiên ấy biết về vị ấy như sau: Tôn giả này là 
vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
tọa thích đảng, do thân cận các thiện bằng hữu, do chế ngự 
các căn, Vị ấy có thể ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cảnh 
Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì mục đch ấy chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như 
vậy, thưa Hiện giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: “Có dự y là có dự y”. 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiển giả Moggallàna, Tỷ-kheo kiễn 
chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên ấy biết về 
vị ấy như sau: “Tôn giả này là vị tùy pháp hành. Rất có thể 
Tôn giả này, do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thán 
cán các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, VỊ ấy có thể 
ngay trong hiện tại tự mình chứng ngô với thắng trí, chứng 
đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện 
nam tử vì nục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 167 


sống không gia đình ”. Như vậy, thưa Hiền giả Moggallàna, 
các Thiên nhân ấy có trí như sau: “Hay trong các vị có dự 
y, Vỷ ấy là vị có dự y ”. 

§$. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hỷ tín thọ lời nói của 
Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; cũng vậy, Tôn giả 
biến mắt ở Phạm thiên giới, hiện ra ở núi Gijjihakùta. Rồi 
Tôn giả, Mahàmoggallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmoggallàna, đem câu chuyện nói với 
Phạm thiên Tissa như thể nào, tưởng thuật hết tất cả cho 
Thế Tôn nghe. 

- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không nói cho 
Thây về hạng người vô tướng trú thứ bảy. 

- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là thời 
để Thể Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. Sau khi nghe 
Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Moggallàna, hãy lắng nghe. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

9._- Ở đây, này Moggallàna, Tý-kheo không tác ý tất cả 
tướng, chưng đại vô tướng tâm định và an trú. Các Thiên 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 168 


nhân ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả này, do không tác 
ý tắt cả tướng, chứng đạt và an trú vô tướng tâm định. Rất 
có thể Tôn giả này do sử dụng các sàng tọa thích đáng, do 
thán cận các thiện bằng hữu, do chế ngự các căn, Vị ấy có 
thể ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ với thắng trí, 
chứng đạt và an trụ vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà 
các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình”. Như vậy, này Moggallàna, 
các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: “Có đựy là có dự y”. 


(Hết trích kinh) 


Thông qua bài kinh này, chúng ta được biết rằng: Chư 
Thiên ở Phạm chúng thiên có trí tuệ biết được vị nào là có 
dư y, hay không dư y. Nhưng không phải tất cả chư Thiên 
ở Phạm chúng thiên đều biết được như vậy. Những chư 
Thiên ở Phạm chúng thiên bằng lòng với tuôi thọ, dung sắc, 
an lạc, danh tiếng, uy quyền của Phạm thiên, không như 
thật biết rõ sự xuất ly cao thượng hơn trạng thái ấy, những 
vị ấy không có trí tuệ biết được vị nào có dư y và vị nào 
không có dư y. Những chư Thiên ở Phạm chúng thiên 
không bằng lòng với tuổi thọ, dung sắc, an lạc, danh tiếng, 
uy quyền của Phạm thiên, những vị ấy có trí tuệ biết được 
vị nào có dư y vả vị nào không có dư y. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 169 


- Không có dư y là các bậc: Bậc Giải thoát cả hai phần 
và bậc Tuệ giải thoát. 

- Có dư y là các bậc: Thân chứng, kiến chí, tín giải 
thoát, tùy pháp hành, vô tướng tâm định. Nhưng để 
xác định mức độ dư y của các vị này thì các vị phải 
tự xét mười kiết sử còn tàn dư như thế nào trong các 
vị, tức là xét khía cạnh thê nhập Dự lưu quả, Nhất 
lai quả, hay Bất lai quả của các vị. 


4.6.6 Kinh Sanh Thú Của Loài Người (7ăng HI, 371) 


- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về Bảy sanh thủ của loài 
người và Không chấp thủ Niết-bàn. Hãy lắng nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ nói: 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


e_ Này các Tỷ-kheo, thể nào là bảy sanh thủ của loài người 
? 


1). Ở đây, này các Tỷ-kheo, TỦ-kheo trong khi thực hành 
suy nghĩ như sau: “Nếu cải này không có, cải này có thể 


không phải của ta. Nếu cải này sẽ không có, cải này sẽ 
không phải của ta. Cái gì có, cải gì được thành, ta đêu từ 
bỏ”. Vị ấy có được xả. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 170 


-_ Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích 
tụ của hữu. 


-_ Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng 
tịch tịnh. VỊ ấy chưa chưng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con 
đường ấy. 


-_ VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. 


> :VJ ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham ty 
miễn. 

= ,II ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô mình ty 
miễn. 

-_ Vị ấy do diệt tận năm hạ phân kiết sử, chứng được 
Trung gian Niễt-bàn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 

cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 


«€ 


văng ra và trở thành nguội lạnh ”. 

2). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể 
không phải của ta... `... VỊ ấy do diệt tận năm hạ phần kiếy 
sử, chứng được Trung gian Niễt-bàn. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đáp đánh, một miếng vụn có thể văng 
ra, có thể bay lên và có thể trở thành nguội lạnh ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 171 


3). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cải này có thể 
không phải của ta... `... VỊ ấy do diệt tận năm hạ phần kiết 
sử, chứng được Trung gian Niễt-bàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 


văng ra, có thể bay lên, sau khi chưa chạm vào đất, có 
thể trở thành nguội lạnh ”. 

4). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cải này có thể 
không phải của ta... `... VỊ ấy do diệt tận năm hạ phần kiết 
sử, chứng được Tôn hại Bát-niễt-bàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 


văng ra, có thể bay lên, sau khi chạm vào đất, có thể trở 
thành nguội lạnh `. 

5). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cải này có thể 
không phải của ta... `... VỊ ấy do diệt tận năm hạ phần kiếy 
sử, chứng được Vô hành Niết-bàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cải bát bằng sắt được đối 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 


văng ra, có thê bay lên, có thê rơi xuống trên một động 
có nhỏ, hay trên một động củi nhỏ. Miệng vụn đy ở đáy 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 172 


sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau khi sanh ra ngọn lứa, 
sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ nhỏ ấy, 
hay đồng củi nhỏ ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có 
nhiên liệu `”. 

6). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cải này có thể 
không phải của ta... `... VỊ ấy do diệt tận năm hạ phần kiết 
sử, chứng được Hữu hành Bát-niễt-bàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miếng vụn có thể 
“văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đồng 
cỏ, hay trên một đồng củi rộng lớn. Miếng vụn ấy ở đấy 
sanh ra ngọn lửa, sanh ra khói. sau khi sanh ra ngọn lứa, 
sau khi sanh ra khói, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ hay đồng 
củi rộng lớn ấy, rồi trở thành nguội lạnh vì không có nhiên 
liệu ”. 

7). Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi thực hành, 
suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể 
không phải của ta. Nếu cải này sẽ không có, cải này sẽ 
không phải của ta. Cái gì có, cải gì được thành, ta đều từ 
bỏ”. Vị ấy có được xả. 


-_ Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích 
tụ của hữu. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 173 


-_ Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng 
tịch tịnh và vị ấy chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn 
con đường ấy. 

‡= -F7 ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. 

=: ki ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tày 
miền. 

Fr ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô mình tày 
miền. 

__ ƑJ ấy do diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được 
Thượng lưu, đi đến Sắc cứu cánh. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cái bát bằng sắt được đốt 
cháy cả ngày và được đập đánh, một miễng vụn có thể 
“văng ra, có thể bay lên, có thể rơi xuống trên một đồng 
có, hay trên một đồng Củi fO lớn. Miếng VỤ" ấy ở đấy sanh 
ra ngọn lửa, sanh ra khói. Sau Khi sanh ra ngọn lửa, sau 
khi sanh ra khỏi, nó đốt cháy tiêu hết đồng cỏ, hay đồng 
củi fo lớn ấy, thiêu cháy làm cây, thiêu cháy rừng rậâm. Sau 
khi thiêu cháy thảo nguyên, sau khi thiêu chảy rừng rậm, 
nó cháy lan đến đám ruộng xanh hay đến đám đất cao, hay 
đến hòn đá, hay đến dòng nước, hay đến đám đất khả ái, 
hay đến một phân đất nào rồi trở thành nguôi lạnh vì không 
có nhiên liệu ”. 


Này các Tỷ-kheo, đáy là bảy sanh thú của loài người. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 174 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Không chấp thủ Bát- 


Niễt-bàn ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo trong khi thực hành, suy 
nghĩ như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể không 
phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không phải 
của ta. Cải gì có, cái gì được thành, ta đếu từ bỏ”. Vị ấy 


có được xả. 


Vị ấy không tham đắm sanh hữu, không tham đắm tích 
tụ của hữu. 

Với chánh trí tuệ, vị ấy thấy có con đường vô thượng 
tịch tịnh và vị ấy chứng đắc trọn vẹn hoàn toàn con 
đường ấy. 

lấn ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. 

lấn ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. 
lấn ấy đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn vô mình tùy miên. 
Do diệt tận năm hạ phần kiẾt sử, vị ấy tự mình với thắng 
trí, ngay trong hiện tại, chứng nhập, chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Không chấp thủ Bát-niễt-bàn. 


Và này các Tỷ-kheo, đáy là Bảy sanh thủ của loài người 
và Không chấp thủ Bát-niễt-bàn. 


(Hết trích kinh) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 175 


Thông qua bài kinh này chúng ta lại được học hiểu thêm 
rằng: Trong Bất lai quả, Tùy theo mức độ tàn dư nhiều ít 
của năm thượng phân kiết sử (sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo 
cử, vô minh) mà hình thành bảy mức độ Bắt lai. 


- Trung gian Bát-niết-bàn bậc một 
- Trung gian Bát-niết-bàn bậc hai 
- Trung gian Bát-niết-bàn bậc ba 
- Tổn hại Bát-niết-bàn 

- _ Vô hành Bát-niễt-bàn 

-_ Hữu hành Bát-niết-bàn 

- Thượng lưu Sắc cứu cánh Thiên. 


Tóm lại, trong Bắt lai quả có bảy mức độ Bắt lai, hay bảy 
mức độ tàn dư của năm thượng phân kiết sử, do đó, có bảy 
hạng Bất lai, hay bảy bậc Bắt lai, hay bảy mức độ chứng 
Bắt lai quả. Và các vị chứng Bất lai này, sau khi thân hoại 
mạng chung tại đời này sẽ hóa sanh tại Cõi trời Thanh tịnh 
(hay còn gọi là Tịnh Cư Thiên). 

Có năm cõi trời Thanh tịnh: Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt 
Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thượng lưu 
Sắc Cứu Cánh Thiên. 


Tại các Cõi trời Thanh tịnh này, tất cả các vị được hóa sanh 
tại đây đều là những vị hết sạch tham dục và sân hận, diệt 
được ba sự trói buộc tâm dạng thấp đó là thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ, vì vậy, cõi trời này được gọi là Cõi trời 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 176 


Thanh tịnh, hay cõi trời của những vị đã trong sạch thân 
tâm, không còn dục sân tàn dư trong nội tâm. Các vị ở đây 
có hân giống nhau, tưởng giống nhau, thân của các vị đều 
không có khởi dục và khởi sân, tâm của các vị đều không 
có tư tưởng về dục và sân. Tất cả các vị đều hướng đến sự 
diệt tận những lậu hoặc tàn dư cuối cùng trong tâm. Nơi 
đây thật sự là một cảnh giới tối thượng, vi diệu, hiền thiện 
của chúng sanh với toàn những bậc hiền thiện, thanh tịnh, 
thanh lương. Nơi đây là cảnh giới tối cao của sanh tử và 
cũng là cảnh giới cuối cùng của sanh tử. Tắt cả các vị sanh 
tại đây, sau khi hết thọ mạng ở cõi thanh tịnh này, tâm thể 
nhập vào sự hoàn toản trong sạch, thanh tịnh, tịch lặng, 
Niết-bàn. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 177 


5 MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT TRONG NIKÄYA 
S1 Mục đích đạo Phật là gì? 
5.1.1 Kinh Với Mục Đích Gì (Tương V, 16) 


1) Nhân duyên ở Sàvafthi. 


2) Rồi rất nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 


3) Ngôi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


~- Ở đây, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo đến hỏi chúng 
cơn: “Này chư Hiền, vì mục đích øì, Phạm hạnh được sống 
dưới Sa-môn ŒGotama?” Được hỏi vậy, bạch Tì hé Tôn, 
chúng con trả lời các đu sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Này 
chư Hiển, với mục đích liễu tri đau khổ, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama”. Được hỏi như vậy và trả lời 
như vậy, bạch Thể Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với 
lời nói Thế Tôn, chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với 
điều không thật, chúng con trả lời đúng pháp và thuận 
pháp, và những ai là vị đông pháp, nói lời đúng pháp và 
thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích? 


4) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được hỏi như vậy và trả 
lời như vậy là các Ông trả lời đúng với lời của Ta, các Ông 
không xuyên tạc Ta với điều không thật, các Ông trả lời 
đúng pháp và thuận pháp, và những ai là vị đồng pháp, nói 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 178 


lời đúng pháp và thuận pháp, không có cơ hội để chỉ trích. 
Này các Tỷ-kheo, do mục đích liễu trì đau khổ mà Phạm 
hạnh được sống đưới Ta. 


Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các Ong: 
“Này Hiện giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đên 
liễu trì đau khó này? ” 


Được hỏi vậy, thời các Ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại 
đạo ấy như sau: “Này chư Hiển, có con đường, có đạo lộ 
đưa đến liễu trí đau khổ này ”. 

5) Này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thế nào là đạo 
lộ đưa đến liễu trì đau khổ? 

Đáy là con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh trì 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri sự đau khổ 
này. 

6) Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải trả 
lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy. 


5.1.2 Kinh Ly Tham (7ương V, 47) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 179 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các Ông 
như sau: “1 mục đích gì, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama?” 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ong cân phải trả lời 
các du sĩ ngoại đạo áy như sau: “Do mục đích đoạn tận 
tham, này chư Hiện, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn 
Gofama ”. 


4) Này các Tỷ-kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: “Có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư 
Niên, đưa đến đoạn tận tham? ” 


Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ong phải trả lời 
cho các đu sĩ ngoại đạo ây như sau: “Có con đường, có 
đạo lộ đưa đên đoạn tán tham `” 


5) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thế nào là 
đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? 


Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải trả lời như vậy cho các dụ sĩ ngoại đạo ấy. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 1850 


5.1.3 Kinh Kiết Sử (7 ương V, 48) (Samyojanam) 


TẾ, 


2)-- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các Ông 
như sau: “1 mục đích gì, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama?” 

Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Vì mục đích đoạn tận 
các kiết sử này chư Hiền, Phạm hạnh được sống dướiSa- 


1” 


môn Œotama... `” 


3) Này các Tỷ-kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: “Có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư 
Niên, đưa đến đoạn tận các KRiết sử? ” 


Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Qng phải trả lời 
cho các đu sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Có con đường, có 
đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiệt sử `. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thế nào là 
đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiết sử? 


Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, 
chánh tự duy, chảnh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 


Lẻ 


đáy là con đường, đáy là đạo lộ đưa đên đoạn tận các kiêết 
sử. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ong cán phải trả 
lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo âÿ. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 I8I 


Kinh Đoạn Tận Các Lậu Hoặc (7ơng V, 48) 
ƒ:} X4 


2) “... Vì nưục đích đoạn tận các lậu hoặc, này chư Hiên, 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn... 


.. Chính là Thánh đạo Tảm ngành này, tức là chánh trí 
kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận các lậu 
hoặc... ” 


Kinh Được Giải Thoát Nhờ Minh (Tương V, 49) 
đu 
2) “... Vì mục đích chứng ngô được quả giải thoát nhờ 


mình (VijjàvimuHti), này chư Hiển, Phạm hạnh được sống 
dưới Thế Tôn... 


.. Chính là Thánh đạo Tảm ngành này, tức là chánh trì 
kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường, đây là đạo lô đưa đến chứng ngô quả 
giải thoát nhờ mình... ` 

5.1.4 Kinh Không Chấp Thủ (Tương V, 49) 


 au, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 182 


2) Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các Ông 
như sau: “1 mục đích gì, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama?” 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại ấy như sau: “Vì mục đích hoàn toàn 
tịch tịnh, không có chấp thủ, này chư Hiền, Phạm hạnh 
được sống dưới Thế Tôn ”. 


3) Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: “Có con đường nào, này chư Hiên, có đạo 
lộ nào đưa đến hoàn toàn tịch tịnh không có chấp thủ 2 ” 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: “Có con đường, này 
ch Hiển, có đạo lộ đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có 
chấp thủ ”. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thế nào là 
đạo lộ đưa đến tịch tịnh hoàn toàn không có chấp thủ? 
Chính Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến... 
chánh định. 


Này các Tỷ-kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 
hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ. Được hỏi vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời cho các đu sĩ ngoại 
đạo ấy như vậy. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 183 


5.1.5 Kinh Sa-Môn Hạnh 1 (Tương V, 45) 


1-2) Tại Sàvafthi... 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về Sa-môn 
hạnh và quả Sa-môn hạnh. Hãy lắng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? Chính là 
Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh 
tán, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
Sa-môn hạnh. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là quả Sa-môn hạnh? Dự 


lưu quả, Nhất lai quả, Bất lại quả, A-la-hán quả. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là quả Sa-môn hạnh. 


5.1.6 Kinh Sa-Môn Hạnh 2 (Tương V, 45) 


1-2) Ở Sàvatthi... 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về Sa-môn 
hạnh và mục đích Sa-môn hạnh. Hãy lắng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh ? Chính là 
Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chảnh mạng, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
Sa-môn hạnh. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 1854 


5) Này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích Sa-môn hạnh? 
Này các Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tán 
sĩ, Đây gọi là mục đích Sa-môn hạnh (sàmannattho). 


5.1.7 Kinh Devadaha (Tương IH, 16) 


(Trích đoạn) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một thị trấn 
của dân chung Sakka tên là Devadaha. 

2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo du hành ở phía Tây, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Chúng con muốn xin Thể Tôn cho pháp chúng con đi đến 
quốc độ phương Tây. Chúng con muốn trú ở quốc độ 
phương Tây. 

- Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo đã xin phép Sàriputta 
chưa? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con chưa xin pháp Tôn giả 
SàrIputta. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 185 


- Này các Tỷ-kheo, vậy hãy xin phép Sàriputta. Sàripufta, 
này các Tỷ-kheo, là bậc Hiển trí, là người đỡ đâu các vị 
Tỷ-kheo đông Phạm hạnh. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. 


4) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputa đang ngồi dưới cây ba 
đậu (elagalà: cassia), không xa Thể Tôn bao nhiêu. 


5) Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài, rồi đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, 
các vị ấy nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rồi ngôi xuống một bên. 

6) Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 
SàrIDuita: 


- Chúng tôi muốn, thưa Hiên giả Sàriputa, đi đến quốc độ 
phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. 
Bác Đạo Sư đã cho phép chúng tồi. 

7) - Này các Hiển giả, có những người đặt câu hỏi với vị 
Tỷ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-để-ly 
hiển trí, các Bà-la-môn hiển trí, các Gia chủ hiển trí, các 
Sa-môn hiển trí. Này chư Hiển giả, các bậc hiển trí với óc 
a quán sát (sẽ hỏi): “Bác Đạo Sự của Tôn giả nói gì, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 186 


tuyên bô gì? Pháp có được chư Tôn giả khéo nghe, khéo 
năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí 
tuệ không?” Để khi trả lời, các Tôn giả có thể lặp lại các 
ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều 
không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với Chánh pháp, 
và không để một vị đồng pháp nào, nói lời đúng pháp, có 
thể có lý do để quở trách. 


8) - Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa Tôn giả, để nghe 
tận mặt Tôn giả Sàriputta nói về ý nghĩa của lời nói này! 
Lành thay, nếu được Tôn giả Sàriputta giải thích ý nghĩa 
của lời nói này! 

9) - Vậy này các Hiển giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý, tôi 
SẼ nói. 

- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputa. Tôn giả 
Sàripufta nói như sau: 

10) Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị 
Tỷ-kheo thường đi các quốc độ khác nhau: Các Sát-đế-ly 
hiển trí... các Sa-môn hiển trí. Này các Hiển giả, các bậc 
hiển trí với óc ưa quán sát (có thể hỏi): “Bậc Đạo Sư của 
Tôn giả nói gì, tuyên bố gì?”. Được hỏi vậy, này các Hiển 
giả, các Hiển giả phải trả lời: “Này các Hiển giả, bậc Đạo 
Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 187 


11) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người 
hỏi thêm câu hỏi như sau: Có những vị Sát-đề-ly hiển trí... 
có những Sa-môn hiên trí. Này chư Hiên giả, các bậc hiên 
trí với óc wa quản sát (có thể hỏi): “Đối với cái gì, bậc 
Đạo Sư của các Tôn giả nói đến sự điều phục dục và 
tham 2”. 

Được hỏi như vậy, này các Hiển giả, các Hiển giả phải trả 
lời như sau: “Đối với sắc, này các Hiển giả, bậc Đạo Sư 
chúng tôi nói về sự điễu phục dục và tham... đối với thọ... 
đối với tưởng... đối với các hành... đối với thức, bậc Đạo 
Sư chúng tôi nói về sự điều phục dục và tham `. 


12) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có người 
hỏi thêm như sau: Các Sát-đề-ly hiển trí... các Sa-môn hiên 
trí. Các vị hiên trí có óc quán sát, này các Hiên giả, (có thể 
hỏi): “Nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc Đạo Sư các Tôn 
giả nói đến sự điểu phục dục và tham đối với sắc... đối với 
thọ... đối với tưởng... đối với các hành, bậc Đạo Sư các 
Tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức? ”. 


Được hỏi như vậy, này các Hiển giả, các Ông cần phải trả 
lời như sau: “Này các Hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn 
ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khát, 
chưa viên ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến 
hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. Đối với 


thọ... đôi với tưởng... đổi với các hành... đôi với thức, ai 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 185 


chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa 
viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa viễn ly khát ái 
khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não. Này chư Hiển giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với 
sắc mà bậc Đạo Sư của chúng tôi nói lên sự điễu phục dục 
và tham ”. 


13) Được trả lời như vậy, này các Hiên giả, có thể có người 
hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-ly hiển trí... các Sa-môn hiển 
trí. Các vị hiển trí có óc quán sát, này các Hiên giả, (có thể 
hỏi): “Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... 
đối với tưởng... đối với các hành; bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điễu phục đục và tham đối với thức? ”. 

Được hỏi vậy, này các Hiển giả, các Hiển giả phải trả lời 
như sau: “Đối với sắc, này các Hiền giả, ai đã viễn ly tham, 
đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khát, đã viễn ly nhiệt 
tình, đã viễn ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ 
không khởi lên sâu, bi, khổ. ưu, não. Đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành... đối với thức, này các Hiển giả, 
ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly 
khát, đã viên ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi thức ấy 
biến hoại, đổi khác, sẽ không khỏi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Do thấy sự lợi ích này, này các Hiển giả, bậc Đạo Sư của 
chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc... 

đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành; bậc Đạo Sư 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 189 


của chúng tôi nói đên sự điểu phục dục và tham đổi với 
thức ”... 


(Hết trích kinh) 
5.1.8 Kinh Phạm Hạnh (Tăng I, 597) 


1. Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, không vì mục 
đích lừa dối quân chúng, không vì mục đích mơn trớn quân 
chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi 
lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ : “Mong quân chúng 
biết ta như vậy ”. 

Và này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống với mục 
đích được chế ngự, với mục đính đoạn tán, với mục đích ly 
tham, với mục đích đoạn diệt. 


2. Với mục đích chế ngự, 
Với mục đích đoạn tận, 
Là đời sống Phạm hạnh, 
Tránh xa lời nói suông, 
Thế Tôn đã tuyên bó, 

Đi đến nhập Niễt-bàn, 
Con đường này được đi, 


Bởi đại nhân, đại sĩ, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 190 


Ai dẫn bước thực hành, 
Đúng như lời Phát dạy, 
Sẽ chấm dứt khổ đau, 


Làm theo Đạo Sư dạy. 
5.1.9 Kinh Tôn Giả Mahàkotthita (7ăng IV, 108) 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputa, sau khi 
đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với 
Tôn giả SàriDU1tq: 

- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện 
tại, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương 
HẸP 7 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thể Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ trơng 
lai, mong răng nghiệp ấy, ta được cảm thọ trong hiện tại ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 191 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là 
lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ 
thọ ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. Thưa Hiển giả Sàriputa, 
có phải sống Phạm hạnh dưới Thể Tôn với hy vọng: “Phàm 
nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy 
ta được cảm giác là lạc thọ ”? 

- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiên giả Sàripua, 
có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm 
nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục, mong rằng nghiệp 
ấy ta cảm thọ là không thuần thục ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần 
thục ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
nhiễu, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 192 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, 
mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 


- Thưa Hiển giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ”? 

- Không phải vậy, thưa Hiên giả. 

2. Thưa Hiên giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: “Có phải 
sống Phạm hạnh dưới Thể Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp 
gì được cảm thọ hiện tại, mong răng nghiệp ấy, ta được 
cảm thọ trong tương lai?” Hiển giả trả lời: “không phải 
vậy, thưa Hiện giả”. 

Vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thể 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, 
mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại?” Hiển giả 
trả lời: “không phải vậy, thưa Hiên giả ”. 

Vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thể 
lôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 193 


thọ, mong răng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ”? 
Hiển giả trả lời: “không phải vậy, thưa Hiển giả ”. 

Vì sao khi được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thể 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ 
thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ?” 
Hiển giả trả lời: “không phải vậy, thưa Hiển giả ”. 

Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ thuần phục, 
mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là không thuần 
phục?” Hiển giả trả lời: “không phải vậy, thưa Hiên giả. 


Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ không thuần 
phục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là thuần phục?” 
Hiển giả trả lời: “không phải vậy, thưa Hiển giả ”. 

Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hụ vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiễu, 
mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít?” Hiển giả trả lời: 
“không phải vậy, thưa Hiển giả `. 


Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là Ít, mong 
rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiễu?” Hiền giả trả lời: 
“không phải vậy, thưa Hiển giả `. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 194 


Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng 
nghiệp ấy ta không được cảm thọ?” Hiển giả trả lời: 
“không phải vậy, thưa Hiển giả `. 


Vì sao được hỏi: “Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn 
với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong 
rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ? ” Hiển giả trả lời: “không 
phải vậy, thưa Hiên giả”. Vì mục đích gì sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn? 


3. - Thưa Hiên giả, với những gì không biết, không thấy, 
không đại, không chứng ngó, không hiện quản, Với mục 
đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngô, 
được hiện quán mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 

- Nhưng thưa Hiển giả, do không biết gì, không thấy gì, 
không đạt gì, không chưng ngộ gì, không hiện quán gì, với 
mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng 
ngộ, được hiện quản, mà Phạm hạnh được sống dưới Thể 
Tôn? 


- “Đây là Khổ”, này Hiển giả, là điều không được biết, 
không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện 
quán, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quản, mà Phạm hạnh được sống 
dưới Thế Tôn. 

“Đây là Khổ tập”... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 195 


“Đây là Khổ diệt”... 

“Đây là con Đường đưa đến khổ diệt”, này Hiển giả, là 
điều không được biết, không được thấy, không được đạt, 
không được chưng ngộ, không được hiện quản, với mục 
đích được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được 
hiện quản, mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


Thưa Hiển giả, đây là điều không được biết, không được 
thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quản, mà Phạm hạnh được sống 
dưới Thể Tôn. 


Š.1.10 Kinh Trạm Xe (Rathavivutasutta) (Trung L, bài 
24) 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana 
(Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ- 
kheo người địa phương, sau khi an cư mua mưa tại địa 
phương xong, liên đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Thể Tôn nói với các Tỷ-kheo 
đang ngôi một bên: 

— Này các Tỷ-kheo, ai ở tại địa phương được các Tỷ- 
kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tản thán như 
sau: “Tự mình thiểu đục và giảng về thiểu dục cho các Tỷ- 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 196 


kheo; tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các Tỷ-kheo; 
tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các Tỷ-kheo; tự 
mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các 
Tỷ-kheo; tự mình tỉnh cân, tỉnh tấn và giảng về tỉnh cân, 
tỉnh tấn cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu giới hạnh và 
giảng về thành tựu giới hạnh cho các Tỷ-kheo; tự mình 


thành tựu Thiên định và giảng về thành tựu Thiên định cho 
các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu 
trí tuệ cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu giải thoát và nói 
về thành tựu giải thoát cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu 
giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho 
các Tỷ-kheo; vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích 
lệ, vị làm cho phần khởi, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh 
hoan hỷ ”. 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Punna Mantaniputta là Tỷ- 
kheo địa phương được các Tỷ-kheo đồng phạm hạnh cùng 
một địa phương tản thản như sau: “Tự mình thiểu dục và 
nói về thiểu dục cho các T }-kheo... (như trên)... vị làm cho 
các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ ”. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn 
không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: “Hạnh phúc 
thay Tôn giả Punna Mantanipufta! Chơn hạnh phúc thay 
Tôn giả Punna Mantaniputta! Tôn giả đã được các vị đồng 
phạm hạnh có trí tàn thán từng điểm một trước mặt bậc 
Đạo Sư, và được bác Đạo Sư chấp nhận; có thể chúng ta 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 197 


sẽ gặp Tôn giả Punna Mantaniputa, tại một chỗ nào, trong 
một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn 
giả. 

Thể Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá) lâu cho đến khi 
vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi; Ngài tuần tự đi và đến 
Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapindika. lồn giả Punna Mantaniputta được 
nghe: “Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anathapindika”. Rôi Tôn giả Punna 
Mantaniputta thâu dọn lại sàng tọa, cầm y bát, khởi hành 
đi Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến SavaHthi, Jetavana, vườn 
ông Anathapindika, đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp 
cho Tôn giả Punna Mantaniputta đang ngôi một bên, khích 
lệ, làm cho hoan hýỷ. Tôn giả Punna Mantaniputta, sau khi 
được Thể Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khỏi, 
làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thể Tôn dạy, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài, từ tạ đi Andhavana để nghỉ trưa. 


Rồi một Tỷ-kheo khác đến chỗ Tôn giả Sariputta ở, 
sau khi đến, thưa với Tôn giả Sariputa: “Hiển giả 
Sariputta, Hiển giả luôn luôn tán dương Tỷ-kheo Punna 
Mantaniputta; vị này được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thể Tôn, thân 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 198 


bên hữu hướng về Ngài, từ tạ đi đến Andhavana để nghỉ 
trưa ”. Rồi Tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ, đi theo 
sau lưng Tôn giả Punna Mantaniputta, đầu hướng vêtrước 
mặt (để theo dõi). Rôi Tôn giả Punna Mantaniputaäi sâu 
vào rừng Andhavana, và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. 
Tôn giả Sariputa, sau khi đi sâu vào rừng Andhavana, 
ngôi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buồichiêu, Tôn 
giả Sariputta từ Thiên định độc cư đứng dậy, đến tại chỗ 
Tôn giả Punna Mantaniputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Punna Mantaniputta những lời chào đón, hỏi thăm, xã 
giao rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống mộtbên, Tôn giả 
Saripufta thưa với Tôn giả Punna MlantaniDpufta: 


— Hiển giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Tì hé Tôn ? 


— Thật như vậy, Hiển giả. 


— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? 


- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 


— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 199 


của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghỉ thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? 


— Không phải vậy, Hiên giả... 


— Hiên giả, vậy với mục đích gì, sông phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Tì hé Tôn ? 

- Hiển giả, với mục đích Vô thủ trưóc Bát-niễt-bàn, 
nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Tì hé Tôn. 

- Hiển giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niễi-bàn ? 


— Hiển giả, không phải vậy. 


TINH HOA NIKAYA -~ Tập 2 200 

- Hiển giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niễr-bàn ? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

— Hiển giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niễt-bàn ? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

- Hiển giả, có phải đoạn nghỉ thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niễt-bàn? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

- Hiển giả, có phải đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh là 
vô thủ trước Bái-niễt-bàn? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

- Hiên giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niễt-bàn? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

— Hiên giả, có phải trì kiến thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niễt-bàn ? 

— Hiển giả, không phải vậy. 

— Hiên giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô 
thủ trước Bảt-niễt-bàn? 


— Hiển giả, không phải vậy... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 201 


- Hiển giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được 
hiểu như thế nào? 

— Hiên giả, nếu Thể Tôn tuyên bồ giới thanh tịnh là 
vô thủ trước Báf-niễt-bàn thì Ngài cũng tuyên bồ vô thủ 
trước Bái-niễt-bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Bái- 
niễt-bàn. Hiên giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh... 
nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh... nếu Thế Tôn tuyên 
bố đoạn nghỉ thanh tịnh... nếu Thể Tôn tuyên bố đạo phi 
đạo tri kiến thanh tịnh... nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến 
thanh tịnh... Hiên giả, nếu Thể Tôn tuyên bồ tri kiến thanh 
tịnh là vô thủ trước Bát-niễt-bàn thì Ngài cũng tuyên bồ vô 
thủ trước Bát-niễt-bàn là đông đẳng với hữu thủ trước Bát- 
niễt-bàn. 

Hiển giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cải gì ngoài các 
pháp ấy là vô thủ trước Báf-niễt-bàn, thì kẻ phàm phu có 
thể Bát-niễt-bàn, vì này Hiện giả, phàm phu là ngoài các 
pháp ấy. Hiển giả, tôi sẽ cho Hiên giả một ví dụ, ở đây, một 
số kẻ có trí, nhờ vi dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. 

Hiển giả, như vua Pasenadi xứ Kosala trong khi ở tại 
Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy 
trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. 

Hiển giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala, từ cửa nội 
thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ 
trạm thứ nhất đến được trạm xe thứ hai. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 202 


Từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, nhờ 
trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba. 


Từ bỏ trạm xe thứ hai, leo lên trạm xe thứ ba, nhờ 
trạm xe thứ ba đến được trạm xe thứ tư. 


Từ bỏ trạm xe thứ ba leo lên trạm xe thứ tư, nhở trạm 
xe thứ tư, đến được trạm xe thứ năm. 


Từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, nhờ 
trạm xe thứ năm đên được trạm xe thứ sáu. 


Từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ 
trạm xe thứ su đên được trạm xe thứ bảy. 


Từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ 
trạm xe thứ bảy đến được Saketa, tại cửa nội thành. 

Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thân, 
các thân thích cùng huyết thông hỏi như sau: 

“—= Tâu Đại vương có phải với trạm xe này, Bệ hạ đi 
từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành?” 

Hiển giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như 
thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? 

Hiển giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như 
thế này mới trả lời đúng đắn: 

— Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn 
cấp khởi lên ở Saketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho ta, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 203 


giữa Savatthi và Saketa. Ta t cửa nội thành ra khỏi 


Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ 
nhất... trạm xe thứ hai... trạm xe thứ ba... trạm xe thứ tư... 
trạm xe thứ năm... trạm xe thư sáu... trạm xe thứ bảy... Ta 
đến được Saketa, tại cửa nội thành”. 


Hiên giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy 


mới trả lời một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này Hiên giả: 


Giới thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) tâm 
thanh tịnh; 

Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) kiến 
thanh tịnh; 

Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) đoan 
nghĩ thanh tịnh, 

Đoạn nghỉ thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) 
đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh; 

Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho 
được) đao tri kiến thanh tịnh; 

Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) 
trị kiến thanh tịnh; 

Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) vô 
thủ trước Bát-niễt-bàn, Này Hiển giả, sống phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ 


trước Bát-niêet-bàn. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 204 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Punna 
Mantaniputia: 


— Tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh biết 
Tôn giả như thể nào? 


— Hiển giả, tên tôi là Punna và các vị đồng phạm 
hạnh biết tôi là Mantaniputta. 


- Thật hy hữu thay, Hiển giả! Thật kỳ diệu thay, Hiên 
giả! Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một 
bởi một đệ tử nghe nhiễu, đã biết rõ giáo lý của bậc Đạo 
Sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Punna MantanipuHa. Thật 
hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh! Thật chơn 
hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm 
viếng, được thân cận Tôn giả Punna Mamtaniputtal Nếu 
các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả Punna Mantaniputta 
trên đầu với một cuộn vải làm khăn đề được thăm viễng, 
để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật 
là chơn hạnh phúc cho các Vị ấy! Thật hạnh phúc cho 
chúng tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm 
viếng, được thân cận Tôn giả Punna Mantaniputtal 


Khi được nói vậy, Tôn giả Punna Mantanipufta nói với Tôn 
giả Saripuita: 

— Tôn giả tên là gì, và các vị đông phạm hạnh biết 
Tôn giả như thế nào? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 205 


— Hiển giả, tôi tên là Upatissa, và các vị đồng phạm 
hạnh biết tôi là Sariputta. 


— Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang 
hàng với bậc Đạo Sư mà không được biết là Tôn giả 
Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn giả Saripuna, thì 
chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thay, 
Hiển giả! Thật kỳ diệu thay, Hiên giả! Những câu hỏi sâu 
kín đã được trả lời từng điểm một, bởi một đệ tử nghe nhiễu, 
đã biết rõ giáo lỷ của bậc Đạo Sư. Và vị đệ tử ấy là Tôn giả 
Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đông phạm hạnh! 
Thật chơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh... 
được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta!Nếu các 
vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả Saripuffa trên đầu với một 
cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thán cán, thì 
thát hạnh phúc cho các Vị ấy, thật chơn hạnh phúccho các 
vị ấy! Thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chơn hạnh phúc 
cho chúng tôi được thăm viễng, được thân cận Tôn giả 
Saripuia! 


Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng 
nhau tùy hỷ. 


5.1.11 Kinh Bất Tử (Tương V, 65) 


1) Nhân duyên ở Sàvafthi... 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 206 


2) Cũng như, này các Tỷ-kheo, đối với tất cả loại hữu tình 
không chân, hai chân, bốn chân, hay nhiễu chân, có sắc 
hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay không có 
tưởng và không không có tưởng, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, phàm có thiện pháp gì, tất cả đêu lấy không 
phóng dật làm căn bản, đêu lấy không phóng dật làm chỗ 
quy tụ. Không phóng dật được gọi là tối thượng đổi với tất 
cả pháp ấy. 

3) Với Tỷ-kheo không phóng dát, này các Tỷ-kheo, chờ đợi 
rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo tám 
ngành được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không phóng dậi, 
tụ tập Thánh đạo Tảm ngành và làm cho sung mãn Thánh 
đạo Tám ngành? 

4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh trì kiến, 
lấy bất tử làm chỗ hội nhập, lấy bắt tử làm mục đích, lấy 
bắt tử làm cứu cánh. Tỷ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập 
chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... 
tụ tập chánh tỉnh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh 
định, lấy bắt tử làm chỗ hội nhập, lấy bất tử làm mục đích, 
lấy bắt tử làm cứu cảnh. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 207 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phóng dát, 
tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh 
đạo Tám ngành. 


5.1.12 Kinh Các Vị A-La-Hán (7ơng IIL, 155) 


1-2) Nhân duyên ở Sàvafthi... 


3) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường. Cải gì vô thường là 
khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
thấy với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cát này không phải tự ngã của tôi ”. 
4-6)... thọ... tưởng... các hành là vô thưởng... 

7) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường. Củi gì vô thường 
là khổ. Cải gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như 
thật thấy với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, 
cải này không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của 
tôi ”. 

8) Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối 


với các hành. .. đối với thức. 

9) Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham, nên được giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải 
thoát”. VỊ ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 208 


những việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa ”. 

10) Này các Tỷ-kheo, cho đến hữu tình cư (Satfavasa), cho 
đến tột đảnh của hữu (Bhavaggam), những bậc ấy là tối 
thượng, những bậc ấy là tối thắng ở trong đời, tức là các 
bác A-la-hán. 


lÌ) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sự lại nói thêm: 


l1) An lạc, bậc La-hán, 
Họ không có khát ái, 
Ngã mạn khéo chặt đứt, 


Lưới s bị phá rách. 


2) Họ đạt được Bất động, 
Tâm viễn ly ô trược, 
Không nhiễm trước thể gian, 


Bác Phạm thiên vô lậu. 


3) Họ biến tri Năm uẩn. 
Do hành Bảy Chánh pháp. 
Bác Chán nhân tán thán, 


Con dịch tôn chư Phát. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


4) Đây đủ Bảy món báu, 
Ba học đều thành tựu, 
Bác đại hùng du hành, 


Đoạn tận mọi sợ hãi. 


5) Đây đi Mười uy lực, 
Bậc Long tượng Thiên định. 
Họ tối thắng ở đời, 


Khát ái được đoạn tán. 


6) Thành tựu Vô học trí, 

Thân này thân tối hậu, 

Cứu cảnh của Phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ ai. 

7) Đối các tưởng, không động, 
Giải thoát khỏi tái sanh, 

Đạt được điều phục địa, 


Họ chiến thắng ở đời. 


8) Thượng, hạ cùng tả, hữu. 


209 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 210 


Họ không có hỷ lạc, 
Họ rồng sư tử rồng, 


Phật vô thượng ở đời! 
Š.1.13 Giải mã các mục đích trên 


Trên đây, chúng tôi đã trích dẫn một số bài kinh nói về mục 
đích của sự tu học dưới sự chỉ dạy của Đức Phật. Còn một 
số bài kinh khác nữa liên hệ đến vấn đề này, nhưng nhìn 
chung thì ý nghĩa của những bài kinh đó không ra ngoài ý 
nghĩa các bài kinh trên. Vì vậy, chúng tôi không trích dẫn 
thêm. 
Như vậy, thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rằng 
mục đích của đạo Phật, mục đích của sự tu học dưới sự chỉ 
dẫn của Đức Phật chính là: 

-_ Liễu tri đau khổ (thấy biết tường tận về đau khổ), 

- Đoạn tận tham sân s1, 

-_ Đoạn tận các kiết sử, 

- Đoạn tận các lậu hoặc, 

- Được giải thoát nhờ minh, 

-_ Hoàn toàn tịch tịnh không có chấp thủ, 

- Điều phục dục và tham, 

- Chứng ngộ Bốn sự thật về Khổ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 211 


Vô thủ trước Bát-niết-bàn (hoàn toàn tịch tịnh không 
có chấp thủ, hay không chấp thủ trước sự tịch lặng 
hoàn toàn). 

Hội nhập vào bắt tử. 


Tóm lại, với các bài kinh trên chúng ta thây răng mục đích 
của đạo Phật được nói đên với nhiêu góc độ, nhiêu khía 


cạnh, nhiêu danh từ khác nhau. Vậy làm sao chúng ta có 
thê tìm được điêm chung, điêm kêt nôi giữa các vân đê 


này? 


Đê có thê đưa những vân đê trên vê chung một môi cho 
người tu đạo đê năm bắt, dê tu học, chúng ta cân rõ biệt 
như sau: 


Vì năm thủ uấn này là khổ nên liễu tri đau khổ tức 
là liễu tri năm thủ uấn. 

Đoạn tận tham sân si, chính là đoạn tận tham sân sĩ 
đối với Ngũ uân. 

Đoạn tận các kiết sử, chính là đoạn tận những trói 
buộc đối với Ngũ uẫn. 

Đoạn tận các lậu hoặc, chính là đoạn tận lòng dục 
đối với Ngũ uấn (đoạn tận dục lậu), đoạn tận sự sanh 
sản của Ngũ uâẫn (đoạn tận hữu lậu), đoạn tận trạng 
thái tâm vô minh, vô trí không thấy biết rõ Ngũ uẫn 
(đoạn tận vô minh lậu) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 212 


- Được giải thoát nhờ minh, tức là tâm được giải thoát 
khỏi mọi chấp thủ đối với Ngũ uân nhờ trí tuệ trong 
sáng thấy biết rõ Ngũ uẫn. 

- Hoàn toàn tịch tịnh không có chấp thủ, tức là tâm 
hoàn toàn không còn một chút dao động, không còn 
một chút dính mắc nào đối với Ngũ uân và tâm cũng 
không thầm có một chút tư ý chấp trước nảo trước 
trạng thái không động chuyền này trong tâm. 

- _ Điều phục dục và tham, tức là tâm đã điều phục được 
lòng dục và lòng tham đối trước Ngũ uấn. 

-_ Chứng ngộ Bốn sự thật về Khổ, tức là liễu tri đau 
khổ. Và liễu tri đau khổ chính là liễu tri về năm thủ 
uân, là thành tựu Bốn Thánh trí về năm thủ uân. 

-_ Vô thủ trước Bát-niết-bàn (không chấp thủ trước sự 
tịch lặng hoàn toản). Bát-niết-bàn có nghĩa là hoàn 
toàn tịch tịnh. Vô thủ trước Bát-niết-bàn có nghĩa là 
tâm hoàn toàn tịch tịnh và không chấp thủ trước 
trạng thái hoàn toàn tịch tịnh này. Câu này đã được 
giải thích ở trên. 

- _ Hội nhập vảo bắt tử, vấn đề này cần hiểu rằng: Ngũ 
uẩn là pháp sanh tử, do đó, nếu còn tham sân si đối 
với Ngũ uân thì sẽ chìm nối trong sanh tử. Nhưng 
nếu đoạn tận được tham sân si đối với Ngũ uân thì 
khi đó tâm không còn bị chìm nổi khổ đau trong sanh 
tử, tâm chấm dứt được sanh tử, tâm thể nhập 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 213 


vào bất tử. Như vậy, để có thể hội nhập vào bắt tử, 
chấm dứt sanh tử thì tâm phải đoạn tận được những 
tham ái, dính mắc, trói buộc đối với những pháp 
sanh tử, tức là tâm phải đoạn tận được tham sân sĩ, 
lậu hoặc, vô minh đối với Ngũ uân. 
Như vậy, tuy với nhiều cách nói khác nhau nhưng nếu với 
trí tuệ thông suốt chúng ta sẽ nhìn ra được chân tướng của 
tất cả những vấn đề trên và đưa chúng về một mối: Đức 
Phật nói về mục đích của đạo Phật, mục đích của đời sống 
tu hành trong sạch thanh tịnh dưới sự chỉ dạy của Ngài. Khi 
đó, hành giả nắm bắt một cách rõ ràng, chính xác rằngmục 
đích tu học dưới sự chỉ dạy của Đức Phật chính là đếkhai 
mở trí về Ngũ uấn trong tự thân và đi đến sự đoạn tậnnhững 
dục, ái, tham, sân, si, lậu hoặc, vô minh đối với Ngũuẫn, 
chấm dứt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 
Khi đã xác định rõ mục đích của đạo Phật một cách chân 
chánh đúng pháp như vậy, khi không còn mập mờ về mục 
đích của đạo Phật thì hành giả mới có thể chân chánh bắt 
tay đi vào sự tu học theo sự chỉ dạy của Đức Phật, trí tuệ 
của hành giả sẽ không bị tản mác, phân tán, nghi ngờ (nghi 
ngờ sao bài kinh này nói mục đích của đạo Phật là vầy, còn 
bài kinh kia lại nói mục đích của đạo Phật là khác). Khi 
khéo nắm bắt được cốt tủy của Nikaya, cốt tủy trong lời 
Phật dạy, và khéo liên hệ các vấn đề lại với nhau, hành giả 
sẽ giải phá được nghi ngờ trong sự tu học theo lời Phật dạy 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 214 


trong Ñikaya và sẽ không sợ bị rơi vào trong những đường 
lối tu học ngõ cụt, lệch lạc mà sau này trà trộn đưa thêm 
vào trong đạo Phật. 

Như vậy, mục đích của đạo Phật và mục đích xuất gia khi 
xưa của thái tử Tất Đạt Đa có gì khác nhau hay không? 


3.2 Truy tìm nguồn cội mục đích đạo Phật 
5.2.1 Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia vì mục đích gì? 


Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ phụ thân, từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, 
con thơ để ra đi tìm câu trả lời cho vấn đề “:% nhực thay cho 
Cuộc sống này, vì sao sanh ra lại phải bị bệnh, bị già, bị 
chết? Có phương pháp nào, có đạo lộ nào để thoát khỏivấn 
nạn sanh, già, bệnh, chết này không?”. Trăn trở này cũng 
chính là mục đích xuất gia của Thái tử. Và sau khi xuất gia, 
sau khi đã tìm được câu trả lời cho vẫn nạn vì saocó sanh, 
già, bệnh, chết và một pháp tu đưa đến thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết. Thái tử Tất Đạt Đa khi ấy được gọi là “Bác đã 
giác ngộ, bậc đã phát giác phát hiện sự thật vềsanh, già, 
bệnh, chết và Ngài đã tu tập thành tựu sự chấm dứt hoàn 
toàn, sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh, già, bệnh, chết”. - 
Danh từ Phật hay Đức Phật là có ý nghĩa như vậy. 

Khi thái tử Tất Đạt Đa thành tựu trí tuệ thấy được Bốn sự 
thật về sanh, già, bệnh, chết và thành tựu sự tu tập đưa đến 
chấm dứt sanh, già, bệnh, chết; Ngài đã thuyết giảng, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 215 


trinh bày, khai thị, phân minh, hiển lộ Bốn sự thật về sanh, 
già, bệnh, chết cho chúng sanh để những ai chán ngán sanh 
tử, chán ngán những trò vô thường, mây khói của sanh tử 
có thể nương theo sự chỉ dẫn của Ngài, quán sát và thành 
tựu trí tuệ về Bốn sự thật này và tu tập đi đến sự chấm dứt 
những mệt mỏi, phiền não do sanh tử mang lại. Đó là lý do 
trong nhiều bài kinh Đức Phật đã nói: Xưa kia và nay, hay 
Trước kia và nay, Ta chỉ tuyên giảng về Khổ và Con đường 
điệt khổ. Và Sanh, già, bệnh, chết chính là Khổ và Con 
đường diệt khổ chính là Con đường đưa đến chấm dứt sanh, 
già, bệnh, chết. 


5.2.2 Vì sao có sự trầm luân trong sanh tử? 

e _ Kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường L, bài 16) (Phần II) 
(Trích đoạn) 

1. Rôi Thể Tôn gọi tôn giả Ânanda: “Này Ânanda, chúng 

ta hãy đi đến Kotigàma ”. 

- “Xin vâng, bạch Thế Tôn ”. Tôn giả Ẩnanda đáp ứng Thể 

Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 

Kotigàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại Kotigàma. 

2. Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không thông 

hiểu Bốn Thánh để mà chúng ta phải lưu chuyển luân 

hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. Bốn Thánh để ấy là gì? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 216 


-_ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Thánh để mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


-. Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Tập Thánh để mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


-_ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Diệt Thánh để mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


-_ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu Khổ Diệt Đạo Thánh để mà chúng ta phải 
hưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 


Này các Tỷ-kheo, khi Khổ Thánh để này được giác ngô. 
được thông hiểu, khi Khô Tập Thánh để này được giác 
ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Thánh để này được 
giác ngộ, được thông hiểu, khi Khổ Diệt Đạo Thánh để này 
được giác ngộ, được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, 
sự dắt dẫn đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không 
còn hậu hữu nữa. 


3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh để nên có sự 
luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Khi những sự 
thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 24 Ij 


khác được trừ diệt, khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ không 

còn một đời sống khác nữa. 

(Hết trích kinh) 

e _ Kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường IL, bài 16) (Phần IV) 

(Trích đoạn) 

1. Rôi Thể Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, vào 

Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Wesäli, ăn Xong và 

trên đường khát thực trở vê, Thế Tôn nhìn Vesäli với cải 

nhìn của con voi chúa rồi nói với tôn giả Ânanda: 

- Này Ẩnanda, lần này là lần cuối cùng, Như Lai nhìn 

Vesali. Này Ãnanda, chúng ta hãy đi đến làng 

Bhandagama. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ânanda vâng lời Thế Tôn. Rôi Thể Tôn cùng với 

đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagäma. Tại đây, Thể Tôn 

ở tại Bhandagama. 

2. Rồi Thế Tôn nói với Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 

đạt bốn Pháp mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi lăn 

trong biển sanh tử. Thế nào là bốn? 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt Thánh Giới mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 218 


lăn trong biển sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt Thánh Định mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi 
lăn trong biển sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt Thánh Tuệ mà Ta và các Ngươi lâu đời phải trôi 
lăn trong biển sanh tử. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, không chứng 
đạt Thánh Giải thoát mà Ta và các Ngươi lâu đời phải 
trôi lăn trong biển sanh tử. 

Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, được 

chứng đạt, khi Thánh Định được giác ngộ, được chứng 

đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được chứng đạt; khi 

Thánh Giải thoát được giác ngộ, được chứng đạt, thời 

tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt, những gì đưa 

đến một đời sống mới được dứt sạch nay không còn một 
đời sống nào nữa. 

3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại 

nói thêm: 

Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô thượng 
Gotama danh xưng đã chứng ngộ. 

Đấng Giác Ngộ giảng pháp chúng Tỷ-kheo. 
Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh lạc. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 219 


(Hết trích kinh) 


Trong phần kinh đầu, Đức Phật đã nói rõ: Chính vì Ngài 
không giác ngộ, không thông hiểu Bốn sự thật về cuộc đời 
nảy mà Ngài và chúng ta đã phải lưu chuyền luân hồi lâu 
năm như thế này. Và khi Bốn sự thật về cuộc đời đã được 
giác ngộ, đã được thông hiểu thì lòng tham ái đối với sự 
hiện hữu của những Ngũ uân vô thường này được trừ diệt, 
sự dẫn dắt đến những đời sống mới đầy khổ và phiền não 
được đoạn tuyệt, từ nay không phải luân hồi sanh tử nữa. 


Đoạn kinh này đã làm sáng tỏ vẫn đề về nguyên nhân của 
luân hồi sanh tử đó là: Luân hồi sanh tử có mặt do không 
nhìn thấy rõ Bốn sự thật về sanh tử hay Bốn sự thật về cuộc 
đời. Nhưng khi Bốn sự thật về cuộc đời được nhìn thấy thì 
lòng tham ái đối với sanh tử, tham ái đối với những đời 
sống vô thường, tạm bợ, mông lung, bất an, đầy phiền não 
này sẽ được chấm dứt. Khi ái đối với sanh tử được chấm 
dứt thì sanh tử sẽ chấm dứt. 


Như vậy, đoạn kinh này đã nêu rõ tầm quan trọng của trí 
tuệ thấy biết rõ Bốn sự thật về cuộc sống, hay Bốn sự thật 
về Sanh tử, hay Bốn Thánh Trí về Ngũ uân. Nếu Bốn 
Thánh Trí về Ngũ uân không được thấy biết, không được 
thành tựu, không được chứng đắc thì sanh tử không thê 
dừng lại, khổ đau không thể chấm dứt. Nếu Bốn Thánh Trí 
về Ngũ uân được thấy biết, được thành tựu, được chứng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 220 


đặc thì sanh tử sẽ dừng lại, đau khô sẽ chầm dứt. Thê nên, 
sự tu học Bôn Thánh Trí vê Ngũ uân là tuyệt đôi quan trọng 
đôi với những ai muôn câu tìm sự giải thoát sanh tử. 


Trong phần kinh thứ hai, Đức Phật cũng đã tuyên bố: 
Chính vì không giác ngộ, không chứng đạt Thánh giới, 
Thánh định, Thánh tuệ và Thánh giải thoát mà Ngài đã phải 
lâu đời trôi lăn trong biển sanh tử. Và khi bốn Thánh pháp 
này được chứng ngộ, được chứng đạt thì sự tham ái một 
đời sống đầy phiền não trong tương lai được trừ diệt, những 
nguyên nhân đưa đến một đời sống mới trong khổ đau được 
dứt sạch, nay không còn phải luân hồi sanh tử nữa. 

Đoạn kinh này đã nêu bật được tầm quan trọng của GIới, 
Định, Tuệ trong đạo Phật. Người muốn vượt thoát lưới 
sanh tử nhưng không hiểu biết và không tu tập các pháp 
này thì không thể vượt thoát được lưới sanh tử. Đây là điều 
mà những người muốn chấm dứt sanh tử cần chiêm nghiệm 
sâu sắc. 


5.2.3. Bốn sự thật về Sanh tử 
Thế nào là Bốn sự thật về sanh, già, bệnh, chết? 


“"_ Sự thật thứ nhất 


Tâm cô châp, bám víu, dính mặc, trói buộc với Ngũ uân 
phải chịu đựng những phiên não, khô đau vê sanh, già, 
bệnh, chêt. Sanh, già, bệnh, chêt, phiên não, khô đau chính 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 221 


là những hành tướng, những hoạt động, những kết quả, 
những thành quả có được của tâm chấp thủ đối với Ngũ 
uân. Sanh là Ngũ uân sanh, tâm chấp thủ Ngũ uân chịu sự 
sanh. Già là Ngũ uẫn già, tâm chấp thủ Ngũ uân chịu sự 
già. Bệnh là Ngũ uân bệnh, tâm chấp thủ Ngũ uân chịu sự 
bệnh. Chết là Ngũ uần chết, tâm chấp thủ Ngũ uẫn chịu sự 
chết. 


Tóm lại, sự thật thứ nhất về sanh, già, bệnh, chết đó là: Sự 
sanh, sự già, sự bệnh, sự chết chính là Ngũ uân sanh, Ngũ 
uẩn giả, Ngũ uân bệnh, Ngũ uấn chết. Hay nói đúng hơn 
là: Sanh, già, bệnh, chết, phiên não và khổ đau chính là 
Tâm cố chấp, bám víu, dính mắc, chấp thủ đối với Ngũ uẩn. 


"Sự thật thứ hai 


Vô minh hay sự không thấy biết rõ “bản chất của sanh, 
già, bệnh, chết chỉnh là Ngũ uấn và tâm chấp thủ đối với 
Ngũ uấn ” nên tham ái, dính mắc, khao khát, thèm muốn 
đối với sự sanh. Do có sanh nên có già yếu, bệnh tật, chết 
chóc, khô đau. Như vậy, sự thật thứ hai về sanh, già, bệnh, 
chết đó là: Sanh, già, bệnh, chết có mặt là do tâm bị vô 
mình và khát ái đối với Ngũ uẩn. 

" Sự thật thứ ba 


Khi hết vô minh, khi thấy biết rõ “bản chất của sanh, già, 
bệnh, chết chính là Ngũ uẩn và tâm chấp thủ đổi với Ngũ 
uẩn” thì những tham ái, dính mắc, khao khát, thèm muốn 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 928/72 


đối với Ngũ uẫn được đoạn diệt. Tức là sắc ái, thanh ái, 
hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái đối với Ngũ uẫn được đoạn 
diệt. 

Do ái đối với Ngũ uân được đoạn diệt nên những chấp thủ, 
nắm giữ, dính mắc đối với Ngũ uân được đoạn diệt. Tức là 
dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ được đoạn 
diệt. 

Do bốn sự có chấp, chấp thủ đối với Ngũ uân được đoạn 
diệt nên những hình thức hiện hữu của Ngũ uân được đoạn 
diệt. Tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu được đoạn diệt. 


Do dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu (ba hình thức hiện hữu 
của Ngũ uẫn do tâm vô minh vô trí đối với Ngũ uân tạo ra) 
được đoạn diệt, tâm không còn chút ám ảnh nào về Ngũ 
uẩn nên những hình thức sanh khởi của Ngũ uẫn được đoạn 
diệt. Tức là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, bốn 
hình thức Ngũ uân sanh khởi được đoạn diệt. 


Do noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh (bón hình 
thức sanh khởi ra Ngũ uấn) được đoạn diệt, tức là do sự 
sanh được đoạn diệt nên không có sự bị già nua, bị bệnh 
tật, bị chết chóc của Ngũ uân. Do không có sự già, bệnh, 
chết của Ngũ uân nên không có sầu, bi, khổ, ưu, não, nước 
mắt và khổ đau. Như vậy là sự chấm dứt hoàn toàn dòng 
chảy, dòng lưu chuyền của phiền não và khổ đau. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 222 


Tóm lại, sự thật thứ ba về sanh, già, bệnh, chết đó là: Sanử, 
già, bệnh, chết chấm đứt là khi tâm hết vô mình và hết khát 
ái đổi với Ngũ uẩn. 

"Sự thật thứ tư 


Phương pháp Tám đúng là phương pháp chân chánh, đúng 
đăn đưa đến đâm thủng vô minh, diệt tận vô minh, diệt tận 
khát ái đối với Ngũ uân, chấm dứt sanh, già, bệnh, chết, 
chấm dứt trò sanh diệt, mây khói, tạm bợ, vô thường, mông 
lung, bất an, đầy phiền não và khổ đau của tâm hôn mê 
tham đăm Ngũ uân. Phương pháp Tám đúng là: Thấy đúng, 
nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, 
quán đúng và định đúng. 


- _ Thấy đúng: Thấy biết đúng Bốn sự thật về sanh, già, 
bệnh, chết đề triệt phá sự vô minh vô trí trong cái 
nhìn, cái thấy về sanh, già, bệnh, chết. 

- _ Nghĩ đúng: Suy nghĩ đúng theo chánh tư duy để triệt 
phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, chết 
trong ý hành. 

- Nói đúng: Nói lời đúng theo chánh ngữ để triệt phá 
vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, chết trong 
khẩu hành. 

-_ Làm đúng: Hành động đúng theo chánh nghiệp để 
triệt phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, 
chết trong thân hành. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 224 


- Sóng đúng: Nuôi mạng đúng theo chánh mạng để 
triệt phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, 
chết trong cách nuôi mạng. 

-_ Siêng đúng: Siêng năng đúng việc theo chánh tính 
tân đề triệt phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, 
bệnh, chết trong cách siêng năng. 

- Quán đúng: Quán sát đúng chỗ theo chánh niệm để 
triệt phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, 
chết trong cách quán sát. 

- Định đúng: Định tâm đúng cách theo chánh định để 
triệt phá vô minh và khát ái đối với sanh, già, bệnh, 
chết trong cách định tâm. 

Như vậy, phương pháp Tám đúng đã triệt phá tất cả những 
phương diện, những nơi ẩn trú của vô minh và khát ái đối 
với vẫn đề sanh tử. Phương pháp Tám đúng giúp hành giả 
đi đến sự thấy biết trọn vẹn vấn đề sanh tử của tự thân, giúp 
hành giả ngăn chặn và đảo thải hết tất cả những vô minh, 
vô trí và tham ái đối với sanh tử. 

Tóm lại, sự thật thứ tư về sanh, già, bệnh, chết đó là: 
Phương pháp Tám đúng là một phương pháp chân chánh 
đưa đến diệt tận Vô mình và Khát ái đối với Ngũ uẩn, giải 
thoát tâm khỏi sanh, già, bệnh, chết. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 225 


5.2.4 Mục đích đạo Phật 


Tóm lại, Bốn sự thật về sanh, già, bệnh, chết mà Thái tử 
Tất Đạt Đa đã phát giác, phát hiện, giác ngộ như sau: 


1. Sanh, già, bệnh, chết, phiền não và khô đau chính là 
cái Tâm cố chấp, bám víu, dính mắc, chấp thủ đối 
với Ngũ uẫn. 

2. Sanh, già, bệnh, chết có mặt là do tâm vô minh vô 
trí đối với Ngũ uân. 

3. Sanh, già, bệnh, chết chấm dứt là khi tâm hết vô 
minh vô trí đối với Ngũ uân. 

4. Phương pháp Tám Đúng là phương pháp chân chánh 
đưa đến diệt tận vô minh, diệt tận khát ái đối với Ngũ 
uẩn, đưa đến thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. 

Đó là Bốn sự thật về sanh, già, bệnh, chết mà thái tử Tất 
Đạt Đa đã phát giác phát hiện, giác ngộ và Ngài đã tu tập 
thành tựu Phương pháp Tám Đúng, Ngài đã đạt được sự 
chấm dứt sanh, già, bệnh, chết. Sau đó, Ngài đã giảng dạy, 
trao truyền Bốn trí tuệ, Bốn sự thật này lại cho chúng sanh 
để những ai có duyên, có tâm mong muốn thoát khỏi biển 
trầm luân sanh tử này thì có thể nương theo trí tuệ về Bốn 
sự thật này mà tu tập và có thể vượt thoát biển sanh tử. 

Như vậy, Thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia để đi tìm sự thật 
về sanh, già, bệnh, chết và tìm phương pháp để thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết. Cuối cùng, Ngài đã thành tựu được 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 226 


mục đích xuất gia của Ngài và Thái tử Tất Đạt Đa được gọi 
là Phật. 


". Phật có nghĩa là bậc đã tự mình phát giác phát hiện 
sự thật về cuộc sống, sự thật về thân tâm, sự thật về 
sanh, già, bệnh, chết và Ngài đã vượt thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết. 

“ Mục đích của đạo Phật cũng chính là mục đích xuất 
gia của Thái tử Tất Đạt Đa thuở xưa, người con Phật 
cần biết rõ và cần nắm vững vấn đề này. Và mục 
đích của đạo Phật chính là: Phơi bày sự thật về sanh 
tử và Khai thị phương pháp Tám Đúng đưa đến sự 
vượt thoát lưới sanh tử. 


Đó là ý nghĩa chân chánh và đúng pháp về mục đích của 
đạo Phật. Khi người con Phật nắm vững được mục đích của 
đạo Phật thì người con Phật sẽ có sự thấy biết chân chánh 
về đạo Phật, đạt được lợi ích tối thượng khi đến vớiđạo 
Phật, không bị rơi vào tà kiến, tà đạo, tà tín đối với đạoPhật 
và không bị tiền mắt, tật mang, uống công, vô ích. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 52/7\ 


6 CHÁNH PHÁP TRONG NIKÄYA 


6.1 Chánh pháp là gì? 

Chánh pháp có nghĩa là những điều chân chánh, những 
điều đang thực có, đang thực diễn ra trong cuộc sống này, 
những sự thật đang có mặt trong thân tâm này và trong thế 
ØIỚI này. 

Đức Phật là bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác là bậc đã giác ngộ tất cả những sự thật 
về cuộc sông. Ngài là bậc đã có sự thấy biết trọn vẹn, sự 
phát giác phát hiện tất cả những vấn đề đang có mặt từ 
trong bản chất sự sống của chúng sanh, cho đến nguyên 
nhân đưa đến sự sống và sự chết của chúng sanh, con 
đường chấm dứt sự sanh tử của chúng sanh và phương 
pháp chân chánh đưa đến sự chấm dứt những cuộc sanh tử 
triỀền miên trong phiền não và đau khô này. 


Vì Đức Phật là bậc Chánh Đắng Chánh Giác nên những lời 
nói, những tuyên bố của Đức Phật là những điều chân 
chánh, những sự thật chân chánh về thân tâm nảy và cuộc 
sống này. Vì vậy, lời nói của Đức Phật và sự giảng dạy của 
Ngài được gọi là Chánh pháp. 

Ví dụ, Đức Phật nói: “7ham sân sỉ là ba căn bản bất thiện. 
Ai với lòng tham, lòng sân, lòng sỉ có làm về thân, về lòi, 
về ý, cái ấy là bất thiện” - Kinh Các Căn Bản Bất Thiện 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 228 


(Tăng I, 363). Như vậy, tham sân sĩ được Đức Phật chỉ rõ 
đó là ba căn bản của bất thiện. Nhưng trên thực tế của cuộc 
sống thì tham sân sĩ có thực sự là ba căn bản của bất thiện 
hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đưa tâm 
vào vấn đề này và quán sát vấn đề này dựa trên thực tế của 
bản thân và thực tế của cuộc sống. 


Chúng ta lưu ý rằng, Đức Phật là bậc đã thấy biết rõ những 
cấu uế, những rác bân tham sân si trong tự thân mình và 
Ngài đã tây sạch thân tâm khỏi những cấu uế rác bắn đó. 
Vì vậy, lời Ngài nói ra không phải là nói để vui đùa, không 
phải để khoe khoang, không phải để phô trương kiến thức, 
không phải để phỉinh phờ lừa gạt, lừa dối, dẫn dụ, dụ dỗ 
quần chúng nghe theo mình, đi theo mình, phụng sự, hầu 
hạ, cúng dường cho mình. Lời nói của Ngài không nhằm 
mục đích tự lợi cá nhân. Lời nói của Ngài không phải do 
vô minh và si ám dẫn dắt. Mỗi lời nói của Ngài là lời tuyên 
bố một sự thật nào đó đang có mặt trong cuộc sống này. 
Mỗi lời nói của Ngài là lòng từ mẫn của Ngài đối với cuộc 
sống này. Vì vậy, người con Phật cần phải hết sức thận 
trọng đón nhận và quán sát sự thật trong những lời nói, 
những sự tuyên bố của Đức Phật về cuộc sống này. Trong 
khi quán sát, trong khi xem xét, trong khi suy tư, trong khi 
tác ý về những lời mà Đức Phật đã chỉ dạy, người con Phật 
cần bám sát lời nói của Đức Phật để xem xét vấn đề. Đừng 
hời hợt rời xa lời dạy của Đức Phật mà xem xét vấn đè. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 2200) 


Nếu chúng ta rời xa lời dạy, lời chỉ dẫn của Đức Phật mà 
xem xét vấn đề thì chúng ta dễ rơi vào những tư kiến, 
những kinh nghiệm cá nhân, những cảm giác và tư tưởng 
bị vô minh dẫn dắt. Vì sao phải bám sát lời dạy của Đức 
Phật mà xem xét vấn đề? Vì chúng ta còn vô minh, còn 
tham sân s1, còn bản ngã, còn lậu hoặc thì những suy nghĩ 
của chúng ta chắc chắn sẽ bị những uế nhiễm, những rác 
bân này chi phối nên chúng ta khó tránh khỏi những vô 
minh, si ám, bản ngã, chấp thủ trong suy nghĩ, tư duy, cảm 
giác, cảm xúc của mình. Đức Phật là bậc đã phá sạch vô 
minh, đã diệt tận tham sân sĩ, diệt tận ngã mạn, diệt tận các 
lậu hoặc cấu uế trong nội tâm nên những thấy biết của Đức 
Phật không bị những uế nhiễm, những rác bân này chi phối. 
Thế nên, những tuyên bố, những lời nói của Ngài là chân 
chánh, là đúng sự thật về những gì đang có mặt trong cuộc 
sống này. Do đó, người con Phật cần phải theo sát lời dạy 
của Đức Phật mà tư sát, quán sát, xem xét thực tẾ của 
những điều được thấy, được nghe từ lời dạy của Ngài. 


Vì vậy, người học Phật cần phải thận trọng khi tìm hiểu 
nguồn gốc của những quyên kinh sách mà mình đang tu tập 
theo. Nếu người tu đạo đặt lòng tin chân thành vào những 
quyền kinh sách không phải do Phật thuyết thì lòngtin này 
gặp nguy hiểm và còn bị “tiền mất tật mang”. Do đó, người 
tu học trong đạo Phật ngày nay cần phải cần trọng trong sự 
tu học của mình, cần tìm hiểu kỹ đạo Phật, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 230 


tìm hiểu kỹ nguồn gốc ra đời, thời điểm ra đời của các loại 
kinh sách, cần tìm hiểu kỹ những kinh sách này có mặt 
trong các cuộc kết tập kinh điển Phật giáo trước đây hay 
không. Đó là những điều mà người tu học trong đạo Phật 
ngày nay cần thận trọng, nghiêm túc, cân nhắc, xem xét và 
tìm hiểu cho cần trọng. 


Trở lại với ví dụ Đức Phật nói: “Tham sân sỉ là ba căn bản 
bắt thiện. Ai với lòng tham, lòng sân, lòng sỉ có làm về thân, 
về lời, về ý, cái ấy là bất thiện ”. Như vậy, tham sân si được 
Đức Phật trình bày rõ đó là ba căn bản của bất thiện. Người 
tu học chân chánh cần đưa tâm mình vào vấn đề này và 
quán sát vấn đề này dựa trên thực tế của bản thân và thực tế 
của cuộc sông. Khi quán sát thực tế của bản thân và thực tế 
của cuộc sống thì hành giả sẽ thấy rõ răng: Trong cuộc sống, 
tham sân si thật sự là những căn bản của bất thiện, làđầu 
mối của những pháp ác bất thiện. Vì tham dục mà có những 
câu chuyện hãm hiếp đau lòng trong cuộc sống: vì tham cờ 
bạc, rượu chè, ma túy, danh lợi, chức quyền mà chúng sanh 
đã sát hại lẫn nhau; vì sân hận, vì tức giận, vì hiềm hận mà 
có những hành động hãm hại, giết hại nhau trong cuộc sống: 
vì si mê, ngu si, mê muội mà chúng sanh đã làm hại mình, 
hại người và làm hại lẫn nhau. Như vậy, lời tuyên bố trên 
của Đức Phật là lời chân chánh, là lời tuyên bố đúng với sự 
thật về tham sân si. Vì vậy, lời tuyênbố này, lời nói này của 
Đức Phật được gọi là Chánh pháp. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 231 


Lại nữa, ví dụ như khi nói về khổ, Đức Phật đã nói như 
sau: “Thế nào là khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ”. Như vậy, 
khổ được Đức Phật nói đó chính là sanh, già, bệnh, chết, 
và tóm lại, tất cả những khổ đau trên cuộc đời này chính là 
sự chấp trước, chấp thủ, bám víu vào năm uân. Đó là lời 
tuyên bố của Đức Phật về khổ. Khi nghe lời tuyên bố trên 
của Đức Phật, hành giả tiễn hành quán sát thực tế cuộc sống 
và thực tế thân tâm. Khi quán xét thực tế cuộc sống, quán 
sát sự thật và bản chất của cái được gọi là sanh, già, bệnh, 
chết trong cuộc sống này thì chúng ta thấy rõ tánh khổ của 
những vấn đề này hiển lộ một cách rõ ràng, thực tại và sống 
động trong cuộc sống. Khổ vì sanh, khổ vì già,khổ vì bệnh, 
khổ vì chết là những nỗi khổ mà chúng sanh hay tâm chấp 
thủ, chấp trước Ngũ uẩn này đang phải chịuđựng trong 
cuộc sông này. Nỗi khổ vì sanh, già, bệnh, chết,hay nỗi khô 
vì sự dính mắc chấp trước vào Ngũ uân là mộtsự thật đang 
có mặt, đang hiện hữu và đang sống động trong cuộc sống 
này. 

Khi nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy rằng: Thật sự chúng 
sanh đang phải khổ sở vì sự sanh ra trong cuộc đời này, 
chúng sanh đang phải cực khô với việc kiếm miếng ăn, với 
việc tranh đấu, tranh giành trước những danh lợi, sắc tài, 
quyền lực, vật chất, tình cảm, tình dục, tình ái trong cuộc 
sống: chúng sanh đang phải nhức nhối, bức xúc, khốn đón, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 23/2 


khổ sở với những bệnh tật trong thân thể này; chúng sanh 
đang phải khổ cực với tắm thân đễ tàn tạ, héo mòn, đầy mệt 
mỏi, nặng nề và đầy khó khăn trong đi đứng ngủ nghỉinày; 
chúng sanh đang phải đau khổ, thống khổ khốc liệt khi phải 
chịu đựng sự sanh ly tử biệt của bản thân và sanhly tử biệt 
của những người thân xung quanh mình. Tóm lại,chúng 
sanh đang oẳn oại, khổ sở, mệt mỏi, khốn đốn, hoạnnạn 
trong cuộc sống này. Những khổ sở này của chúng sanh 
chính là sự đeo bám, dính mắc, trói buộc, chấp thủ, chấp 
trước đối với những sắc thân này; đối với những cảmgiác 
cảm xúc cảm thọ đầy dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã trong 
xác thân này; đối với những suy nghĩ, tưởng tượng vẽ vời 
mơ ước, mơ mộng, thúc giục, đòi hỏi về những thứ vô 
thường, tạm bợ trong cuộc sống này; đối với những sự biết, 
sự hay biết, sự rõ biết trước những sắc, thanh, hương,vị, 
xúc, pháp trong cuộc sống. 


Như vậy, lời nói của Đức Phật, lời tuyên bố của Đức Phật 
về “Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Tóm 
lại, năm thủ uân này là khổ” là một sự thật sống động đang 
có mặt trong cuộc sống này. Vì vậy, lời nói này, lời tuyên 
bố này của Đức Phật được gọi là Chánh pháp. 


Như vậy, khi quán sát thực tế của cuộc sống với những điều 
Đức Phật đã nói thì chúng ta thấy rõ rằng: Những lờinói, 
những sự tuyên bố, chỉ dạy của Đức Phật vỀ cuộc sốngnày 
đó là sự thật, là những gì đang xảy ra, đang có mặt 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 233 


trong cuộc sông. Do đó, lời nói của Đức Phật là lời chân 
chánh, những điều mà Đức Phật đã nói là những điều chân 
chánh, những sự tuyên bố của Đức Phật là những tuyên bố 
chân chánh. Do vậy, lời nói của Đức Phật được gọi là 
Chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa là những lời nói chân 
chánh, những điều chân chánh, những sự thật chân chánh 
đang có mặt trong cuộc sống này và đã được một bậc có trí 
tuệ chân chánh tuyên bố sau khi Ngài đã thực thấy, thực 
biết, thực giác, thực chứng về chúng. 

6.2 — Định nghĩa Chánh pháp trong kinh Nikãya 
Trong kinh Nikãya, Chánh pháp được nói như sau: “Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có 
thời gian (có hiệu quả tức thời), đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ”. 


Câu kinh trên có thể hiểu như sau: Những điều chân chánh 
đã được Thế Tôn khéo léo trình bảy, những điều này là 
thiết thực ở hiện tại, có thê thấy biết ngay trong hiện tại, 
không cần có thời gian. Hành giả đến với những điều chân 
chánh mà Đức Phật đã chỉ dạy để thấy biết rõ những sự thật 
đang có mặt trong cuộc sống, sự thấy biết này có khả năng 
hướng thượng, tiễn lên một đời sống cao đẹp, vả sự thấy 
biết này được người trí tự mình giác hiểu. Đó là cáchhiêu 
ngắn gọn về câu kinh trên. Nhưng nếu phân tích sâu vào 
từng câu, thì đoạn kinh trên có thể hiểu như sau: 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 234 


Câu nói “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại ”, với câu nói này trong Nikãya, chúng ta cần hiểu rằng: 
Pháp - Những lời dạy chân chánh, hay những điều chân 
chánh, những sự thật chân chánh về thân tâm và về cuộc 
sống đã được Đức Phật khéo léo thuyết giảng, trình bày, 
khai minh, hiển thị, khai thị. Đó là những điều thiết thực ở 
ngay trong hiện tại, những điều đang thực có ngay trong 
hiện tại, những sự thật đang có mặt ngay trong hiện tại nên 
chúng ta có thê khảo sát và thực thấy, thực biết về chúng 
một cách thực tế, rõ ràng, chân thật ngay trong hiện tại. 
Đây là ý nghĩa của câu nói “Pháp là thiết thực hiện tại ”. 
Câu nói “không có thời gian "hay “Có hiệu quả tức thời `, 
câu nói này có nghĩa là những điều, những sự thật, những 
sự việc mà Đức Phật đã nói, đã tuyên bố, đã trình bày là 
những điều mà chúng ta có thê thấy biết rõ ngay trong hiện 
tại, chúng ta có thê kiểm nghiệm, kiểm tra, kiểm định, kiểm 
chứng, xác chứng ngay trong thực tại của cuộc sống, không 
cần phải có thời gian, không đợi phải có thời gian, không 
cần phải chờ đến ngày mai, tuần sau, tháng tới, hoặc khi 
chết rồi mới thấy, mới biết sự thật về những vấn đề này mà 
bất cứ lúc nào đưa mắt nhìn sâu vào cuộc sống này thì cũng 
có thê thấy biết rõ những sự thật này. Khi tham sân si sanh 
khởi, hành giả trực tiếp quán tham sân si và nhiếp phục 
chúng theo lời Phật dạy thì hành giả sẽ thấy rõ hiệu quả của 
việc làm này, chứ không cần phải có thời gian. Đó là ý 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 ĐI là) 
nghĩa của câu nói “Có hiệu quả tức thời”. “Không có thời 
gian ”, tức là không cần phải có thời gian rồi mới thấy, mới 
biết những gì mà Đức Phật đã nói. Những điều mà Ngài đã 
nói, chúng ta có thể thấy biết chúng bất cứ lúc nào nếu ta 
chịu để tâm quan sát, xem xét những vấn đề đó trong cuộc 
sống này. Đó là ý nghĩa của câu nói “không có thời gian ”. 
Câu nói “Đến để mà thấy”, nghĩa là đến với Bậc đã khai 
mở trí tuệ để thấy biết những điều, những sự việc, những sự 
thật mà mình chưa khai mở, chưa thấy biết, chứ không phải 
chỉ tin một cách mù quáng, hoặc chỉ có lòng tin mà không 
kiểm chứng, không thể thực chứng, không thê thực thấy 
những điều mình đang tin theo. “Đến để mà thấy ”, có nghĩa 
là đến với Đức Phật, nghe những điều mà Đức Phật đã nói 
rồi chúng ta đem những điều đã được nghe này quán sát vào 
thân tâm này và quán sát cuộc sống này đề chúng ta thực 
thấy, thực chứng những điều mà Ngài đã nói. Đạo Phật là 
đạo của giác ngộ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Đạo Phật là 
đạo của sự thật, là nơi phơi bày những sự thật, những thực 
tế đang có mặt trong cuộc sống này. Vì vậy, “Đến để mà 
thấy” có nghĩa là đến với đạo Phật, đến với những lời dạy 
của Đức Phật để chiêm nghiệm, thực nghiệm,thực thấy, thực 
biết, thực chứng những điều mà Đức Phật đã giác chứng, đã 
thấy biết và đã tuyên bồ lại cho chúng ta, chứ không phải 
đến để tin suông, tin trong mê mờ, tin mộtcách mông lung, 
tin trong vô minh, tin mà chăng thấy biết 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 236 


TỐ, chăng thực chứng được những điều mà mình đang đặt 
lòng tin vào trong đó. “Đến để mà thấy” còn có nghĩa là 
đến với lời chỉ dạy của bậc Chánh Giác thì cần phải vận 
dụng, phải ứng dụng, phải áp dụng những øì đã thấy nghe 
trong lời dạy của Ngài đề thực chứng, thực thấy những điều 
Ngài đã nói. Đây là ý nghĩa của câu nói “Đến để mà thấy ”. 
Câu nói “Có khả năng hướng thượng”, nghĩa là những sự 
thật về thân tâm và cuộc sống, sự thật về những rác bân lậu 
hoặc đang có mặt trong thân tâm mà ta được thấy biết qua 
sự chỉ dẫn của bậc Chánh Giác, những sự thấy biết chân 
thật chân chánh này có khả năng dẫn dắt tâm và trí tuệ này 
đi đến sự thăng hoa, sự hướng thượng, sự tiến lên một đời 
sống trong sạch, lành mạnh, làm chủ thân tâm, hướng thân 
tâm đi đến sự thanh lọc sạch, sự đào thải sạch khỏi nội tâm 
những rác bần cầu uế đang có mặt trong thân tâm, đưa thân 
tâm đi đến sự thanh tịnh, cao thượng, hiền thiện, trọn lành. 
Đây là ý nghĩa của câu nói “Có khả năng hướng thượng ”. 


Câu nói “Được người trí tự mình giác hiểu”, nghĩa là, 
những điều chân chánh, những sự thật chân chánh trong 
cuộc sống đã được bậc Chánh Giác khai thị, tuyên bó, trình 
bày, những sự thật này chỉ có thê được thấy biết bởi những 
người có trí tuệ, những bậc có đời sống chân chánh, hiền 
thiện, trong sạch; có tâm đoan chánh, chánh trực, trang 
nghiêm, tế nhị; có tàm quý, biết xấu hồ, biết sợ sai, biết sửa 
sai, biết tránh xa những thân hành, khẩu hành, ý hành làm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 237 


hại mình, hại người, hại cả hai; những bậc có tâm rộng mở, 
có tâm không bị trói buộc trong những tả kiến, tà đạo, tà 
pháp, tà nhân... Chỉ những bậc như vậy, những bậc với 
tâm có trí tuệ, với tâm thong thả, chân chánh, cởi mở mới 
có thê giác hiểu được những sự thật, những điều mà bậc 
Chánh Đăng Giác đã chỉ dạy. Một người trí như vậy, khi 
gặp được dòng pháp chân chánh này, khi nghe được những 
điều chân chánh, những sự thật chân chánh mà Đức Phật 
đã trình bày, đã chỉ dạy thì những vị này có thê đi sâu vào 
dòng pháp này, và sẽ có thể tự mình giác hiểu những sự 
thật mà bậc Chánh Giác đã trình bày, đã khai mở. 


Những ai có tâm không chân chánh, có đời sống không 
chân chánh, có tâm méo mó, tà vạy, bản ngã cao, thấy sai 
không biết sửa sai, không xấu hồ, không biết sợ và không 
biết ngại khi thấy mình sai lầm, sai lệch, sai quấy, trí tuệ 
xiêu vẹo, nói gà hiểu vịt, méo mó, lệch lạc, không cần trọng 
trong tu học, hời hợt trong pháp tu, không tìm hiểu kỹ pháp 
tu, tâm không cởi mở, không rộng mở quán sát mà còn cố 
chấp, ôm ấp tư kiến, ôm ấp quan điểm của người hoặc ôm 
ấp quan điểm cá nhân, ôm ấp kinh nghiệm cá nhân, ôm ấp 
sân hận, hiềm hận, không biết lắng nghe, nghe với tâm cố 
chấp, nghe với tâm chống đối, đối với những tâm niệm như 
vậy thì thật khó thâm nhập, khó đi sâu vào dòng pháp này, 
khó tìm về được nguồn cội những lời dạy nguyên chất của 
Đức Phật, khó tìm thấy được cốt tủy trong lời dạy của Đức 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 238 


Phật, khó thấy biết rõ những sự thật mà bậc Chánh Giác đã 
thấy biết và đã khai mở, đã truyền trao lại cho thế gian. Vì 
pháp chân chánh dành cho người chân chánh. Người chân 
chánh có thê tiếp cận được, thông hiểu được, tu tập được 
và thực chứng được pháp chân chánh. Đó là ý nghĩa của 
câu nói “Được người trí tự mình giác hiểu ”. 


Ví như, Đức Phật đã nói sự thật về khổ trên cuộc đời này 
là như sau: “Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ”. Như vậy. câu nói 
này cần được hiểu như thế nào đề thích hợp với câu “Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ”? 

- Khi khảo sát thực tế của cuộc sống, chúng ta thấy rõ: 
Sự sanh ra, sự già nua, sự bệnh tật, và sự chết chóc là 
những nỗi khổ đang thực có, đang thực diễn ra trong 
cuộc sông này. Và khi khảo sát kỹ cuộc sống này, chúng 
ta sẽ thấy rõ rằng: tâm chấp thủ, tâm bám víu, tâm trói 
buộc, tâm dính mắc vào sắc thân này (Sắc); vào những 
cảm giác cảm thọ trong thân tâm (7hø); vào những hình 
bóng, tưởng tượng, tưởng nhớ trong nội tâm (Tưởng); 
vào những suy nghĩ, tư duy, lời nói âm thầm trong nội 
tâm (Hành); vào những sự hay biết, rõ biết trong ngoài 
thân tâm này (Thức); tâm chấp thủ, bám víu, trói buộc 
vào năm uẫn này phải chịu những nỗi mệt mỏi, phiền 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 220 


não, khổ sở, khốn khổ về sanh hữu, sanh tồn, sanh nhai; 
khổ về bị già nua; khổ về bị bệnh tật; khô về bị chết 
chóc. Những nỗi khổ này là những sự thật đang có mặt 
ngay trong cuộc sống này, ngay trong hiện tại này, đó 
là ý nghĩa tương ứng với câu nói: “Pháp là thiết thực 
hiện tại ”. 

- Vì sự thật về khổ nảy là cái đang hiện có trong cuộc 
sông này, không cần phải có thời gian rồi mới có thể 
thấy biết rõ sự thật này, chỉ cần nhìn thăng nhìn sâu vào 
cuộc sông này thì sẽ thấy biết rõ sự thật này, đó là ý 
nghĩa tương ứng với câu nói: “Không có thời gian ”. 

- _ Khổ là điều đang có mặt trong cuộc sống này; sanh, già, 
bệnh, chết là sự thật đang có mặt trong cuộc sống này; 
tâm cô chấp, bảo thủ, muốn nắm giữ sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức đang phải chịu những nỗi phiền phức khổ 
đau trong cuộc sống này, đó là điều đang có mặt trong 
cuộc sống này. Đến với sự thật về khổ mà Đức Phật đã 
tuyên bố đề tự thân thực thấy, thực biết, thực giác, thực 
chứng sự thật về khổ này. Đó là ý nghĩa tương ứng với 
câu nói: “Đến để mà thấy”. 

- _ Vì sự thấy biết rõ những sự thật về khô đối với thân tâm 
và cuộc sông sẽ có thể đưa tâm này đi đến sự tây sạch, 
sự đảo thải sạch khỏi thân tâm tất cả tham ái, tham dục 
đối với thứ tạo ra phiền não và khổ đau cho tự thân. Trí 
tuệ thấy biết rõ về khổ sẽ cho tâm sức mạnh, cho tâm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 240 


động lực mạnh để đi đến sự trừ diệt, sự diệt tận tất cả 
những rác bần, những cầu ué, dính mắc, trói buộc trong 
tâm, đưa thân tâm đi đến sự trong sạch, thanh tịnh, hiền 
thiện, cao thượng. Đó là ý nghĩa tương ứng với câu 
nói “Có khả năng hướng thượng” trong Thánh trí về 
Khô. 

¬ Sự thấy biết những sự thật về khổ và khả năng hướng 
thượng của sự thấy biết này được những người có trí 
tuệ, những bậc hiền trí, những bậc có thân tâm chân 
chánh, trong sạch, thiện lành tự mình giác hiểu. Đó là ý 
nghĩa tương ứng với câu nói “Được người trí tự mình 
giác hiểu ” trong Thánh trí về Khổ. 


Như vậy, ý nghĩa, giá trị, tác dụng, lợi ích trong những lời 
nói, những lời tuyên bố, tuyên thuyết, trình bày, chỉ dạy 
của Đức Phật là “7hiết thực ở hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu”. Những lời nói, những sự tuyên bố, 
những điều, những sự vật, những vấn đề được nói, được 
trình bày đầy đủ những yếu tố: chân thật, đúng sự thật của 
vấn đề, thiết thực ở hiện tại, đang hiện có ngay trong hiện 
tại, có thể kiểm chứng và thực chứng ngay trong hiện tại, 
không cần phải có thời gian, đến để mà thấy, không phải 
đến thì phải tin, không yêu cầu, không đòi hỏi một lòng tin 
mù quáng, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. Những lời nói, những lời tuyên bố, những 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 241 


điều, những sự vật, những vẫn đề được nói, được trình bày 
đầy đủ những yếu tố như trên được gọi là những điều chân 
chánh, những lời nói chân chánh, những sự thật chân chánh. 
Đây là ý nghĩa của danh từ Chánh pháp. Và lời nói của Đức 
Phật, lời tuyên bố của Đức Phật, những điều mà Đức Phật 
nói đến, đề cập đến đó là những điều có đầy đủ các yếu tố 
trên nên những gì Đức Phật đã tuyên bó, đã trình bày được 
gọi là “Chánh pháp”. 


63 Đức Phật đã trao truyền Chánh pháp gì? 
6.3.1 Kinh Nghĩ Như Thế Nào (7rưng II, bài 103) 


(Trích đoạn) 


Như vầy tôi nghe. Một thời T: hé Tôn trú ở Kusinärä, tại khu 
rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này 
các Tý-kheo”,T— “Thưa vâng, bạch Thể Tôn ”. Các Tỷ-kheo 
ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ như thế nào? 
Có phải vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp? Hay 
có phải vì nhân đồ ăn khất thực, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp? Hay có phải vì nhân sàng toa, Sa-môn Œotama 
thuyết pháp? Hay có phải vì nhân thành bại, Sa-môn 


Gotama thuyết pháp? 


— Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn! Chúng con không 
nghĩ rằng: “Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp... ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 242 


— Và như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông không 
nghĩ như sau: “Vì nhân y áo, Sa-môn GŒotama thuyết 
pháp...”. Vậy này các Tỷ-kheo, đối với ta, các Ông nghĩ 
như thể nào?” 


— Như thế này, bạch Thế Tôn, đổi với Thế Tôn, chúng con 
nghĩ như sau: “Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ Thế 
Tôn thuyết pháp”. 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ như 
sau: “Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ Thể Tôn thuyết 
pháp”. Do vậy, này các Tỷ-kheo, những pháp Ta giảng 
cho các Ông với thượng trí, như là Bốn Niệm Xứ, Bốn 
Chánh Cân, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy 
Bồ-đề Phân, Thánh Đạo Tám Ngành. Ở đây, các ông 
phải học tập tất cả, trong tỉnh thân hòa đồng, hoan hỷ, 
không cãi lộn với nhau. 


(Hết trích kinh) 


Như vậy, bài kinh này đã làm sáng tỏ mục đích thuyết pháp, 
mục đích giảng dạy của Đức Phật. Ngài thuyết pháp cho 
chúng sanh không phải vì y áo, sàng tọa, ăn uống, danh lợi, 
mà Ngài thuyết pháp, giảng dạy cho chúng sanh vì từ tâm, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc cho người mà Ngài thuyết pháp. Và 
những pháp, những điều tốt đẹp mà Ngài đã thuyết giảng, 
trình bày, khai minh, hiển thị, hiển lộ, khai thị cho cuộc đời 
này với trí tuệ tối thượng mà Ngài đã chứng ngộ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 243 


được, đó chính là Ba mươi bảy Bồ-đề phần. Và Ngài còn 
căn dặn tất cả đệ tử của Ngài phải học tập tất cả những pháp 
này trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộnnhau. 


Người con Phật ngày nay cần ghi nhớ kỹ, cần suy tư kỹ về 
lời dạy này, lời tuyên bố, tuyên ngôn này của Đức Phật, lây 
đó làm chỗ tu học cho mình và không nên tranh cãi, không 
nên cãi lộn với nhau. 


6.3.2 Kinh Làng Sãma (7rung LH, bài 104) 


(Trích đoạn) (Smagđma suftam) 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka 
(Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, 
Nigantha Na{aputIa vừa mới tạ thể ở Pava. Sau khi vị này 
tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, 
tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với 
binh khí miệng lưỡi. “Ông không biết pháp luật này, ta biết 
pháp luật này. Sao Ông có thể biết pháp luật này? Ông 
theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta trơng ưng, lời 
nói Ông không tương ưng. Điều đáng nói trước Ông nói 
sau; điều đáng nói sau, Ông nói trước. Điều Ông quan 
niệm, trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của Ông đã bị 
thách đố. Ông đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm 
của Ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu Ông có thể làm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 244 


được!” Hình như các đệ tử của Nigantha Na†aputta muốn 
tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đô trăng của 
Nigantha Nã†aputta cũng chán ngấy, cơ hiểm, và phản đối 
các Nieanfha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên 
bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, 
không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác 
tuyên thuyết, pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


Rồi sa di Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đến thăm 
Tôn giả Ânanda ở Sãmagama, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ẩnanda và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Sa di Cunda bạch Tôn giả Ananda: 

— Bạch Tôn giả, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pava. 
Sau khi vị này tạ thể, các Nigantha chia ra làm hai phải... 
pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa di Cunda: 

- Này Hiên giả Cunda, đây vấn đê đáng đưa ra để yết kiến 
Thể Tôn. Này Hiển giả Cunda, chúng ta hãy đi yết kiến Thể 
Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đê này để Thể 
Tôn biế.. 

— Thưa váng, Tôn giả. 

Sa di Cunda vâng lời Tôn giả Änanda. Rồi Tôn giả Änanda 
cùng với Sa di Cunda đi đến yết kiến Thể Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 245 


một bên, Tôn giả Ânanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói: “Nigantha Na†aputta 
đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha 
chia ra làm hai phải... pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ 
y chỉ”. Bạch Thể Tôn, con nghĩ như sau: “Sau khi ThếTôn 
nhập diệt, chớ để cho tranh luận khởi lên giữa Tăng chúng. 
Tranh luận ấy đưa đến sự bất an cho đa số, bất hạnh cho 
đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài 
HGƯỜI ”. 

- Này Ẩnanda, Ông nghĩ thế nào? Những pháp Ta dạy cho 
các Ông với thượng trí, như Bắn niệm xứ, Bốn chánh cần, 
Bốn như ÿ túc, Năm căn, Năm lực, Báy Bầ-đề phân, 
Thánh đạo tắm ngành. Ông có thấy chăng, này nanda, 
có hai Tỷ-kheo đối với những pháp này tuyên bố sai khác 
nhau? 


- Bạch Thế Tôn, những pháp Thể Tôn dạy cho con với 
thượng trí, như Bốn niệm xứ... (như trên)... Thánh đạo tắm 
ngành, con không thấy cho đến hai Tỷ-kheo đối với những 
pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thể Tôn, và những 
người nào sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những người ấy 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, có thể khởi lên những tranh 
luận giữa tăng chúng, hoặc vê Tăng thượng hoạt mạng, 
hoặc về T: ăng thượng (Patimokkha-Giới bồn). Tranh luận 
ấy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất an, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 246 


đau khô cho loài Trời, loài người. 


— Là nhỏ nhặt này Ananda, là sự tranh luận ấy, tức là 
(ranh luận) về Tăng thượng hoạt mạng hay Tăng thượng 
giới bồn. Này Ẩnanda, sự tranh luận khởi lên giữa Tăng 
chúng về Con đường (magga) hay về Đường hướng tu 
hành (pafipađa), sự tranh luận ấy mới đưa đến bất an cho 
đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài 
NGƯỜI. 

(Hết trích kinh) 

Giáo phái của Ni-kiền-tử bị chia rẽ sau khi vị này qua đời. 
Sa-di Cunda thấy vậy lo sợ và nói cho Tôn Giả Änanda 
nghe. Tôn giả Ananda đã cùng với Sa-di Cunda đi gặp Đức 
Phật và trình báo về vấn đề này. Và một lần nữa, Đức Phật 
đã khăng định những pháp mà Ngài đã chứng ngộ và đã 
giảng dạy với trí tuệ tối thượng đó là Ba mươi Bảy Bồ-đề 
phần. Và khi Đức Phật còn tại thế thì trong tăng đoàn 
không có ai tranh cãi, tranh luận nhau về vấn đề này. Sau 
đó, Đức Phật đã khẳng định rằng: “Nhỏ nhặt là sự tranh 
luận về giới luật hay ngã mạn. Nhưng khi trong Tăng 
chúng khởi lên sự tranh luận về đường lối, tranh luận về 
đường hướng tu hành, sự tranh luận ấy mới đưa đến bất 
an cho đa số, thất lợi cho đa số, bắt an, đau khổ cho loài 
Trời và loài người ”. Vì sao? 


Vì khi trong Tăng chúng khởi lên sự tranh cãi về đường lối 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 247 


tu tập thì Ty-kheo, Tỳ-kheo mi, nam cư sĩ, nữ cư sĩ (tứ 
chúng) phải biết làm sao đây? Nghe lời thầy mình, chống 
đối thầy kia, hay ngược lại? Tứ chúng khởi lên nghi ngờ, 
bất an, dao động, thiên vị, cô chấp. Rồi tứ chúng tranh luận 
nhau, cãi vã nhau, hiềm khích nhau, đồ ky nhau, nghi ngờ 
nhau, chống đối nhau, chống phá nhau với binh khí miệng 
lưỡi, khâu chiến, tạo ra hiểm hận, hiềm khích, sân hận, chia 
rẽ, lỗi lầm với thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp. 
Với các ác nghiệp đã làm, đã tạo này, tứ chúng phải nhận 
lãnh những nghiệp quả khổ đau, cay đắng cho chính mình. 
Những cánh cửa của địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ lại được 
mở rộng ra. Đó là lý do mà Đức Phật đã nói: “Nhỏ nhặt là 
sự tranh luận về giới luật hay ngã mạn. Nhưng khi trong 
Tăng chúng khởi lên sự tranh luận về đường lỗi tu hành, 
tranh luận về đường hướng tu hành, sự tranh luận ấy mới 
đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau 
khổ cho loài Trời và loài người ”. 


(Hết trích kinh) 


Ôi, thật là bất hạnh, thật là cay đắng cho tứ chúng đệ tử 
Phật khi Thánh pháp bị phàm pháp lén lút chen vào. Khi 
Chánh pháp bị tà pháp len lỏi chui vào, trà trộn vảo trong 
Phật pháp, tạo ra những mâu thuẫn chia rẽ trong tứ chúng; 
tạo ra những mâu thuẫn chia rẽ trong đường lối tu hành của 
tứ chúng; tạo ra sự miệt thị, khinh khi đối với Thánh pháp: 
tạo ra sự hoang mang, nghi ngờ, nghi ky đối với Chánh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 245 


pháp; tạo ra sự phân tán, sự hủy diệt, sự diệt vong hoàn 
toàn giáo pháp chân chánh mà bậc Chánh Đăng Giác đã 
truyền trao. Đây thật sự là điều đưa đến bất an cho đa số, 
thất lợi cho đa số, đau khổ cho loài Trời và loài người. Loài 
người và loài Trời không biết phải nghe theo ai, tu tập theo 
a1, ai mới là người đi đúng con đường, thực hành đúng đạo 
lộ, đúng pháp hành mà Đức Phật, bậc Chánh Đăng Giác đã 
truyền trao. Loài người, loài Trời rơi vào trong nghỉ ky, 
hoang mang, bất an và lo lắng. Lời tuyên bố này của Đức 
Phật cũng chính là nỗi niềm đau đớn, nhức nhối cho người 
con Phật ngày nay khi mà Đức Phật đã nhập diệt trên hai 
ngàn năm trăm năm. 


6.3.3. Kinh Đại Bát Niết-Bàn (Trường L, bài 16) 


(Trích đoạn) 

49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Änanda đi đến giảng đường 
KutỊagara vườn Đại Lâm, khi đi đến, Thế Tôn nói với tôn 
giả Ananda: 

- Này Ẩnanda, hãy đi mời tắt cả Tỷ-kheo sống ở gân Vesali 
tụ họp tại giảng đường này. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Änanda vâng lời Thể Tôn, đi mời tất cả vị Tỷ-kheo 
sống ở gần Vesäli tụ họp tại giảng đường, rôi đi đến chỗ 
Thể Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 249 


bên, tôn giả Änanda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Tỉ hé Tôn, 
Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 

50. Thể Tôn liền đi đến giảng đường và ngôi trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thể Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng ngộ và 
giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được 
trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an 
lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài người. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp do Ta chứng ngộ và 
giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, thực chưng, tu tập 
và truyền rộng để cho phạm hạnh được trường tốn, vĩnh 
cứu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài người? 

Chính là Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Thân Túc, 

Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bồ-đề phân, Tám Thánh Đạo 

Phân. Này các Tỷ-kheo, chỉnh những pháp này do Ta 

chứng ngộ và giảng dạy, mà các Ngươi phải khéo học hỏi, 

thực chứng, tu tập và truyền rộng để phạm hạnh được 

trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 250 


cho loài Trời và loài người. 
51. Rồi Thể Tôn nói với các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. 
Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tắn lên để tự giải thoát, 
không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ 
hôm nay, Nhựt Lai sẽ diệt độ. 
Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói 
thêm: 

Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 

Tự mình làm sở y cho chính mình, 

Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới luật, 

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm. 

Ai tỉnh tấn trong pháp và luật này 

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


6.3.4 Kinh Anurädha (7ương IIL, 210) 


(Trích đoạn) 

15) Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, sắc là thường hay vô 
(huởng ? 

- Là vô thường, bạch Thể Tôn. 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 5Ì 


- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì võ thường, khổ, chịu sự biển hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái áy là: “Cải này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi? ” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay vô thường? 
- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ây là: “Cải này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi? ” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

16-17) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán đổi với 
sắc... đổi với thọ... đổi với tưởng... đôi với các hành... 
nhàm chân đôi với thức. Do nhàm chán, vị áy ly tham. Do 
tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoái, trí khởi lên: 
“Ta đã được giải thoát ”. VỊ ây biêt rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa ”. 

18) - Ông nghĩ thể nào, này Anurãdha, Ông có quán: “Sắc 
là Như Lai không? ” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 m2 


Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, Ông có quán: “Thọ... 
tưởng... các hành... thức là Như Lai không? ” 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


19) Ông nghĩ thể nào, này Anurädha, Ông có quản: “Như 
Lai ở trong sắc không? ” 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Ông có quán: “Như Lai ở ngoài sắc không?” 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ông có quán: “Như lai ở trong thọ... ở ngoài thọ... ở 
trong tưởng... ở ngoài tưởng... ở trong các hành... ở ngoài 
các hành... ở trong thức không?” 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Ông có quán: “Như Lai ở ngoài thức không?” 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ông nghĩ thể nào, này Anuradha, Ông có quán: “Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là Như Lai không?” 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

20)- Ông nghĩ thế nào, này Anurädha, Ông có quán: “Cái 
phi sắc, phi thọ, phi tưởng, phi hành, phi thức là Nhự Lai 
không?” 

- Thưa không, bạch Thể Tôn. 

2l) Và ở đáy, này Anuradha, ngay trong hiện tại không 
tìm được một Nhự Lai thường còn, thưởng trú, thời có hợp 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 21) 


lý chăng khi Ông trả lời: “Này chư Hiên, vị Như Lai nào 
là bậc Tối thượng nhán, T‹ ối thắng nhán, đã đạt được quả 
Tối thắng, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra 
ngoài bốn trường hợp như sau: “Như Lai tốn tại sau khi 
chết; Như Lai không tôn tại sau khi chết; Như Lai tôn tại 
và không tôn tại sau khi chết; Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết ?” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

22) -Lành thay, lành thay, này Anuradha. Trước kia và 
nay, này Anurãdha, Ta chỉ tuyên bỗ Khổ và Đoạn diệt khổ. 
(Hết trích kinh) 


6.3.5 Kinh Ví Dụ Con Rắn (Trung L, bài 22) 


(Trích đoạn) 


“Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự Khổ 
và sự Diệt khổ. 


Chu Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ 
báng, làm cho Nhự Lai tức giận, thì này các Tỷ-kheo, ở 
đây, Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm 
không phân nộ. 

Chu Tỷ-kheo, nêu ở đây, những người khác cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở 
đáy Như Lai không có hoan hý, sung sướng, Tâm không 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 254 


thích thú. 


Chu: Tỷ-kheo, nêu những người khác cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các Tỷ-kheo, ở đây 
Như Lai suy nghĩ: “Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ: ở 
đáy là trách nhiệm Ta phải làm `. 

-_ Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 
nhiếc mắng, phí báng, làm cho các Ông tức giận, ở 
đây các Ông chớ có sân hận, bắt mãn, tâm chớ khởi 
phẫn nộ. 

-_ Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các Ông, thì 
ở đây, các Ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm 
chớ sanh thích thú. 

-_ Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường các Ông, thì 
ở đây, các Ông hãy suy nghĩ: “Đây là điều xưa kia 
đã từng biết rõ, đây là những trách nhiệm ta phải 


1” 


làm ”. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, 
các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ, sẽ đưa lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 
-_ Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 2) 


bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc lâu dài cho các Ông. 


-_ Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc lâu dài cho các Ông. 


-_ Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ tưởng. Các Ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


-_ Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các hành sẽ đemlại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


-_ Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Trong rừng 
Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây, nhành, lá 
rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn. Các Ông có 
nghĩ chăng? Người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta 
hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn? 

— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, 
vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cải gì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đưa lại 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 256 


hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, và 
cải gì không phải của các Ông? Chư Tỷ-kheo, sắc không 
phải của các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa 
lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, 
thọ... tưởng... hành... thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu đài cho 
các Ông. 

Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giáng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại 
trừ các vải quân cũ. Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo 
giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được 
loại trừ các vải quần cũ, nên: 


- Những vị Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tán, 
tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gảnh nặng đã 
đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn 
trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân chuyển 
(sanh tử) của những vị này không thể chỉ bày. 


- _ Tỷ-kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những 
vị này thành các vị hóa sạnh, nhập diệt tại đây, không 
côn phải trở lui vào đời này nữa. 


-._ 1ƒ-kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội 
lược tham sân sỉ, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất 
lại, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 297 


Tỷ-kheo nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy 
trở thành bác Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, 


quyết định hướng đến chánh giác. 
Tỷ-kheo nào là những vị tùy pháp hành, tùy tín hành, 
thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. 


Những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi Ta, chỉ đủ lòng thương 


mễn đối với Tạ, thì tất cả những vị ấy được hướng về 
chư Thiên. `” 


(Hết trích kinh) 


6.3.6 Kinh Thế Giới (Tăng L, 592) 


(Trích kinh) 


“Này các Tỷ-kheo, 


Thế giới được Như Lai Chánh Đẳng Giác, Như Lai 
không hệ lụy đối với đời. 

Thế giới tập khởi được Như Lai Chánh Đăng Giác. Thể 
giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. 

Thế giới đoạn diệt được Như Lai Chánh Đăng Giác. 
Thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. 

Con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai 
Chánh Đẳng Giác. Con đường đưa đến thể giới đoạn 
diệt được Như Lai tu tập 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 258 


Này các Tỷ-kheo, 


Cái gì trong toàn thể giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài người, được thấy, được nghe, được 
cảm giác, được thức trì, được đạt đến, được tâm câu, 
được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai Chánh Đăng 
Giác. Do vậy, được gọi là Như Lai. 


Từ đêm Như Lai được Chánh Đăng Giác, đến đêm Nhự 
Lai nhập Niế1-bàn, trong thời gian ấy, điễu gì Nhự Lai 
nói, nói lên, tuyên bó, tất cả là như vậy, không có khác 
được. Do vậy, được gọi là Như Lai. 

Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy. Vì rằng 
nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, nên được gọi là 
Như Lai. 


Trong toàn thể giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không 
bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến đại tự tại, do vậy được 
gọi là Như Lai ˆ”. 


(Hết trích kinh) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 259 


6.3.7 Lời kết 


Như vậy, thông qua các bài kinh trên, chúng ta thấy rõ: 
Pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ, đã giảng dạy với thượng 
trí của Ngài đó chính là: Bồn Chỗ Cần Quán Sát của người 
tu (Bốn Niệm Xứ), Bốn Việc Chân Chánh mà người tu cần 
phải thực hiện (Bốn Chánh Cần), Bốn Pháp Đưa đến Tâm 
Định Như Ý Muốn (Bốn Như Ý Túc), Năm Pháp Căn Bản 
người tu cần có (Năm Căn), Năm Pháp Tạo Sức Mạnh cho 
người tu (Năm Lực), Bảy Pháp Đưa Đến Sự Giác Ngộ 
Minh và Giải thoát (Bảy Giác Chi), Phương Pháp Tám Sự 
Chân Chánh (Bát Chánh Đạo). Đó là những pháp mà Đức 
Phật đã giảng dạy với thượng trí của Ngài khi Ngài còn tại 
thê. 


Ngay cả đến giây phút cuối cùng, trước khi nhập Niết-bàn, 
Đức Phật cũng đã khắng định lại cho chúng ta rằng Ba 
mươi bảy Bồ-đề phần là những pháp mà Ngài đã chứng 
ngộ và giảng dạy lại cho đệ tử của Ngài. Ngài còn căn dặn 
đệ tử của Ngài phải khéo học hỏi, khéo tu tập, khéo thực 
chứng và khéo truyền rộng Thánh pháp này để con đường 
chân chánh này, giáo pháp tu tập chân chánh này được 
trường tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng với đời, vị lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài người. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 260 


Trong kinh Anuradha và kinh Ví Dụ Con Rắn, Đức Phật 
cũng đã khăng định “trước sau gì Ngài cũng chỉ giảng nói 
về Khô và Con đường Diệt khổ”. Và Con đường Diệt khô 
chính là Ba mươi bảy Bồ-đề phần. Vì sao Đức Phật lại 
tuyên bố như vậy? Vì cuộc đời của Đức Phật, sự xuất gia 
của Đức Phật là để đi tìm sự thật về sanh, già, bệnh, chết 
và tìm phương cách để thoát khỏi vấn nạn này. Và rồi Đức 
Phật, Ngài đã tìm ra được sự thật về sanh tử và tìm ra được 
phương pháp đề thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi phiền não 
và khô đau do sanh tử mang lại. Vì vậy, khi chuyên pháp 
luân, Đức Phật đã tuyên bố, đã truyền trao lại cho chúng 
sanh trí tuệ về sự thật của sanh tử, sự thật của khổ đau trong 
đời sống của chúng sanh. Trong hai bài kinh trên Đức Phật 
đã xác chứng răng trước sau gì Ngài cũng chỉ giảng nói về 
Khổ và Con đường Diệt khổ - Con đường chấm dứt sanh 
tử cho chúng sanh. Chúng sanh đang chìm đắm trong 
những nỗi khổ vì sanh, khổ vì già, khô vì bệnh, khổ vì chết, 
chúng sanh đang chìm đắm trong những nỗi khổ vì tham 
sân si, khổ vì bản ngã, khổ vì nghiệp lực, khổ vì vô minh, 
khổ vì tham dục, khổ vì tham ái, khô vì thù hận, khổ vì giận 
hờn, khổ vì ích kỷ, ganh ty, tật đồ, hơn thua, khổ vì sắc, tài, 
danh lợi, thực, thùy. Chúng sanh đang lặn hụp trong biển 
khổ, đang chết chìm trong biên khổ, trí tuệ của Đức Phật là 
chiếc thuyền Bát nhã đưa chúng sanh thoát ra khỏi biển 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 261 


khổ trầm luân này. Và trí tuệ đó chính là trí về Khổ và trí 
về Con đường thoát khổ. 


Đó là những điều mà Đức Phật đã giảng dạy, đã tuyên bố. 
Đó cũng chính là điều mà cuộc sống này cần được biết đến, 
thế giới này cần được biết đến, các chúng sanh cần được 
biết đến. Đó cũng chính là Chánh pháp mà Đức Phật đã 
truyền trao. Và điều gì mà Đức Phật đã tuyên bố, đã chỉ 
dạy từ đêm Ngài chứng Chánh Đăng Giác đến đêm Ngài 
nhập Niết-bản, tất cả đều là như vậy, không có sai khác đi 
được. Đây là điều tuyệt đối quan trọng mà người con Phật 
cần ghi khắc trong tâm đề xác định chánh tà, đúng sai đang 
trà trộn trong giáo pháp của Đức Phật trong khi giáo pháp 
này được truyền thừa trên hai ngàn năm trăm năm. 


Người con Phật cần ghi nhớ những bài kinh này để tự xác 
định cho mình Chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy là gì 
và khéo chọn cho mình con đường tu tập theo Chánh pháp 
mà Đức Phật đã truyền trao. Người con Phật chân chánh 
khéo tu tập, khéo thực chứng và khéo truyền rộng đường 
lỗi tu chân chánh này, trước vì lợi ích cho tự thân, sau vì 
lợi ích cho chúng sanh và vì lòng thương tưởng với đời. 
6.4 Ngũ uẫn và Ba mươi bảy Bồ-đề phần 

Ba mươi bảy Bồ-đề phần gồm có: Bốn Niệm Xứ, Bốn 
Chánh Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy 
Giác Chi, Bát Chánh Đạo. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 262 


Ba mươi bảy Bô-đề phân liên hệ thê nào với Ngũ uân? 


-._ Bôn Niệm Xứ là Bồn chỗ cân quán sát đê thầy biệt rõ 
về Ngũ uân. 


-. Bôn Chánh Cân là Bốn việc chánh cần làm đề tây sạch 
vô minh và khát ái đôi với Ngũ uân. 
-. Bôn Như Y Túc là Bồn pháp đề định tắm như ÿ muôn. 


- Năm Căn là Năm nên tảng tu tập đề tây sạch vô minh 
và khát ái đối với Ngũ uần. 

- Năm Lực là Năm sức mạnh của người tu đề tu tập điệt 
tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uân. 

-_ Thất Giác Chi là Bảy pháp đến giác ngô, đưa đến thấy 
biết tất cả những hoạt động của Ngũ uân trong nội tâm, 
diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn. 

-_ Bát Chánh Đạo là Phương pháp tu Tám Đúng đưa đến 
diệt tận vô minh và khát ái đối với Ngũ uẫn. Phương 
pháp Tám Đúng là: Thấy đúng, Nghĩ đúng, Nói đúng, 
Làm đúng, Sống đúng, Siêng đúng, Quản đúng, Định 
đúng (Chánh Tri Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh 
Niệm, Chánh Định). Chánh tri kiến hay thấy biết chân 
chánh, thấy biết đúng. Thấy biết chân chánh là Thấy 
biết rõ Bốn sự thật về Khổ, hay Bốn sự thật về Ngũ uân 
mà Đức Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã giác 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 263 


ngộ và khai thị cho chúng ta, tức là thấy biết rõ về Tứ 
Thánh Đề. Tứ Thánh Đề là Bốn sự thật về Khổ, hay 
Bốn sự thật về Ngũ uân, hay Bốn sự thật về Cuộc đời. 
Đó cũng chính là Bốn Thánh trí về Khô, hay Bốn Thánh 
trí về Ngũ uân, hay Bốn Thánh trí về Thân tâm này và 
cuộc sống này. Thánh trí thứ tư trong Bốn Thánh trí đó 
chính là Trí về Phương Pháp Tám Đúng. Phương Pháp 
Tám Đúng chuyền vận trạng thái tâm từ vô minh trở 
thành trí tuệ, từ sự không thấy biết Ngũ uân, không thấy 
biết rõ thân tâm đến chỗ thấy biết rõ Ngũ uần, thấy biết 
rõ thân tâm, diệt tận vô minh, diệt tận tham ái đối với 
thân Ngũ uân vô thường, tạm bợ, duyên sanh này. 
6.5 Sự phối hợp các pháp trong Ba mươi bảy Bồ-đề 
phân 
Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bồ-đề phân trong Bát 
Chánh Đạo: 


- _ Tứ niệm xứ là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. 

- _ Tứ chánh cần là chánh tinh tân trong Bát Chánh Đạo. 

-_ Tứ như ý túc là những phần cần có trong khi tu tập 
chánh định trong Bát Chánh Đạo. 

-. Năm căn thì Tín căn và Tuệ căn là pháp được thành 
tựu trong chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo. Còn 
tấn căn, niệm căn, định căn chính là chánh niệm, 
chánh tinh tấn và chánh định. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 264 


Năm lực là năm sức mạnh của người tu được sanh 
khởi từ năm căn. 

Bảy Giác Chị là bảy pháp được sanh khởi từ sự tu 
tập chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. 


Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bồầ-đề phần trong Tứ 
Niệm Xtư: 


Tứ Niệm Xứ là pháp chánh thứ bảy trong Bát Chánh 
Đạo, nghĩa là hay nói cách khác Tứ niệm xứ là chánh 
niệm trong Bát Chánh Đạo. Trước khi bước vảo 
chánh niệm thì cần thành tựu chánh tri kiến trong 
Bát Chánh Đạo. 

Lại nữa, ở năm phần niệm pháp trong Tứ niệm xứ 
có phần quán niệm Tứ Thánh Đế. Trong quán Tứ 
Thánh Đề có Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo 
có đầy đủ Ba mươi bảy Bồ-đề phần như đã phân tích 
ở trên. 


Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bồầ-đề phần trong Tứ 
Chánh Cân: 


Tứ Chánh Cần là pháp chánh thứ sáu trong Bát 
Chánh Đạo, hay Tứ chánh cần là chánh tinh tấn 
trong Bát Chánh Đạo. Trước khi bước vào chánh 
tinh tấn thì phải thành tựu chánh tri kiến trong Bát 
Chánh Đạo. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 265 


-_ Lại nữa, trong tính cần tu tập thì đó chính là tu tập 
Bảy Giác Chi. Bảy Giác Chi bắt đầu tu tập băng 
Niệm giác chi. Tu tập Niệm giác chi là tu tập Tứ 
Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ và Ba mươi bảy Bồ-đề phần 
đã được phân tích ở trên. 

Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bồ-đê phần trong Năm 
Căn: 

-_ Tín căn và Tuệ căn là pháp được thành tựu trong 
chánh tri kiến trong Bát Chánh Đạo. 

- _ Tấn căn là Bốn Chánh Cần. 

- Niệm căn là Bốn Niệm Xứ 

- _ Định căn là Tứ Thiền. 

Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bô-để phần trong Năm 
Lực: 

- Phân tích giống như Năm Căn. 

Khảo sát sự phối hợp Ba mươi bảy Bồ-đê phần trong Bảy 
Giác Chỉ: 

-_ Bảy Giác Chỉ bắt đầu tu tập băng Niệm giác chỉ. 

- Tu tập Niệm giác chi là tu tập Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm 
Xứ và Ba mươi bảy Bồ-đề phần đã được phân tích ở 
trên. 

Như vậy, Ba mươi bảy Bồ-đề phần là những pháp phối hợp 
chặt chẽ trong Bát Chánh Đạo. Sự tu tập đầy đủ về Bát 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 266 


Chánh Đạo chính là sự tu tập đầy đủ về Ba mươi bảy Bồ- 
đề phần. Ba mươi bảy Bồ-đề phần có mặt đầy đủ trong Bát 
Chánh Đạo. Khi đi sâu vào chánh tri kiến, thành tựu trí tuệ 
về tự thân, khi ấy hành giả mới có thê thấu hiểu Ba mươi 
bảy Bồ-đề phần có mặt thế nào trong sự tu tập này. 


Nếu không phải là hành giả mà chỉ là học giả, nếu chỉ học 
mà không hành, nếu chỉ đọc mà không tu tập, nếu chỉ biết 
mà không thực hành, không dẫn thân sâu vào con đường 
nảy, thì sẽ không thông hiểu được điều này và chỉ có thê 
giải thích các pháp này trên ngôn ngữ chữ nghĩa, hoặc đôi 
khi hiểu sai lệch đi các pháp. Nếu là một hành giả nhưng 
không đi theo con đường của Bát Chánh Đạo, không vào 
được cánh cửa của chánh kiến thì cũng không sao thông 
hiểu, thông giải được một cách chân thật, trọn vẹn, đầy đủ 
về các pháp này, và cũng không thể thực chứng, thực thấy, 
thực biết trọn vẹn các pháp. Khi ấy, sự tu, sự hành, sự giác, 
sự chứng và sự giảng dạy sẽ đi theo kinh nghiệm tu hành 
cá nhân của bản thân, không đi theo đạo lộ, pháp hành và 
trí tuệ của bậc Chánh đăng Chánh giác. 


Ba mươi bảy Bồ-đề phần là những pháp được phối hợp, 
được liên kết với nhau một cách chặt chẽ trong Bát Chánh 
Đạo hay trong Phương pháp Tám Đúng. Không thể nói 
rằng “tôi thích hợp tu theo Tứ Niệm Xứ, không hợp với Tứ 
Chánh Cần nên tôi chỉ cần tu theo Tứ Niệm Xứ là được”. 
Nếu cho rằng Ba mươi bảy Bồ-đề phần là ba mươi bảy 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 267 


pháp để cho hành giả tùy nghi chọn lựa pháp môn thích 
hợp cho mình, nếu hiểu như vậy, thì đó là chưa thể nhập 
vào chánh kiến, chưa thành tựu trí về Ngũ uân, chưa thành 
tựu trí về Tứ Thánh Đế, chưa thực hành thâm sâu trong 
giáo pháp này, chưa tìm được chân đứng trong giáo pháp 
của Đức Phật, chưa có một trí tuệ thông suốt thấy biết rõ 
sự liên kết của tất cả các pháp trong Ba mươi bảy Bồ-đề 
phần. Vì sao nói như vậy? 


Khi hành giả đi sâu vào sự tu tập thực hành theo Tứ Niệm 
Xứ, khi ấy hành giả sẽ thấy biết rõ rằng: Đề thực hành trọn 
vẹn Tứ Niệm Xứ thì hành giả cần phải thực hành trọn vẹn 
các pháp còn lại trong Ba mươi bảy Bồ-đề phần là Tứ 
Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác 
Chị, Bát Chánh Đạo. 


Cũng vậy, khi thể nhập vào trí tuệ và pháp hành trong Tứ 
Chánh Cần, hành giả sẽ thấy biết rõ rằng: Để thực hành 
trọn vẹn Tứ Chánh Cần thì hành giả cần phải thực hành 
trọn vẹn các pháp còn lại trong Ba mươi bảy Bồ-đề phần. 
Cũng vậy, đối với Tứ Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, 
Bảy Giác Chị và Bát Chánh Đạo, đề thực hành trọn vẹn các 
pháp này thì hành giả cần phải thành tựu trí tuệ đầy đủ về 
Ba mươi bảy Bồ-đề phần và thực hành đầy đủ các pháp 
này. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 268 


Hành giả có thê nói rằng: “tôi đang trú tâm trên Bốn Niệm 
Xứ”, hay “tôi đang tinh cần tu tập Bốn Chánh Cần”, hay 
“tôi đang tu tập Bát Chánh Đạo”... Nhưng để có thể tu tập 
một cách chân chánh và đầy đủ các pháp này thì hành giả 
cần phải thành tựu được Chánh tri kiến. Và khi đã thành 
tựu Chánh tri kiến thì hành giả sẽ rõ biết tất cả những pháp 
có mặt trong Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần là øì và khi 
đó hành giả mới có thể thật sự thực hành đúng, thực hành 
chân chánh Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bát Chánh 
Đạo. 


Tóm lại, thông qua các bài kinh trên (còn nhiều bài kinh 
nữa trong Nikãya, nhưng chúng tôi xin chỉ trích dẫn một 
số bài kinh), chúng ta thấy Đức Phật đã khẳng định rõ 
Chánh pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, đã hướng dẫn với 
thượng trí mà Ngài đã chứng ngộ được đó chính là Ba mươi 
bảy Bồ-đề phần. Và Ba mươi bảy Bồ-đề phần chính là Ba 
mươi bảy pháp được phối hợp chặt chẽ với nhau trong 
phương pháp Tám đúng để bao vây vô minh, đâm thủng vô 
minh, diệt tận Vô minh, diệt tận Khát ái đối với Ngũ uân, 
giúp chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử triền miên trong 
mệt mỏi, phiền não và khổ đau. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 269 


6.6 Có thể thêm bớt gì trong Chánh pháp không? 
6.6.1 Kinh Thanh Tịnh (7rường HH, bài 29) 


(Trích đoạn) 


14. Này Cunda, nay Ta hiện tại là bậc Đạo sư xuất hiện ở 
đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, và pháp được 
khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, 
hướng đến an tịnh, được vị Chánh Đăng Giác trình bày, 
và các vị đệ tử của Ta tỉnh thông diệu pháp, và Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị 
trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình 
bày cho loài người. Này Cunda, nay Ta là vị Đạo sư 
Trưởng lão, có nhiêu kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, 
đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành. 


15. Này Cunda, nay Ta có những vị Thượng tọa Tỷ-kheo 
đệ tứ sáng suối, tự biết điều phục, vô úy, đa văn, đã đạt đến 
sự an ồn, có thể thuyết diệu pháp, đối với giáo lý ngoại đạo 
được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của 
mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghì. Này Cunda, 
Ta lại có những Trung lạp Tỷ-kheo sáng suốt. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ-kheo đệ tứ. Này Cunda, nay 
Ta có những vị Trưởng lão Tỷ-kheo nỉ đệ tử. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Trung lạp Tỷ-kheo ni đệ tứ. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ-kheo ni đệ tử. Này Cunda, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 270 


nay Ta có những vị Nam cư sĩ, là những vị tại gia, mặc áo 
trắng, sống theo Phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta có những 
vị Nam cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trăng, chấp nhận 
dục lạc. Này Cunda, nay Ta có những vị Nữ cư sĩ, là những 
vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh. Này Cunda, 
nay Ta có những vị Nữ cự sĩ là những vị tại gia, mặc áo 
trắng, chấp nhán dục lạc... 


Này Cunda, nay Phạm hạnh của Ta được thành công, hưng 
thịnh, phát triển, và phô thông một cách rộng rãi, khéo 
tuyên bố giữa IỌi người. 

1ó. Này Cunda, đổi với tất cả những vị đạo sĩ nay xuất hiện 
ở đời; này Cunda, Ta không thấy một vị đạo sư nào khác 
có thể bằng Ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tôi 
thương. 

Này Cunda, đổi với tất cả các đoàn thể, các hội chúng nay 
xuất hiện ở đời; này Cunda, Ta không thấy một đoàn thể 
nào khác có thể bằng đoàn thể Tỷ-kheo về phương diện lợi 
dưỡng và danh xưng tôi thượng. 

Nếu có ai, khi tả một Phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, 
không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một 
cách viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố 
như sau: “Thành tựu hết thảy tưởng... Phạm hạnh được 
khéo tuyên bố”. 


Này Cunda, Uddaka con của Ràma thường nói: “Thấy mà 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 271 


không thấy”. Thấy cái gì mà không thấy? Với một con dao 
sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao không thấy khía cạnh sắc bén 
của dao. Này Cunda, đấy là nghĩa của câu: “Thấy mà 
không thấy”. Này Cunda, ở đây Uddaka con của Ràma để 
cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không có lợi ích, nói về con dao. 

Này Cunda, nếu nói đúng đắn câu “Thấy mà không thấy”, 

thời phải nói như sau: “Thấy mà không thấy”. Vị ấy thấy 

cái gì mà không thấy? 

-_ Một Phạm hạnh, thành tựu hết thảy tróng, đây đủ hết 
tháy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được 
khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình 
bày. Chính vị ấy thấy Phạm hạnh này. 

-_ Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì. 

-_ Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì. 

-_ Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì. 

Như vậy gọi là “Thấy mà không thấy ”. 


Này Cunda, nếu có ai khi tả một Phạm hạnh thành tựu hết 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 212 


thảy tướng... Phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy Sẽ tuyên 
bố đúng đắn như sau: “Phạm hạnh này thành tựu hết 
tháy tướng, cụ túc hết tháy tướng, không thiếu thốn, 
không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, 
được khéo trình bày”. 


17. Do vậy, này Cunda, những pháp do Ta tự chứng trí 
và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các Ngươi hãy hội họp 
lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so 
sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau để cho Phạm 
hạnh này được tôn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh 
phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chự Thiên 
và cho loài người. 

Này Cunda, thế nào là những pháp do Ta tự chứng tri và 
tuyên bố cho các Ngươi, tắt cả các Ngươi hãy hội họp lại 
và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sảnh 
các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho Phạm hạnh 
này được tôn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc 
cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chw Thiên và cho 
loài người? 

Những pháp ấy là Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn 
Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Chỉ, Tám 
Thánh Đạo. Này Cunda, những pháp ấy do Ta tự chứng 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 173 


tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các Ngươi hãy hội 
họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so 
sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho Phạm 
hạnh này được tôn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh 
phúc của muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên 
và cho loài người. 


6.6.2 Thấy mà không thấy 


Trong đoạn kinh trên, Đức Phật đã xác nhận: Ngài là bậc 
A-la-hán Chánh Đắng Giác, các pháp đã được Ngài khéo 
tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn đưa đến 
an tịnh; đệ tử tại gia và xuất gia của Ngài đều tỉnh thông 
Chánh pháp; Ngài đã hướng dẫn hoàn toàn viên mãn đời 
sống tu hành trong sạch thanh tịnh (Phạm hạnh); các thứ 
bậc tu học được tỏ lộ rõ ràng, được trở thành diệu dụng, 
được khéo trình bày cho loài người. Với một đường lối tu 
hành hoàn hảo, viên mãn như vậy, thành tựu hết thảy tướng, 
đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, 
được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình 
bày bởi bậc Chánh Đăng Giác, nhưng ai nghĩ rằng có thê 
thêm bớt vào trong đường lối tu hành hoàn hảo này, đó gọi 
là “thấy mà không thấy”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 274 


“Thấy mà không thấy” có nghĩa là cho rằng mình thấy, 
mình biết, mình nắm, mình hiểu những lời dạy của Đức 
Phật, nhưng thật ra vị ấy không thấy, không biết, không 
năm, không hiểu giáo pháp của Đức Phật. Vì sao? Vì rằng 
giáo pháp mà bậc Chánh Đăng Giác đã chỉ dẫn là một 
đường lối tu tập hoản hảo, thiện xảo, không thê thêm hay 
bớt trong đó, nếu nghĩ rằng có thể thêm hay bớt gì trong 
Chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy thì đó là “thấy mà 
không thấy”. 


Trong phần sau, Đức Phật còn khẳng định rõ: Những pháp 
do Ngài tự chứng tri và tuyên bố cho đệ tử của Ngài đó 
chính là Ba mươi bảy Bồ-đề phần. Người con Phật hãy hội 
họp lại và cùng nhau tu học các pháp này, chớ có cãi lộn 
với nhau để cho Chánh pháp này được tôn tại lâu đài, vì 
hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng 
thương tưởng cho đời. 


6.6.3. Vì sao không thể thêm bớt giáo pháp của Đức 
Phật? 


Như vậy, không thể thêm bớt trong một giáo pháp hoàn 
hảo, một đường lối tu hành hoàn hảo mà Đức Phật, bậc 
Chánh Đẳng Giác đã truyền trao. Và giáo pháp hoàn hảo, 
đường lối tu hành hoàn hảo đó chính là Ba mươi bảy Bồ- 
để phần. Vì sao Ba mươi bảy pháp đưa đến thoát tử trên 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 SA R) 


được gọi là giáo pháp hoàn hảo, đường lối tu hoàn hảo để 


tu đạo thoát ly sanh tử mà Đức Phật đã truyền trao? 


Nếu nói về quán niệm thì niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, 
niệm pháp là bốn chỗ quán niệm chân chánh mà một người 
tu chân chánh cần phải quán niệm. Người tu nào cũng cần 
phải an trú tâm trên thân, thọ, tâm, pháp. 


Thân đang như thế nào hành giả luôn cần phải nhớ 
biết và cần phải quán sát tất cả các góc độ, các khía 
cạnh, các sự thật về thân đề thành tựu trí tuệ về thân. 
Thọ, những cảm giác trong thân tâm đang như thế 
nào, hành giả cần phải nhớ biết và cần phải quán sát 
thật cần trọng đề thành tựu trí tuệ về thọ. 

Tâm, những hành tướng của tâm, hiện trạng thực tại 
của tâm đang như thế nào, hành giả cần phải nhớ 
biết, cần phải quán sát đầy đủ đề thành tựu trí tuệ về 
tâm. 

Pháp, những gì đang hiện có trong thân tâm, những 
sĩ ám đang che mờ thân tâm, hay những trí tuệ cần 
được khai mở trong thân tâm, hành giả cần phải nhớ 
biết, cần phải quan sát thận trọng đề thành tựu trí tuệ 
về các pháp đang có trong tự thân. 


Như vậy, xét về mặt sự quán niệm, sự nhớ biết thì thân, thọ, 


tâm, pháp là bốn chỗ chân chánh mà hành giả cần phải nhớ 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 276 


biết, cần phải quán sát đề thành tựu trí tuệ trọn vẹn về thân 
tâm này. 

Ngoài bốn điều này thì không còn một chỗ nào khác, không 
còn một vấn đề nào khác cần phải thấy biết thêm, vì vậy, 
không thê thêm một pháp nào vào trong Bốn niệm xứ. Nếu 
nghĩ răng bốn chỗ quán niệm này là còn thiếu trong sự quán 
niệm và cần phải thêm gì vào đó, thì đó là điều khôngthê có. 
Vì ngoài bốn lĩnh vực cần quán niệm này thì khôngcòn có 
một lĩnh vực nào khác cần phải quán niệm, quán sát.Nếu có 
một lĩnh vực nào khác cần phải quán niệm, quán sát thêm 
thì bậc Chánh Đăng Giác đã nhìn thấy rồi và đã thêm vào 
rồi. Vì vậy, bốn lĩnh vực quán niệm này là sự chánh niệm 
hoàn hảo, không thê thêm vào gì trong đó. Nếunghĩ, có thể 
thêm gì vào thì đó gọi là “thấy mà không thấy”. 


Trong bốn lĩnh vực cần quán niệm này thì không thê bớt ra 
một lĩnh vực quán niệm nào. Nếu hành giả bớt ra phần 
niệm thân thì sẽ không thể nhìn thấy rõ về thân. Khi hành 
giả không nhìn thấy rõ về thân thì sẽ không thê liễu tri 
tường tận vẻ thân, không thể thành tựu trí tuệ đầy đủ về 
thân. Khi hành giả không thành tựu trí tuệ về thân tức 
không thể thấy rõ sự thật về thân. Khi hành giả không thấy 
rõ sự thật về thân thì khó lòng nhàm chán, ly tham đối với 
thân; khi không nhàm chán, ly tham đối với thân thì không 
đi đến sự giải thoát khỏi những thân xác tứ đại, duyên sanh, 
vô thường, tạm bợ này. Vì vậy, nếu muốn giải thoát khỏi 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 5⁄7 0| 


những thân xác vô thường này thì không thê bớt ra phần 
niệm thân trong bồn lĩnh vực quán niệm này. 


về phần niệm thọ, nếu bớt ra phần niệm thọ, tức là không 
quán sát, không nhớ biết, không xem xét các cảm thọ trong 
thân tâm. Khi hành giả không quán sát các cảm thọ trong 
thân tâm thì sẽ không thấy biết rõ về các cảm thọ, không 
thấy biết rõ những cảm giác cảm xúc đang có mặt, vận hành 
trong thân tâm. Khi hành giả không thấy biết rõ những cảm 
giác cảm xúc đang vận hành trong thân tâm thìsẽ không 
phát giác phát hiện ra những dục, ái, tham, sân, s1, bản ngã, 
ganh ty, ích kỷ, hơn thua, tật đó, xảo trá, giả dối, dối trá, 
lậu hoặc, rác bân đang có mặt trong thân tâm.Khi hành giả 
không thấy biết rõ những lậu hoặc rác bân trong thân tâm 
thì không thể diệt tận hoàn toàn, không thếđào thải hoàn 
toàn những lậu hoặc rác bẩn khỏi nội tâm. Khi hành giả 
không tây sạch, không đào thải sạch những lậu hoặc rác 
bân khỏi nội tâm thì không thê đạt được sự hoàn toàn trong 
sạch, thanh tịnh, bất động, giải thoát. Khi tâm không hoàn 
toàn trong sạch, bất động (không động chuyên) thì sanh tử 
sẽ tiếp tục, mục đích của đời tu khôngđạt được, phiền não 
khô đau sẽ tiếp diễn. Như vậy, nếu hành giả muốn thấy biết 
rõ những rác bần trong nội tâm, thì không thể bỏ phần quán 
niệm cảm thọ. 


Về phần niệm tâm, nếu bớt ra phần niệm tâm, tức là không 
quán sát, không nhớ biết, không xem xét những tình trạng, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 278 


hiện trạng thực tế của tâm. Khi hành giả không quán sát 
hiện trạng, hành tướng của tâm trong những giây phút hiện 
tại sẽ không thấy biết rõ về tình trạng hiện tại của tâm, 
không thấy biết rõ hành tướng chung của thọ, tưởng, hành, 
thức, không nhìn ra được tướng chung, tướng tổng quát của 
tâm ở hiện tại. Khi hành giả không thấy rõ hành tướng 
chung của tâm ở thực tại thì khó lòng đối diện, khó lòng 
nhiếp phục những tình trạng tâm có tham, sân, si, tán loạn, 
nhỏ hẹp, giới hạn, không định, không giải thoát. Vì vậy, để 
thấy biết rõ thực trạng của tâm thì không thể bỏ qua phần 
niệm tâm trong Bốn Niệm Xứ. 


Về phần niệm pháp, nếu bớt ra phần niệm pháp, tức là 
không quán sát, không nhớ biết, không xem xét những thứ 
đang sanh khởi và che mờ tâm trí, không quán sát thực 
trạng về Ngũ uẫn trong thân tâm, không quán sát việc sáu 
căn đang tiếp xúc với sáu trần, không quán sát bảy pháp có 
khả năng đưa đến giác ngộ giải thoát khỏi thân Ngũ uẫn, 
không quán sát Bốn sự thật về khổ hay không quán Bốn sự 
thật về Ngũ uẫn đang có mặt trong thân tâm. Khi hành giả 
không quán sát, không nhớ biết, không xem xét kỹ những 
pháp này trong thân tâm thì tâm sẽ không thấy biết rõ 
những pháp này. Khi tâm không thấy biết rõ những pháp 
này thì tâm không thể đi đến thành tựu trí tuệ về những 
pháp này. Khi tâm không thành tựu trí tuệ về những pháp 
này thì tâm không thể đi đến thành tựu sự nhiếp phục 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 279 


những pháp bất thiện trong thân tâm và không thê đi đến 
thành tựu những thiện pháp cần phải thành tựu trong thân 
tâm. Khi hành giả không thành tựu sự đào thải sạch những 
bất thiện pháp khỏi tâm và không thành tựu các thiện pháp 
trong tâm thì tâm khó lòng đi đến sự thanh tịnh hoàn toàn, 
trong sạch hoàn toàn và giải thoát hoàn toàn khỏi những 
cặn bã, những cầu ué, những rác bần lậu hoặc khỏi nội tâm. 


Nếu không tu tập, không quán sát những pháp đang có mặt 
trong tự thân, đó là hành giả đã có một lỗ hở lớn trong pháp 
hành, trong đường lối tu của mình. Hành giả sẽ khó lòng đi 
đến sự thấy biết tường tận về các pháp cần phải được thấy 
biết, khó lòng diệt tận những pháp cần phải được diệttận 
hay khó lòng thành tựu những pháp cần phải được thành 
tựu trong sự tu tập nhiếp phục thân tâm. Vì vậy, trongsự tu 
tập thân tâm, không thê bỏ qua, không thể bỏ bớt đi phần 
niệm pháp trong Bốn Niệm Xứ. 


Như vậy, thân, thọ, tâm, pháp là bốn chỗ cần được nhớ biết, 
quán sát để thành tựu trí tuệ về tự thân, để nhiếp phục 
những dục, ái, tham, sân, si trong tự thân và đề thành tựu 
những thiện pháp đưa đến sự thoát ly sanh tử. Vì vậy, hành 
giả không thể bỏ bớt, bỏ qua, bỏ sót một lĩnh vực quán 
niệm nào trong Bốn Niệm Xứ. 


Nếu ai nghĩ rằng có thể thêm bớt một điểm nào trong Bốn 
Niệm Xứ thì đó chính là lỗ hở, chỗ sơ hở trong sự tu tập. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 280 


Và như vậy, những dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu sẽ tiếp 
tục rò rỉ, tiếp tục rỉ chảy và tiếp tục lén lút dẫn dắt tâm đi 
trong các nẻo trầm luân của luân hỏi sanh tử. Và ai nghĩ 
rằng có thê thêm bớt một điểm nào trong Bốn Niệm Xứ thì 
đó gọi là “Thấy mà không thấy”. Và như vậy, luân hồi, 
sanh tử, phiền não, khổ đau sẽ tiếp tục triỀền miên đối với 
tâm thức ấy. Với những ai chân chánh, nghiêm túc, cân 
trọng thực hành Bốn Niệm Xứ, không thêm vào hoặc bỏ 
bớt bất cứ phần nào trong Bốn Niệm Xứ thì chắc chăn 
những vị ấy sẽ đi đến thành tựu trí tuệ chân chánh mà bậc 
Chánh Đăng Giác đã truyền trao. Đó là lý do trong nhiều 
bài kinh, như kinh Đại Bát Niết-bàn, kinh Bệnh, Đức Phật 
đã tuyên bố rằng: “Whững ai, hiện nay hoặc sau khi Ta 
nhập diệt, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì 
khác, dùng Chánh pháp Bốn Niệm Xứ làm ngọn đèn, 
dùng Chánh pháp Bốn Niệm Xứ làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy là những 
vị tôi thượng trong hàng Tỷ-kheo của ta, nếu những vị 
ấy tha thiết học hồi”. 


Như vậy, người tha thiết học hỏi Bốn Niệm Xứ, tha thiết 
tu tập Bốn Niệm Xứ, dùng Bốn Niệm Xứ làm ngọn đèn, 
làm Chánh pháp, làm chỗ mình nương tựa đó là vị tối 
thượng trong hàng đệ tử của Đức Như Lai. Đây là chỗ 
người con Phật cần đặc biệt lưu tâm. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 281 


Tu tập Bốn Niệm Xứ, tu tập quán sát thân, thọ, tâm, pháp 
là sự tu tập chánh niệm hoàn hảo nhất, viên mãn nhất, đầy 
đủ nhất, tốt đẹp nhất. Khi niệm được an trú trong sự quán 
sát đầy đủ và trọn vẹn về thân thọ tâm pháp thì đó là sự 
chánh niệm, sự quán niệm, sự nhớ biết, sự quan sát trọn 
vẹn về thân tâm này. Không một chỗ nào trên thân tâm mà 
không được nhớ biết, không được quan sát, không được 
thấy biết, không được kiểm soát. Vì vậy, đây là sự chánh 
niệm hoàn hảo, viên mãn và trọn vẹn. 


Và trước một sự chánh niệm hoàn hảo thì không thể thêm 
vào hoặc bớt ra bất cứ một phương diện quán niệm nào 
trong đó, tức là không thể thêm vào hoặc bớt ra bất cứ một 
phương diện nào trong Bốn Niệm Xứ. Nếu hành giả thật 
sự thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp thì sẽ nhìn thấy rõ giá 
trị của từng pháp trong Bốn Niệm Xứ. Và khi đã thấy rõ 
tác dụng, giá trị, lợi ích và ý nghĩa của từng pháp trong Bốn 
Niệm Xứ thì sẽ không dám và không thê thêm bớt gì vào 
trong Bốn Niệm Xứ. Không những thé, vị ấy còn tuân thủ 
nghiêm ngặt và hành trì nghiêm túc từng pháp hành trong 
Bốn Niệm Xứ, vị ây không dám làm lệch lạc, không dám 
làm xiêu vẹo bất cứ pháp hành nào trong Bốn Niệm Xứ. Vì 
cớ sao? Vì khi một vị thật sự thấy pháp, thật sự thành tựu 
chánh kiến về tự thân, khi ấy, vị ấy sẽ sáng tỏ về mục đích, 
giá trỊ, tầm quan trọng, tánh thực tế trong sự quán sát Bốn 
Niệm Xứ nơi tự thân. Vị ấy sẽ biết rõ Bốn Niệm Xứ là tinh 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 282 


hoa trí tuệ của bậc Chánh Đăng Chánh Giác, Bốn Niệm Xứ 
là ánh hào quang thần diệu của bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác, Bốn Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh 
tịnh cho chúng sanh, giúp chúng sanh vượt khỏi sầu não, 
diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. 
(Kinh Niệm Xứ, Trung bộ, bài 10). 


Và một khi đã sáng tỏ, đã thông hiểu được mục đích và tầm 
quan trọng của Bốn Niệm Xứ thì không một tâm tư nào 
dám thêm bớt một pháp hành nào, một phần nào trong con 
đường độc nhất này. Khi trí tuệ đã khai mở, trí tuệ đã trong 
sáng, hành giả sẽ thực thấy, thực biết rằng Bốn Niệm Xứ 
là Chánh pháp, là ngọn đèn, là pháp mà Đức Phật đã giảng 
dạy với thượng trí, với Chánh Đăng Chánh Giác trí. Vì vậy, 
pháp hành này, con đường này là hoàn hảo, hoàn thiện, 
hoàn mỹ. Pháp hành là kiệt tác của trí tuệ bậc Chánh Giác, 
không có gì cần phải chỉnh sửa lại, không có gì cần phải 
thêm vào hay bớt ra. Vì vậy, người con Phật cần phải 
nghiêm túc nghiên cứu, học hỏi và đào sâu vào pháp hành 
này. Đừng để cho phàm phu trí, vô minh trí, ngã mạn trí, 
chấp thủ trí, cục bộ trí chen vào rồi thêm bớt, rồi chỉnh sửa 
vào trong lời dạy, trong pháp hành mà bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác Trí đã chỉ dạy, đã truyền trao. 

Tóm lại, sự gom thâu của ba mươi bảy pháp với Bốn chỗ 
cần quán niệm, Bốn việc chân chánh cần làm, Bốn pháp để 
tâm định như ý muốn, Năm căn bản cần có của người fu, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 283 


Năm sức mạnh của người tu, Bảy pháp đưa đến Giác ngộ 
và Tám pháp chân chánh mà Đức Phật, bậc Thánh nhân đã 
tu tập là một trận đồ hoàn hảo để vây bủa vô minh, đâm 
thủng vô minh, diệt tận vô minh và diệt tận khát ái đối với 
Ngũ uân, diệt tận tất cả các lậu hoặc rác bân trong nội tâm, 
đưa thân tâm thê nhập sự trong sạch, thanh tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. Vì vậy, không thể thêm vào hoặc bớt 
ra một góc cạnh nào trong các pháp này, không thê thêm 
hoặc bớt một chút gì trong Chánh pháp hoàn hảo mà Đức 
Phật đã truyền trao. Sự thêm vào hay bớt ra một phần quán 
niệm nào trong Bốn Niệm Xứ thì đó gọi là “Thấy mà không 
thấy”. Tự cho mình là thấy, biết, hiểu, ngộ Chánh pháp 
nhưng thật ra lại chẳng thấy biết gì cả. 


-_ “Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ 
nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ 
không thấy gì. 

-_ Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì. 

-_ Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, 
nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì”. Như vậy gọi là “Thấy mà không thấy ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 284 


6.7 Trường hợp không thể thâm nhập Chánh pháp 


6.7.1 Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp 1 (Tăng 
H, 595) 

1. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 
Thế nào là năm? 

- _ Khinh lời thuyết giảng, 

- _ Khinh người thuyết giảng, 

- - Khinh tự mình, 

- _ Nghe pháp với tâm tán loạn, 

-_ Không nhất tâm và không như lý tác ý. 
Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, người nghe điệu 
pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh 
trong các thiện pháp. 
2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người 
nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 
Thế nào là năm? 

- _ Không khinh lời thuyết giảng, 

- _ Không khinh người thuyết giảng, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 285 


- - Không khinh tự mình, 

- _ Nghe pháp với tâm không tán loạn, 

- _ Nhất tâm và như lý tác ý. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe 
diệu pháp có thê nhập vào quyêt định tánh, chánh tánh 
trong các thiện pháp. 
6.7.2 Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp 2 (Tăng 

H, 596) 


1. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp không có thê nhập vào quyết định tảnh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 
Thế nào là năm? 

- _ Khinh lời thuyết giảng, 

- _ Khinh người thuyết giảng, 

- - Khinh tự mình, 

- _ Ác tuệ, đân độn, câm điếc, 

-_ Không tác ÿ hiểu biết đối với những vấn đê không 

hiệu biết. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người 
nghe diệu pháp có thê nhập vào quyêt định tánh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 


Thể nào là năm? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 286 


- _ Không khinh lời thuyết giảng, 

- _ Không khinh người thuyết giảng, 

- Không khinh tự mình, 

- _ Có trí tuệ, không đân độn, không câm điếc, 

- _ Tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe 
diệu pháp có thê nhập vào quyêt định tánh, chánh tánh 
trong các thiện pháp. 


6.7.3. Kinh Quyết Định Tánh Về Diệu Pháp 3 (Tăng 
H, 597) 


1. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người 
nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, 
chánh tánh trong các thiện pháp. 
Thế nào là năm? 
- - Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám 
ảnh; 
- _ Nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm; 


- - Trong khi pháp giảng, tâm bị choáng váng, bị chai 
sạn; 


- _ Ác tuệ, dán độn, câm đc, 
- _ Không tác ÿ hiệu biệt đổi với những vân đề không 
hiệu biết. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 287 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 

2. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người 
nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh 
tánh trong các thiện pháp. 

Thế nào là năm? 

- - Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai 

ám ảnh; 

-_ Nghe pháp với tâm không cát nạn, không tìm tòi 

khuyết điêm; 

- _ Trong khi pháp giảng, tâm không bị choáng váng, 

không bị chai sạn; 

- _ Có trí tuệ, không đân độn, không câm điếc, 

- _ Tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người nghe 
diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh 
trong các thiện pháp. 


6.7.4 Kinh Không Ưa Nghe (7ăng IL, 252) 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dẫu được nghe 


diệu pháp, cũng không có thê bước vào quyêt định tánh 
trong các thiện pháp. Thê nào là sáu ? 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 288 


Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, không 
ta nghe, 


Không có lóng tai, 

Không có an trú tâm liễu giải, 
Nắm giữ điễu không lợi ích, 
Bỏ qua điêu lợi ích, 


Không thành tựu tùy thuận nhân nhục. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe 
diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong 
các thiện pháp. 


2. Thành tựu su pháp, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe 


diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện 
pháp. Thể nào là sáu? 


Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, có ưa 
nghe, 


Có lóng tai, 

Có an trú tâm liễu giải, 
Nắm giữ điều lợi ích, 

Bỏ qua điều không lợi ích, 


Thành tựu tùy thuận nhẫn nhục. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 289 


Thành tựu sảu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe 
diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện 
pháp. 


6.7.5. Kinh Chướng Ngại (7ăng II, 250) 


1. - Thành tựu sảu pháp, này các Tỷ-kheo, dâu có nghe 
diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong 
các thiện pháp. Thế nào là sáu? 

- lhành tựu nghiệp chướng, 

-_ Thành tựu phiền não chướng, 

- lhành tựu đị thục chướng, 

-_ Không có lòng tin, 

-_ Không có ước muốn, 

- Ác tuệ. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dẫu có nghe 
pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các 
thiện pháp. 
2. Thành tựu sảu pháp, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe diệu 
pháp. có thể bước vào quyết định tánh trong các thiên pháp. 
Thể nào là sáu? 

-. Không thành tựu nghiệp chướng, 


-_ Không thành tựu phiên não chướng, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 290 


Không thành tựu dị thục chướng, 
Có lòng tin, 
Có ước muốn, 


Và có trí tuệ. 


Thành tựu sảu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu có nghe 
diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện 


pháp. 


6.7.6 Kinh Nghiệp Chướng (7ăng IIL 251) 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, dầu có nghe 
diệu pháp, cũng không có thể bước vào quyết định tánh 
trong các thiện pháp. 


Thể nào là sáu? 


Đoạn mạng sống của mẹ, 

Đoạn mạng sống của cha; 

Đoạn mạng sống của A-la-hán; 
Với ác tâm làm Như Lai chảy máu; 
Phá hòa hợp Tăng; 


Ác tuệ, sỉ mê, câm ngọng. 


Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, dầu cho có nghe 


diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong 
các thiện pháp. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 291 


2. Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, được nghe điệu 
pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiên pháp. 


Thể nào là sáu? 


Không đoạn mạng sống của mẹ; 

Không đoạn mạng sống của cha; 

Không đoạn mạng sống của A-la-hán; 
Không với ác tâm làm Như Lai chảy máu; 
Không phá hòa hợp Tăng; 


Có trí tuệ, không sỉ mê, câm ngỌng. 


Thành tựu sảu pháp này, này các Tỷ-kheo, nếu được nghe 
diệu pháp, có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện 


pháp. 


6.7.7 Kinh Không Có Cung Kính 1 (7ăng HH, 325) 


1. “Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo không cung kính, không thán trong, Không 
sống tương hòa với các Vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm 
cho viên mãn thăng hạnh pháp, sự kiện này không 
Xxắÿ ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị ấy Sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này 
không xảy ra. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 292 


Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này không xảy 
ra. 

San khi không làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn chánh tri hiến, sự kiện này 
không xảy ra. 


Sau khi không làm cho viên mãn chánh trì kiến, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo có cung kính có thận trọng, sông tương hòa 
với các vị đồng Phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn 
thăng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn thăng hạnh pháp, vị ây sẽ 
làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy 
ra. 

Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị áy sẽ làm 
cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có Xảy ra. 
Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ây sẽ làm 
cho viên mãn chánh tri kiên, sự kiện này có xảy ra. 


Sau khi làm cho viên mãn chánh trì kiên, vị ây sẽ làm 
cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 3292 


6.7.8 Kinh Không Có Cung Kính 2 (7ăng II, 326) 


1. “Này các Tỷ-kheo, 


1)-kheo, không cung kính, không thận trọng, không 
sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm 


viên mãn thăng hạnh pháp, sự kiện này không xảy 
ra. 


Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị áy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự kiện này 
không xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị 
ấy sẽ làm cho viên mãn giới uấn, sự kiện này không 
xảy ra. 

Sau khi không làm cho viên mãn giới uấn, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn định uán, sự kiện này không xảy 
ra. 


Sau khi không làm cho viên mãn định, vị ây sẽ làm 
cho viên mãn tuệ uán, sự kiện này không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa 
với các vị đóng Phạm hạnh, vị áy sẽ làm cho viên 
mãn thăng hạnh pháp, sự kiện này có xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện này có xảy 
ra. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 294 


- _ gu khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ây sẽ làm 
cho viên mãn giới uân, sự kiện này có Xảy ra. 

- _ sSữM khi làm cho viên mãn giới uán, vị áy sẽ làm cho 
viên mãn định uân, sự Kiện này có xảy ra. 

-_ sSữH khi làm cho viên mãn định uán, vị áy sẽ làm cho 
viên mãn tuệ uán, sự kiện này có xảy ra ”. 


6.7.9 Kinh Vô Thường (7ðng II, 259) 


1. “Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ VỊ Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường còn, sẽ 
thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện này không 
xảy ra. 

-._ Không thành tựu nhân nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này không thê xảy ra. 

-_ Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, hay quả Nhất lai, hay quả Bát lại, hay quả 
A-la-hản, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 

- Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là vô thường, sẽ 
thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện này có xảy 
ra. 

m Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh 
quyết định, sự kiện này có xảy ra. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 295 


- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự 
lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả A-la-hán, sự kiện 


1” 


này CÓ Xảy ra. 


6.7.10 Kinh Khổ (7ăng III, 260) 


1. “Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Vị Tj-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là lạc, sẽ thành 
tựu được nhân nhục tủy thuận, sự kiện này không xảy 
ra. 

-._ Không thành tựu nhân nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này không thê xảy ra. 

-_ Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, hay quả Nhất lai, hay quả Bát lại, hay quả 
A-la-hản, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là khổ, sẽ thành tựu 
được nhán nhục tùy thuận, sự kiện này có xảy ra. 

_ Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh 
quyết định, sự kiện này có xảy ra. 

- Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự 


lưu, quả Nhất L4i, quả Bất lai, hay quả A-la-hán, sự kiện 
này có xảy ra ”. 


6.7.11 Kinh Vô Ngã (7ăng II, 260) 


1. “Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 296 


-_ VỊ Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là ngã, sẽ thành 
tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện này không xảy 
ra. 

-._ Không thành tựu nhân nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này không thê xảy ra. 

-_ Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, hay quả Nhát lai, hay quả Bát lai, hay quả 
A-la-hản, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thát vậy, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tỷ-kheo nào thầy bắt cứ hành nào là vô ngã, sẽ thành 
tựu được nhán nhục tủy thuận, sự kiện này có xảy ra. 

- Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào chánh tánh 
quyết định, sự kiện này có xảy ra. 

-_ Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ quả Dự 
lưu, quả Nhất lai, quả Bát lai, hay quả A-la-hán, sự kiện 
này có xảy ra. ” 


6.7.12 Kinh Niết-bàn (Tăng II, 260) 


“. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niễt-bàn 
là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, sự kiện này 
không xảy ra...” (như kinh trên với những thay đối cần 
thiết.) 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 297 


6.7.13 Tổng kết 


Tóm lại, người thành tựu các pháp sau đây thì dù gặp được 
Đức Phật, gặp được Chánh pháp, được nghe giảng đúng 
Chánh pháp, nhưng vẫn không có thê bước vào quyết định 
tánh trong các thiện pháp, tức là không thể bước vào Dự 
lưu quả, không thê chứng quả Nhập lưu, còn nói gì đến các 
Thánh quả cao hơn. 


1. 


C¬ 


ò 


Khinh lời thuyết giảng 


2. Khinh người thuyết giảng 
3. 
4 


.. Nehe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám 


Khinh tự mình 


ảnh 


._ Nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm 


Nghe pháp với tâm tán loạn 


Trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng váng, bị 
chai sạn 


Khi Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng, không 
ưa nghe 


Không có lóng tai 


10. Không có an trú tâm liễu giải 


11. Nắm giữ điễu không lợi ích 


12. Bỏ qua điều lợi ích 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 298 


13. Không thành tựu tuy thuận nhân nhục 

14. Không nhất tâm và không như lý tác ý 

15. Không tác ý hiểu biết đối với những vấn đê không 
hiểu biết 

16. Không có lòng tin 

17. Không có ước muốn 

18. Thành tựu nghiệp chướng 

19. Thành tựu phiên não chướng 

20. Thành tựu dị thục chướng 

2]. Đoạn mạng sống Của mẹ 

22. Đoạn mạng sống của cha 

23. Đoạn mạng sống của vị A-la-hán 

24. Với ác tâm làm Như Lai chảy máu 

25. Phá hòa hợp Tăng 

26. Ác tuệ 

27. Đần độn 

28. Câm điếc 

29.Không cung kính, không thận trọng, không sống 
tương hòa với các vị đông Phạm hạnh 

30.Suy nghĩ cho rằng một sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
nào đó là thường còn 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 299 


31.Suy nghĩ cho rằng một sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
nảo đỏ là lạc 


32.Suy nghĩ cho rằng một sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
nào đó là ngã (là mình, là của mình) 
33. Suy nghĩ cho rằng Niết-bàn là khổ. 


Trên đây là ba mươi ba pháp làm cho người nghe pháp 
không thể tiếp nhận được pháp, không thê đi sâu vào Thánh 
pháp thanh cao, thánh thiện mà Đức Phật đã truyền trao. 
Hành giả cần xem lại tự thân mình có hơi hướng một trong 
những pháp này hay không, nếu có, hành giả cần được phát 
lộ sám hối với vị có giới đức thành tựu chánh kiến, sau đó 
phát tâm dũng mãnh để nhiếp phục những bắt thiện pháp 
này, phải làm như vậy thì hành giả mới có thể bước vào 
trong Thánh pháp này, thể nhập vào các Thánh quả, vượt 
thoát biển sanh tử khổ đau. 


6.8 — Phân biệt Tà Pháp và Chánh pháp 

6.8.1 Kinh Che Giấu (Tăng L, 516) 

1. Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực 
hành, không có hiển lộ. Thế nào là ba? 


- Sở hành của nữ nhán, được che giấu khi thực hành, 
không có hiện lộ. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 300 


-_ Chú thuật của Bà-la-môn, được che giấu khi thực 
hành, không có hiện lộ. 

-_ Tà kiến, được che giấu khi thực hành, không có hiển 
lộ. 


Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được che giấu khi thực 
hành, không có hiển lộ. 
2. Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giấu. 
- Vành tròn của mặt trăng, chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giáu. 
-_ Vành tròn của mặt trời, chói sáng, được hiển lộ, 
không có che giáu. 
-_ Pháp luật được Thế Tôn tuyên thuyết, chói sáng, 
được hiện lộ, không có che giáu. 


Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 
6.8.2 Kinh Pháp Tóm Tắt (7ăng IH, 660) 


Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Mahãvana, ở ngôi nhà 
có nóc nhọn. Rồi MahäpajäpafT Gotami đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, MahäpajäpafT Gotami bạch Thể Tôn: 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 301 


- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp văn 
tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một 
mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân. 

e_ Này Gotami, những pháp nào bà biết: 


- _ “Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly 
tham. 


-_ Đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược. 
- _ Đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập. 


- _ Đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục. 

- _ Đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết ẩi. 

- _ Đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh. 

- _ Đưa đến biếng nhác, không đưa đến tỉnh tấn. 

-_ Đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi 

dưỡng ”. 

Này Gotamr, hãy thọ trì nhất hướng rằng: “Đó là không 
phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là không phải lời dạy 
của bậc Đạo Sư ”. 
e_ Và này Gotami, những pháp nào bà biết: 


- _ “Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham 
dục. 


-_ Đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược. 
-_ Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 302 


-_ Đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn. 
-_ Đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đu. 
-_ Đựa đến nhàn tịnh không đưa đến tụ hội. 


-_ Đưa đến tỉnh tân, không đưa đến biếng nhác. 


-_ Đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi 
dưỡng ”. 
Này Gotamï, hãy thọ trì nhất hướng rằng: “Đó là phải 
Pháp, đó là phải Luật, đó là lời dạy của bậc Đạo Sư ”. 


6.8.3. Kinh Thông Điệp (7zng II, 479) 


Rồi Tôn giả Upäli đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thể 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôngiả 
Upäli bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho 
con một cách văn tắt, sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, 
CON SẼ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cẩn. 


- Này Upäli, những pháp nào Thây biết: “Những pháp này 
không đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn”, thời này Upäli, 
Thấy cần phải nhất hướng thọ trì là: “Đây không phải 
Pháp, đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thể 


La) 1” 


Tôn ”. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 303 


Và này Upäli, những pháp nào Thây biết: “Những pháp 
này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn”, thời này Upäli, 
Thây cần phải nhất hướng thọ trì là: “Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời dạy Thế Tôn ”. 


6.8.4 Kinh Bệnh (Tương V, 237) 


(Trích đoạn) 


6) Rôi Tôn giả Ânanda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thể Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhân! Bạch Thể 
Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng! Bạch Thế Tôn, thân con 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không thấy 
rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thể 
Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Tì hé Tôn, con được chút an di 
rằng Thể Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có lời đi 
giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


7) -- Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở 
nơi Ta. Này Ananda, Ta giảng pháp không có phân biệt 
trong ngoài. Vì, này Ãnanda, đối với các pháp, Như Lai 
không bao giờ là vị Đạo Sư còn nắm tay. Này Ânanda, 
những ai nghĩ rằng Ta sẽ là vị cầm đâu chúng Tỷ-kheo, 
hay: Chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta, thời này 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 304 


Ẩnanda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỷ-kheo. Này 
AẨnanda, Như Lai không có nghĩ rằng: “Ta sẽ là vị cầm đầu 
chúng Tỷ-kheo”, hay “Chúng Tỷ-kheo chịu sự giáo huấn 
của Ta ”, thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lờidi giáo 
cho chúng Tỷ-kheo ? 


8) Này Ananda, Ta nay đã già, bậc trưởng thượng, bậc 
trưởng lão, đã đạt đến đoạn cuối của đời, đã đến tám mươi 
tuổi. Này Änanda, như cỗ xe đã già mòn, sở đĩ còn chạy 
được là nhờ dây thừng chăng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai 
được duy trì sự sống giống như chính nhờ dây thừng chẳng 
Chịt. 


9) Này Ẩnanda, chỉ trong khi Như Lai không tác ÿ đến tất 
cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chưng và an trú 
vô tướng tâm định, chính khi ấy, thân Như Lai được thoải 


Z* 


THÁI. 


Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương 
tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, 
dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa 
một gì khác. 

Và này Ẩnanda, thế nào là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không 
nương tựa một điễu gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 305 


đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa một gì khác ? 


10) Này Ananda, ở đây, Tỷ-kheo trú, quán Thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời; quản Thọ trên các thọ... quán Tâm trên tâm... quán 
Pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. 


Này Ananda, như vậy là Tỷ-kheo tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, không 
nương tựa một điễu gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương 
tựa một điều gøì khác. 


11) Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi Ta diệt 


độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương 
tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa vào một gì khác; những vị ấy, 
này Ânanda, là những vị tôi thượng trong hàng Tỷ-kheo 
của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. 


(Hết trích kinh) 
6.8.5 Lời kết 


“Chánh pháp là những điều chân chánh, thiết thực ở hiện 
tại, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, đến để mà 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 306 


thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu ”. Đó là đặc tánh, đặc điểm, đặc trưng của Chánh 
pháp, là đặc trưng lời nói của Đức Phật, là đặc trưng của 
những điều mà Đức Phật đã chỉ dạy. 


Như vậy, “Tà pháp là những điều không chân chánh, 
không thiết thực ở hiện tại, không thực tế, không rõ ràng, 
không sáng tỏ, che giấu, giấu giếm, bí mật, không minh 
bạch; kết quả hứa hẹn mơ hô mông lung; đến thì phải tin, 
không được đòi hỏi phải thấy biết rồi mới tin; không có 
khả năng hướng thượng, không có khả năng đưa đến sự 
thấy biết rõ những dục, ái, tham, sân, sỉ, bản ngã trong tự 
thân, không có khả năng đưa đến sự diệt tận những cấu uễ 
rác bẩn trong tự thân; được những trí tuệ kém cỏi, những 
trí tuỆ vụng về, những trí tuệ nhẹ dạ cả tín, nghe theo, tin 
theo, hoan hỷ theo”. Đó là đặc tánh, đặc điểm, đặc trưng, 
là biểu trưng, biểu lộ, biểu hiện của những tà pháp, tà 
thuyết, tà đạo, của những lời nói, những điều được nói ra 
không phải từ bậc Chánh Đắng Chánh Giác. 


Lời của Đức Phật có tinh thần trạch pháp, rạch ròi, phân 
minh, hiển lộ rõ ràng, thiết thực ở hiện tại, không mơ hồ, 
mông lung, không giấu giếm, không che đậy, không bí mật, 
không nửa kín nửa hở, không hứa hẹn mơ hồ, không bắt 
phải tin theo một cách mê muội, mê mờ mà không hiểu 
biết, không thấy biết rõ những điều mà mình đang đặt lòng 
tin. Người trí không dễ tin vào những điều hão huyền thiếu 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 307 


thực tế, không thiết thực ở hiện tại. Trước lời nói của Đức 
Phật, người trí đùng tâm ngay thắng, chân thật, chân chánh 
quán sát lời nói đó với thực tế của thân tâm, thực tế của 
cuộc sống, quán sát để thực thấy, thực biết, thực giác, thực 
chứng những điều đã được thấy, được nghe từ Bậc Chánh 
Giác. 

Những bài kinh trên đã làm sáng tỏ tinh thần chân chánh, 
minh bạch, không mơ hồ, không mông lung trong lời nói 
của Đức Phật, chỉ dẫn rõ cách phân định chánh tà trong đạo 
Phật ngày nay, chỉ dẫn rõ cách phân định lời dạy nào là lời 
nói của bậc Chánh Đăng Chánh Giác và đâu là sự ngụy tạo, 
giả mạo lời nói của Bậc Chánh Giác. 

Sự an trú tâm trong việc quán sát thân, quán sát thọ, quán 
sát tâm và quán sát pháp nơi tự thân là điều mà một người 
tu chân chánh cần tu tập. cần thực hành để thành tựu trí tuệ 
về tự thân, thành tựu trí tuệ về các cảm thọ đang có mặt 
trong thân tâm, thành tựu trí tuệ thấy biết rõ những trạng 
thái dao động biến đổi trong tâm và thành tựu trí tuệ vỀ các 
pháp thiện và bất thiện đang có mặt trong thân tâm. Sự an 
trú tâm hướng nội như vậy chính là sự tu tập chân chánh 
của một người chân chánh tu đạo, tu tâm. Vì vậy, sự an trú 
này, sự quán sát này, sự hướng nội như vậy được gọi là 
Chánh pháp, là những điều chân chánh, thiết thực hiện tại, 
không cần có thời gian, có hiệu quả tức thời, đến để mà 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 308 


thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. 

Như vậy, Chánh pháp hay điều chân chánh cần làm của 
người tu chính là hướng tâm quay vào nhìn lại tự thân, nhìn 
lại thân tâm theo sự chỉ dẫn của bậc Chánh Đăng Giác để 
phát hiện những dục, ái, bản ngã, tham, sân, s1 trong tự thân 
và đào thải hết tất cả những cấu uề lậu hoặc này khỏi nội 
tâm. Đó chính là Chánh pháp, là điều chân chánh phải làm, 
phải tu tập của một người tu chân chánh. Đây cũng chính 
là ý nghĩa trong lời nói cuối đời của Đức Phật: “Hãy 
mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng 
Chánh pháp Bồn Niệm Xứ làm ngọn đèn. Dùng Chánh 
pháp Bốn Niệm Xứ làm chỗ nương tựa, không nương tựa 
vào một gì khác ”. 

Người con Phật ngày nay cần năm biết rõ những thông điệp 
này để làm kim chỉ nam cho mình trong việc tìm kiếm, tìm 
hiểu, tìm đến một đạo Phật đã trải qua một quá trình truyền 
thừa dài với nhiều thêm bớt sau hai ngàn năm trăm năm. 


6.9 Pháp truyền thống của các Đức Phật là gì? 
6.9.1 Kinh Đại Bát Niết-Bàn (7rường L, bài 16) 
(Trích đoạn) 

Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Nãlandä. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 309 


Tại đây, Thế Tôn ở Pãvãrikambavana (Ba-ba-lợi Âm-bà- 
lâm). 


16. Tôn giả Säriputa (Xá Lợi Phát) đến tại chỗ Thể Tôn, 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Tôn giả Sãriputta 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, con tìn trởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không 
thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn, 
sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh giác. 


- Này Sariputta, lời nói của Ngươi thát là đại ngôn, thát là 
gan dạ. Ngươi thật đã rồng tiếng rồng con sư tử: “Con tin 
tưởng Thể Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quả khứ, ở tương 
lai cũng như ở hiện tại không thể có một Sa-môn, một Bà- 
la-môn nào có thể vĩ đại hơn, sảng suốt hơn Thế Tôn về 
phương diện chánh giác `" 

Này Sãriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những Thể Tôn, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Trì ở quả khứ, Ngươi đã biết tâm 
những Vị này nói với tâm của Ngươi: “Những Thế Tôn này 
ở quá khứ có giới đức như vậy, có thiên định như vậy, có 
trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy? ” 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này SãripuHa, có phải Ngươi đã biết tắt cả những Thể 
Tôn, Ủng Cúng, Chánh Biến Trì ở tương lai, Ngươi đã biết 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 310 


tâm những vị này với tâm của Ngươi: “Những Thế Tôn này 
ở tương lai có giới đức như vậy, có thiên định như vậy, có 
trí tuệ như vậy, có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy? ” 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sãriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng Củng, 
Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm Ta với tâm 
của Ngươi. “Thế Tôn có giới đức như vậy, có thiên định 
như vậy, có trí tuệ như vậy, có hạnh trụ như vậy, có giải 
thoát như vậy? ” 


- Bạch Thể Tôn, không! 
- Này Sariputta, như vậy Ngươi không có tha tâm thông 


đối với các vị Úng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, tương 
lại và hiện tại. Như vậy, này Sariputta, vì sao Ngươi lại 
thốt ra những lời đại ngôn, lời nói gan dạ, rồng lên tiếng 
rồng con sư tử: '“Bạch Thể Tôn, con tin trởng Thế Tôn đến 
nổi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ 
đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác ”? 

17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đổi với các 
vị Ứng Cúng, Chánh Biến Trì ở quá khứ, tương lai và hiện 
tại. Nhưng con biết truyền thông về Chánh pháp. 


Bạch Thể Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên cảnh, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 311 


thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đáy có một người gác 
cửa thông mình, biệt tài và nhiều kinh nghiệm, không cho 
vào các người lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặi. 
Người này trong khi đi tuần trên con đường chạy vòng 
quanh thành trì ấy có thể không thấy các chỗ nồi hay khe 
hở của tưởng, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn vào 
hay ra thành trì này tất cả đêu đi vào hay đi ra bởi cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống về Chánh 
pháp. 

-_ Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này đã diệt 
trừ Năm Triền Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí 
tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bắn Niệm Xứ. đã chân 
chánh tu tập Búy Giác Chỉ đã chứng được Vô 
thượng Chánh Đẳng Giác. 

-_ Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hản, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, tắt cả Thể Tôn này đã diệt trừ 
Năm Triển Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ 
yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn Niệm Xứ, đã chân 
chánh tu tập Bảy Giác Chỉ, đã chưng được Vô 
thượng Chánh Đẳng Giác. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ Năm 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 312 


Triển Cái, những nhiễm tâm khiến cho trí tuệ yết ớt, 
đã an trú tâm vào Bốn Niệm Xứ, đã chân chánh tu 
tập Bảy Giác Chị, đã chứng được Vô thượng Chánh 
Đăng Giác. 
(Hết trích kinh) 
6.9.2 Truyền thống tu tập của các bậc Chánh Đắng 
Giác 
Như vậy, truyền thống tu tập của các Đức Phật chính là: 
Sau khi các Ngài diệt trừ Năm Triền Cái, thì các Ngài đã 
an trú tâm trong Bốn Niệm Xứ để chân chánh tu tập Bảy 
Giác Chi. Đây là đạo lộ tu hành, là đường lối tu hành, là 
truyền thông Chánh pháp, truyền thống tu tập của các bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác. 
Đường lối tu tập của các bậc Chánh Đắng Giác là giống 
nhau, nhưng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, 
không phải là một sự vô tình hay cô tình, không phải là tâm 
truyền tâm mà các Ngài đã truyền trao lại cho nhau. Đường 
lối tu hành này chính là logic của sự tự tu tập, là nguyên 
tắc chung của sự tự tu tập đề đưa đến trí tuệ và giải thoát, 
đi đến Minh và Giải thoát. 
Tất cả các bậc Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, khi còn 
trong sự mảy mò tìm kiếm sự thật về sanh tử, các Ngài sẽ 
không thê sanh khởi được trí tuệ chân chánh nào cho đến 
khi các Ngài đã thanh lọc sạch khỏi thân tâm này những 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 313 


thứ làm sỉ ám nội tâm, làm yếu ớt trí tuệ, được gọi là Năm 
Triền Cái, tức là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, 
dao động hối tiếc (trạo hối), hoài nghi. Năm thứ này là 
những thứ làm sĩ ám nội tâm, làm yếu ớt trí tuệ. 

Cho đến khi các bậc tự tu thanh lọc tâm hết sạch những si 
ám này và an trú tâm hướng nội, nhìn vào tự thân, quán sát 
thân thọ tâm pháp trong tự thân, tu tập bảy pháp đưa đến 
giác ngộ thì khi ấy các Ngài mới đi đến sự thành tựu trí tuệ 
Minh và Giải thoát. Giải thoát khỏi sanh tử, giải thoát tâm 
khỏi các câu uế lậu hoặc. 

Các bậc Chánh Đắng Chánh Giác, các Ngài không hẹn mà 
gặp, không hẹn mà lại giống nhau trong đường lối tu hành, 
trong phương cách tu hành. Vì sao? Bởi vì đường lối tu 
hành này, phương pháp tu hành này, cách thức tu hành này 
là logic tu tập, là nguyên tắc tu tập của bất kỳ ai trong sự 
tự tu tập để đi đến sự khai mở trí tuệ, chấm dứt sanh tử. 
Các bậc Chánh Đăng Giác, trước đó đã dấn thân trong 
nhiều pháp hành nhưng không sanh khởi được trí tuệ, 
không thấy biết rõ về sanh tử, cuối cùng, các Ngài đã từ bỏ 
hết tất cả những pháp hành đó rồi tự mình diệt trừ Năm 
TriỀn Cái, quán sát thân tâm, nhân duyên hội tụ đủ, các 
Ngài đã đi vào đúng đạo lộ đưa đến trí tuệ, đưa đến sự thoát 
tử. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 314 


Người tự mình mày mò tìm kiếm sự thật về sanh tử, tìm 
kiếm con đường đưa đến thoát tử, và rồi, cuối cùng đã tìm 
ra được con đường này và tu tập thành tựu con đường này. 
Đây gọi là bậc “Tự mình tu tập thành tựu trí tuệ về tự thân 
và thành tựu sự chấm dứt sanh tử”, đây là ý nghĩa của danh 
từ A-la-hán Chánh Đắng Giác. Người nghe thấy con đường 
này từ Bậc Chánh Giác và tu tập theo con đường này thì 
được gọi là đệ tử của bậc Chánh Giác. 

Như vậy, truyền thống về Chánh pháp, hay truyền thống tu 
hành, hay nguyên tắc tu hành, hay phương cách tu hành 
của các bậc Chánh Đăng Giác từ quá khứ, cho đến hiện tại 
và tương lai chính là sự thanh lọc tâm hết sạch Năm Triển 
Cái - Tức là các Ngài bắt đầu tu tập bằng sự ly dục, ly tham, 
ly những ác bắt thiện pháp; rồi an trú tâm trong tự thân, 
quán sát thân thọ tâm pháp trong tự thân và tu tập Bảy Giác 
Chi, tu tập bảy pháp đưa đến giác ngộ, và cuối cùng, các 
Ngài đã thành tựu được chánh trí, thành tựu Minh và Giải 
thoát. 

Đó là đường lối tu tập, là truyền thống tu tập của các bậc 
Chánh Đăng Giác, các bậc tự tu, tự chứng đắc. Khi các Ngài 
chứng đắc thì trí tuệ của các Ngài đã viên thành, từ đó, các 
Ngài hướng dẫn cho chúng sanh đường lối tu tập chân 
chánh, rõ ràng, thiết thực, cụ thể mà không phải mày mò 
tìm kiếm như các Ngài trước đó. Đường lối chân chánh mà 
các Ngài truyền dạy lại cho đời chính là thấy biết chân 
chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, hành động 
chân chánh, nuôi mạng chân chánh, siêng năng chân chánh, 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 315 


quán niệm chân chánh, định tâm chân chánh, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, đệ 
tử của các bậc Chánh Đắng Giác sẽ bắt đầu tu tập bằng trí 
tuệ, bằng chánh tri kiến, bằng sự thấy biết đúng về thântâm 
thông qua sự chỉ dạy của Bậc Chánh Giác truyền trao,rồi 
sau đó dần thành tựu suy nghĩ đúng, nói lời đúng, hành động 
đúng, siêng đúng việc, quán đúng chỗ và định đúng cách 
rồi mới diệt trừ Năm Triển Cái, tu tập bốn thiền, diệt tận 
các lậu hoặc còn tàn dư trong nội tâm, thành tựu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, đệ tử của bậc Chánh Giác bắt 
đầu tu tập bằng chánh tri kiến, rồi đi đến diệt tận Năm Triền 
Cái chứ không phải bắt đầu tu tập bằng sự diệt trừ Năm 
Triền Cái, ly dục, ly tham như các bậc Chánh Giác.Người 
con Phật cần tuyệt đối thông tỏ vấn đề này đề nắm rõ mình 
cần phải bắt đầu tu tập từ đâu. 


Tóm lại, thông qua bài kinh này, thông qua truyền thống tu 
hành của các Đức Như Lai, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng 
của Bốn Niệm Xứ, Bảy Giác Chi, Bát Chánh Đạo. Đây 
chính là pháp hành, là đạo lộ tu hành, là truyền thống tu 
hành của các Đức Như Lai, của các bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác. Vì vậy, sự tu tập theo các pháp này, sự kế thừa các 
pháp này được gọi là Phật thừa, là Như Lai thừa, là Chánh 
Đăng Chánh Giác thừa, tức là sự thừa tự đường lối tu hành, 
thừa tự phương pháp tu hành của các Đức Phật, của các 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 316 


Đức Như LaI, của các bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Sự 
thừa tự này được gọi là tối thượng thừa, là sự thừa tự một 
pháp hành tối thượng, một đường lối tu tập tối thượng. 
Người con Phật cần tác ý điều này để cho tâm sanh khởi sự 
hoan hý, sự hân hoan khi tu tập theo đạo lộ này, theo Thánh 
pháp tối thượng vi diệu và đại trí tuệ này. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 317 


6.10 Hồi hướng 

Với công đức mà chúng con có được trong khi thực hiện 
tập sách “Tĩnh Hoa Nikãya” và “Công Trình Phân Loại 
Kinh Nikãya”, chúng con xin chân thành cầu nguyện cho 
ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời để chúng sanh luôn 
có nơi nương tựa. Nguyện cầu Chư tôn đức Tăng Ni cùng 
quý nam nữ Phật tử, tứ chúng đệ tử Phật ở khắp mỌI nơi 
luôn sống theo Pháp, an trú trong Chánh pháp, thân tâm 
thường an lạc, Giới Hạnh, Thiền Định và Trí Tuệ được 
thành tựu viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội 
tại, diệt tận tham, sân, s1, bản ngã, vô minh, lậu hoặc, đoạn 
tận sanh tử và chấm dứt khổ đau. 


Phước báu của việc làm hiền thiện này, chúng con cũng xin 
hồi hướng chia sẻ đến cha mẹ hiện tiền của chúng con, 
những người thân hiện tại, người thân đã mắt, người thân 
quá khứ, bạn bẻ thân hữu gần xa, những đạo hữu đã hoan 
hỷ hỗ trợ chúng con trong việc in ấn pháp thí này, những 
chư vị nghe, đọc, hiểu việc làm này, cùng chư vị hữu tình 
trong cùng khắp trời đất rộng lớn vô biên này. Chúng con 
mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng 
chia sẻ phước báu này thấm nhuần mà được nhiều an lạc, 
an vui, tuệ khai mở, trí thành tựu, diệt vô minh, tiêu tham 
á1, Xả chấp thủ, sạch phiền não, tâm thanh tịnh, thật giải 
thoát. 


TINH HOA NIKAYA - Tập 2 


NGUYÊN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY, 
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ, 

ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH, 

ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO. 


HẼẾT TẬP 2 


318 


